


PHẬT HỌC 
TINH HOA 


MỘT TỎNG HỢP ĐẠO LÝ 


HT. Thích Đức Nhuận 


VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM & TRIẾT HỌC THẺ GIỚI 


CALIFORNIA TÁI BẢN 2002 


PHẬT HỌC TINH HOA 
Một Tổng Hợp Đạo Lý 
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 
l Vạn Hạnh, Salgon Việt Nam xuât bản lần đầu năm 1961, 
Viện Triệt Lý Việt Nam và Triệt Học Thê Giới, California xuât bản năm 1999 


MỤC LỤC 


Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Nhuận 

Khai Nguồn 

Phần Mớ Đầu: Tìm Hiểu Đạo Phật 

Chương I: Đạo Phật Là Gì ? 

Phần Thứ Nhất: Lịch Sử Khái Luận 

Chương I: Nguyên Lý sáng lập Đạo Phật. 

Chương II: Đức Phật Thích Ca Mâu NI 

Chương III : Lịch Sử truyền Bá 

Phần Thứ Hai: Triết Học Đại Quan 

Chương I: Đạo Phật Là Tôn Giáo Hay Triết Học? 

Chương II: Vũ Trụ Quan 

Phần Thứ Ba: Thực Chất Đạo Phật 

Chương I: Đạo Phật, Nguồn Văn Hóa Sinh Động 

Chương II: Sức Mạnh Của Đạo Phật Thể Hiện Trong Ba Đức Tính: Đại BI, Đại Trí, 
Đại Hùng. Một Đạo Có Ảnh Hưởng Thấm Sâu Vào Đời Sống Dân Tộc Việt 
Chương III: Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật Cho Dân Tộc Và Nhân Loại 
Kết Luận 

Phụ lục: Đạo Phật Việt 

Những ý kiến của học giả và nhà văn về tập sách Phật Học Tĩnh Hoa 

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Nhuận 


KHAI NGUÒN 
Các bạn thân mến! 


Khi đặt bút viết cuốn sách, lòng tôi dâng lên với bao niềm hy vọng: đó là kết quả của 
sự nghiên cứu, lượm lặt những đóa hoa tư tưởng rải rác ở khắp đó đây đem xâu kết 
lại thành một tràng hoa dâng hiến cho đời những “yếu lỷ thâm uyên ” về tôn giáo, đạo 
học, khoa học, triết học Đông Tây và đạo Phát. 


Từ nghìn xưa, đã có biết bao người để hết lòng mình vào việc suy từn chân lý, nghĩa 
sống của cuộc đời (...). Những khoa học gia hiện đại, ty đã phát mình những điễu 
mới lạ, các học giả, các tư tưởng gia cũng đã dành nhiêu thì giờ cho việc tìm hiểu 


nguồn góc Vũ trụ và con người nhưng (cho tới nay) vẫn chưa có một kết luận nào tạm 
gọi là thỏa đáng (1) 


Mỗi khi nghĩ đến sự tiến triển tỉnh thân của nhân loại, chúng ta không thể không có 
những phút suy tưi... Tìm ở khoa học? - Khoa học đương trong vòng nghiên cứu, thực 
nghiệm. Tìm ở triết học? Triết học với những luận lý. bắt đông. Tìm ở tôn giáo? - Tôi 
thường băn khoăn tự hỏi, liệu rồi đây người ta có thể nào tìm ra ánh sáng chân lý để 
giải quyết những khác biệt giữa các tr tưởng, tôn giáo, chủ nghĩa hiện đương làm 
mối xung đột mà mọi giả trị tỉnh thân xưa cũ đều bị bôi đen làm đảo lộn cả nếp sống 
văn mình nhân loại?! Vốn mang trong thân trí những nghỉ ngờ.... hàng ngày tôi lại 
được sống bên cạnh những tàng kinh sách, tuy đã bị thời gian bụi phủ (1) song tư 
tưởng của những áng văn trác tuyệt đó bao giờ cũng vẫn là di sản bất di dịch đượm 
hương sắc của đạo Từ Bì Trí Tuệ, vì ở đó đã sản sinh những kỳ hoa dị thảo làm tươi 
đẹp cho cuộc đời và giúp con người có một tỉnh thân tự chủ, vui sống. Bao nhiêu mối 
hoài nghỉ về Vũ trụ, con người, về quan niệm sống, chết và sự tiến hóa chung, đạo 
Phật đều giải quyết hầu như toàn mỹ. 


Điêu này cũng dễ hiểu. Ta hãy ôn lại những lời dạy của đức Phật làm mình chứng. 
“Này! Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tỉnh tiến để giải thoái. Các 
người hãy quay lại với mình; các người là Phát đáy [1 ].Bên phía trời tây, hiền triết 
Socrafe (470-399 TTL) cũng nói những câu tương tự: “Connais-foi-toi-même”: Hãy 
tự mình tìm hiểu mình. Con người phải làm chủ cuộc sống, ngoài sự fự cứu, con 
người còn có đặc quyền khám phá những gì... bí ẩn trong trời đất bao la. “Bắt cứ loài 
hữu tình nào cũng có năng lực tiến hóa và cải tạo, nâng cao địa vị mình và thay đổi 
hoàn cảnh chung quanh. ” 


Trở về nguồn, ta có thể căn cứ ở điểm xuất phát tôi sơ trong "lịch sử truyền bá đạo 
Phật”, cách nay trên XXV thể kỷ, với thời gian dài dặc ấy (và hiện nay) đạo Phật vẫn 
giữ si VỆ quan trọng trong công cuộc hướng dẫn con người trên đường sáng hóa: Số 
là: Chính kiến trong việc tìn hiểu sự thật (chân jý)-Tôn trọng sự sông và quyên sống 
của hết thảy chúng sanh-Tì hể nhận giá trị tuyệt đối mà con người là chủ động lực của 
tát cả vấn đê Hoạch định cho con người có một đường lỗi thẳng tiễn để tự giải thoát 
mọi phiên não, khổ đau, mê tối. Kiến thiết một xã hội người văn mình giác ngộ và giải 
thoát căn cứ trên quan điểm giáo dục con người về ba đức tính đại bị, đại trí, đại 
hùng; nhằm giúp con người có một ý niệm chính xác trong cuộc sống, biết nhận rỏ về 
mình-một ý nghĩa chân thát người-để có một đức tin vững chắc có thể vượt và tạo 
hoàn cảnh, tìm một lối thoát, một chương trình cải tiễn thích hợp với nhu cầu của 
quân chúng thời đại, tạo cho đời một cảnh giới tốt đẹp hơn. 


Xưa kia, người ta quan niệm “đông phương là đông phương, tây phương là tây 
phương giữa hai thái cực ấy không thể nào gặp nhau được ”|2J. Một quan niệm sai 
lầm. Chân lý là chân lý. Ta không thể tách rời nó ở điểm nào; với. mội vài chỉ tiết vụn 
vặi, chẳng qua do “danh ngôn, tập khí” gây nên! Nếu ta mãi có chấp, sự thật sẽ 
không đến với ta và do đấy, con người chẳng bao giờ nhận chân được bản thể chung 
cùng của mội nguồn sống vô biên diệu dụng... Để có một chính tri kiến trong việc tìm 
hiểu chân lý nên (nội dung cuốn sách) tôi chỉ trình bày trung thực nguôn giáo lý cao 
đẹp của đạo Phật để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và thực hành. Có nhiên trong đó 
sẽ khái quát những tỉnh chỉ về “Phật Học Tỉnh Hoa, một tổng hợp đạo ý”? đông thời 
có tham chiếu tư tưởng các bậc thánh nhân, hiên triết đông tây. (Có thể nói) đây là 
lập đại thành mở ra một chán trời mới cho những ai muôn đi trên đường tìm về ảnh 
sáng chán lý Phật Đà. Và, sự thật bao giờ cũng là sự thật, đấy là định hướng của một 
lỗi đi, một con đường sáng vậy. 


Giữa thời gian, hoàn cảnh đây gian lao thử thách, nhưng vì nghĩa vụ “hoằng. pháp 
lợi sinh ” tôi không ngại lực mình, mạnh dạn viết cuốn sách mong góp một phân nhỏ 
trong công cuộc xây dựng nên văn hóa, văn minh dân tộc mà ảnh hưởng sâu xa của 
đạo Phật ở nước ta là bảo chứng cho một quá trình vẻ vang của lịch sử từ buổi sảng 
quốc; nó đã in sâu trong tìm óc mọi người Việt mến yếu. 


Vậy, cuốn sách này dù có ghỉ chép những điểu đã tham cứu, chắc chắn còn nhiều 
thiếu sót, vì giáo lý đạo Phật rất thâm diệu, nay đem toát yếu trong một cuốn sách 
thật vô cùng khó khăn! Tuy chỉ là một giọt nước đổi với đại dương trong suốt là đạo 
Phật, nhưng nếu may mắn được đặt trên tay bạn, những tâm hồn hướng thượng, ham 
hiểu... nó sẽ là điểm tựa đưa ta qua một khúc quanh, trở về “Thắng nghĩa”3J. Đó 
cũng là phân thưởng tỉnh thân mà bạn đã dành tặng cho vậy. 


Thưa bạn, 
Vì mên “Sự Thật” muôn đời, tôi viêt cuốn sách này: 


* Trị ân các nhà nghĩa học Phát giáo, các bậc trưứ tác, dịch thuật đã giúp tác giả có 
những đóa hoa tư tưởng đề hoàn thành tác phám. 


* Riêng tặng những người bạn tôi quen và lạ ở cuối thế kỷ XX, đương băn khoăn tìm 
“lẽ sông ” cho hiện tại, tương lại. 


* Kính dâng Tam Bảo chứng mình, và thành thực câu mong các bậc cao mình phủ 
chính cho những điều sơ lậu. 


Phát lịch 2500 - Dương lịch 1957 
Tác giả cẩn chí. 


HT.Thích Đức Nhuận 


Phần Mở Đầu 
Tìm Hiêu Đạo Phật 


Sao trăng có thể rơi 

Núi đá có thể lở 

Biển đại dương có thể cạn 

Lời nói của đức Phật trăm kiếp ngàn đời vẫn như thật 
- Kinh Dược Sư 


“Hỡi chư Tăng, tựa như nước của bề cả chỉ thắm nhuần một hương vị: Hương vị mặn 
của muối. Đạo lý của ta cũng chỉ thấm nhuần một hương vị: Hương vị của Đạo Giải 
Thoát.” 

- Cullavagga IX 


Chương ÏI 
Đạo Phật Là Gì? 


Để hiểu Đạo Phật là gì? Ta hãy gạt mọi thiên kiến chỉ cần tìm sâu vào nguồn giáo lý 
cao đẹp ấy, một nền giáo lý xây dựng trên sự thật đề tìm hiểu sự thật, do đức giáo chủ 
Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Với giòng thời gian biến chuyên; từ khi đạo Phật truyền 
bá trên trái đất, theo lẻ tuần hoàn, tất nhiên không thể tránh khỏi hưng... suy... Do đó, 
ta có thể căn cứ trên quan điểm lịch sử để nhận xét: về mặt hình thức (dĩ nhiên) đạo 
Phật chịu ảnh hưởng hoàn cảnh ở những nơi mà đạo Phật đã truyền vào; tuy nhiên, 
trên tinh chỉ của đạo thì trước sau duy nhất: đạo Phật là đạo Phật, dù trải mây nghìn 
năm mưa năng, nhưng tính hoa vẫn là tỉnh hoa của đạo, “từ bị”, “trí tuệ” và là chân lý 
chiếu sáng trần gian, u tối, khác nào ánh nắng vằng thái dương chiếu tỏa khấp chân 
trời, quét sạch mọi tối tăm, đau khổ, mang vui tươi, xán lạn, tin tưởng, hy vọng cho 
muôn loài. Ở đây, trươc hết, ta hãy hiểu thê nào là “Phật”. 


Định Nghĩa: 


Phật:- Đắng Sáng Suốt hoàn toàn, giàu lòng từ bi, đức vị tha; nếu nói đủ phải xưng là 
Phật Đà (Buddha), gôm có ba nghĩa chánh; 


1. Đức Phật trước kia cũng là một Người, nhưng khác với người thường, vì Ngài cũng 
từ con người mê mờ đã thoát ra ngoài sự mê mờ (giác ngộ) nên không còn bị ràng 
buộc bởi nhân duyên phiền não sinh tử (giải thoát). Nhưng sao goi là Phật? “Phật” chỉ 
là danh từ chung để tôn kính đối với những bậc đã Đại giác Ngộ = Người Phật: 
Manussabuddha, là người cầm đuốc soi sáng cho cuộc đời. Đức Phật dạy: “Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tính và sẽ thành Phật trong mai sau, vì lý “Pháp Thân Bình 
Đăng”. 


2. Đức Phật, từ chỗ tu chứng để tự giác và giác tha, và do đó, Ngài hiểu rằng chúng 
sinh với Phật cùng chung một bản thể, không hơn không kém. Đức Phật thường 
khuyên chúng ta: “Hãy bỏ tất cả để sẽ được tất cả”. Ngài lại dạy: “Ta chỉ là vị Phật 
đã thành, có nhiệm vụ khai thị Phật tính (Buddhata) cô hữu của các người. Kẻ nào 
phát huy đươc Phật tính ấy tức sẽ thành Phật”. 

3. “Phúc đức” và “trí tuệ” của đức Phật đều hoàn toàn viên mãn. Địa vị đức Phật là 
địa vị độc tôn: Vô Thượng Chính Đặng Chính Giác-Anuttara Samyak Sambodhi. Vậy 
ta có thể khái quát cả ba nghĩa ấy như sau: Đức Phật là đắng Giác Ngộ đã thấu triệt 
nguồn gốc vũ trụ và con người nguyên nhân do đâu phát sinh, và đã dứt bỏ hết mọi 
mê mờ; Phúc, Trí trang nghiêm muôn hạnh đầy đủ. Và vì thế ngươi đời tôn xưng đức 
Phật là một vị Thánh độc tôn trên các thánh. 


Đức Phật là hiện thân của ánh sáng chân lý. 


Giáo - Những lời giáo huấn do chính đức Phật giác ngộ và thuyết minh, Nguồn giáo 
lý viên dung ây gôm đủ công năng, phương pháp từ lý thuyết đến thực hành, một đạo 
học vạn năng, có mục đích truyền dạy và hướng dân chúng sinh trên đường về thực 
tại: Cứu Cánh Giải Thoát. 


Đạo Phật là kho tàng tỉnh thần vô giá, một sự thật hiển nhiên. Chúng ta không thê bỏ 
qua. Nếu tự đặt mình vào địa vị khách quan để tìm hiểu sự thật (chân lý), lại càng 
không nên hời hợt với công việc của mình, và phải tận lực dày công nghiên cứu lắm 
mới mong có kết quả toàn mỹ. Vì lẽ, đạo Phật có cả tám vạn bốn nghìn pháp môn vi 
n chứa đầy nhựa sống. Nguồn giáo lý gồm hai phương diện; “Tình cảm” và “lý 

”. Chúng ta đừng tìm hiểu đâu xa. Chân lý ở quanh bên ta, nhưng thực ra, ta còn 
nà biết tin vâng theo lời Phật dạy, biết hướng về lẽ phải, để nhận chân sự vật một 
cách đúng đắn. “Các kinh điển đạo Phật đồi dào ngoài sức tưởng tương: đó là những 
cơ sở văn chương đứng bậc nhất trên hoàn cầu về hết thảy phương diện triết lý, thi ca 
và số lượng...” 


Như ta đã thấy và biết, hiện nay trên thế giới chưa một triết gia, khoa học, tôn giáo, 
chủ nghĩa nào đã phát minh và đê lại cho nhân loại một kho tàng văn hoá “đại tạng 
kinh điển” to lớn như là đạo Phật-Hết thảy thế gian pháp đều là Phật pháp.[ 1] 


Nói tóm, giáo lý đạo Phật là Như Thật và là Nguồn Sống của hết thảy chúng sanh. 
Những Nét Chính Của Đạo Phật. 


- Về Không Gian, đứng về phương diện Bản thê luận mà xét: từ khi có vủ trụ và con 
người cũng là lúc đạo Phật bắt đầu xuất hiện. Nói theo từ ngữ Phật học thì, đạo Phật 
là bản lai điện mục của vũ trụ vạn hữu và là đạo của Ánh Sáng và Tình Thương, nên 
nói rằng: khi có chúng sanh là có đạo Phật. 


- Về Thời Gian, một trong các vị Phật ra đời là đức Thích Ca Mâu Ni, cách nay trên 
hai mươi lăm thế kỷ, sau khi thành đạo bên gốc Bồ Đề, lần đầu tiên đức Phật thuyết 
pháp tại vườn hoa Lộc Uyên (Ấn Ðộ); sự hình thành đạo Phật cũng bắt nguồn từ đó, 
rồi lan tỏa khắp thế giới với những thuyết lý thâm sâu, bao gồm trong mọi lãnh vực: 
tư tưởng, văn chương, luân lý, nghệ thuật và khoa học... Không một môn học nào mà 
đức Phật lại không diễn đạt một cách tinh tường, quán triệt, là những phương pháp 
hướng dẫn con người, chúng sanh tiến tới Giác Ngộ và Giải Thoát. Nên cũng nói: Đạo 
Phật là đạo của mọi người, của muôn loài, với những giáo lý thực tiễn: 


1. Mở Rộng Cõi Lòng... 
2. Đưa Sinh Linh Tới Anh Sáng Chân lý. 
3. Xây Dựng Một Xã Hội Người Văn Minh.Giác ngộ và Giải Thoát 


1. Mở Rộng Cõi Lòng 


Tất cả hiện tượng trong vũ trụ đều có những mối tương quan mật thiết với nhau. Sở dĩ 
có sự riêng biệt là do sự mê chấp của từng cá thê, gọi theo danh từ Phật Học là “Chấp 
Ngã”. Bằng vào “vô ngã, Pháp”, đạo Phật khuyên ta mở rộng hai tay ôm vũ trụ vào 
lòng, và đừng bao giờ con người khép kính tâm tư lại. Hãy sẵn sàng đón lấy nhân đạo 
và từ bi. Quên đi những cái “ta” ích kỷ, nhỏ hẹp để được yêu vũ trụ rộng lớn. Vì chính 
cái ta gọi là “ta” nó không hoàn toàn là một thực thể; thế rồi lại cứ nhận lầm cái “ta 
giả tạo” kia là thực, mà không nhận được cái “ta chân thực” trong pháp giới bao la, thì 
chúng sanh tránh sao không làm trái với luật tương quan nhân quả giữa sự vật. Cũng 
vì thê mà mọi khổ đau dồn dập bị gây nhiều ác nhân thêm. Thật là điều đáng tiếc! 
Nhưng làm thế nào có thể quên đi cái “ta bé nhỏ” để hòa điệu với cái “ta rộng lớn” 
của toàn thê vũ trụ vô biên? Một quan niệm chính xác, theo đạo Phật: “Cái “ta” cần 


phải diệt trừ để nhập vào bản thể chung cùng rộng lớn mà nó chỉ là một phần tử. 
Chúng ta là một bộ phận trong toàn thể nhịp nhàng. Nguyên nhân của đau khổ không 
phải vì sông ở trên đời nây, mà chính là vì một sự nhận thức nông cạn, lầm lạc của ta 
đối với đời sống. Chúng ta cần phải cởi bỏ mọi tư tưởng của một cái “ta” và, có vậy ta 
mới trực nhận được mọi niềm vui sướng tràn ngập tâm hồn rộng lớn vô biên. Một 
hạnh phúc vĩnh cửu chỉ sống mạnh trong một tâm hồn giải thoát. Và những tâm hồn 
giải thoát chỉ có thê thực hiện, một khi cá nhân chịu nhường bước... Thân người được 
khỏe mạnh là nhờ ở sự quân bình của “lục phủ ngũ tạng”. Tất cả những gì hiện hữu 
trong vũ trụ, khi đã được điều hòa, được quân bình, thì ta có thể nói rằng đó là một 
cảnh giới tuyệt đối. Một bản ngã đứng tách riêng ra ngoài vũ trụ tức là làm cho vũ trụ 
mất quân bình. Một bộ phận của thân thể đau, làm mất sự quân bình của toàn thân, 
mất sự quân bình thì không có sức khoẻ. Ngộ nhân một cái “ta” riêng biệt, tức là tạo 
một ung nhọt trong thân thê vũ trụ.[2] 


Bởi nhận định như vậy, nên việc khuyên người Mở Rộng Cõi lòng, nhận toàn thê là 
mình, đây là công việc trước tiên của đạo Phật. 


2. Đưa Sinh Linh Tới ánh Sáng Chân Lý 


Con người là hơn cả, vì có thê thực hiện được tất cả sự tốt đẹp. Kinh Hoa Nghiêm[3] - 
Y vào lời dạy ấy, đạo Phật không những đã hướng dẫn con người biết nhận chân giá 
trị mình mà còn giúp cho sự tìm hiểu nguồn gốc vũ trụ vạn hữu, không ngoài định luật 
“Lý Nhân Duyên Sinh”. Tất cả hiện tượng trong thế gian, dù hữu hình hay vô hình, 
tâm hoặc cảnh, đều do nhân duyên nhân quả kết hợp tạo thành, và chỉ là phản ảnh mê 
lầm của tâm thức biến hiện. Do đó, Đạo Phật phủ nhận những thuyết lý cho răng 
'““Tâm có trước vật” phái Duy Tâm, hay “Vật có trước Tâm”, phái Duy Vật. Theo đạo 
Phật thì, Tâm và Vật đồng thời cùng xuất hiện một lượt. Hễ có Tâm là có Vật, và 
ngược lại... Vì Tâm - là - tâm - của - vật và Vật - là - vật - của - tâm, ta không thê xé 
đôi sự vật đề nói; Vật khác với Tâm, hay Tâm khác với Vật. 


Ta hãy dừng lại nơi đây, và đặt ra những nghi vấn, rồi tìm câu trả lời cho những nghỉ 
vẫn ấy, như chúng ta nói: “Tâm có trước Vật” thì tâm ấy do đâu mà có? nương vào 
đâu? và phát sinh bằng những điều kiện gì? - Còn nói: “Vật có trước Tâm” lại càng vô 
lý, Bởi lẽ “Vật” (vật chất = matière) thuộc loại vô tri, như khoáng vật, thực vật..., và 
“Tâm” (tỉnh thần = Spirituel) thuộc tâm linh nên nó phải nương vào vật giới để tồn 
tại và phát triển nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào vật chất mà, trái lại, nó có thể 
điều động, chỉ huy tất cả. Ta hãy lấy một thí dụ để chứng minh cho sự kiện này: 
Trong viên đá lửa vốn sẵn có tính lửa nên khi ta bật thấy lửa phát hiện. Cũng thế, đạo 
Phật chủ trương “Lý nhân duyên Sinh”, không thiên Tâm, không ngả Vật. 


..Ở đời, chăng có chi là đơn độc cả, Mặt trời mọc, hoa nở, chim ca, tất cả đều ảnh 
hưởng mật thiết đến sự “sống”, bằng trực tiếp hoặc gián tiếp, đó chăng qua do Cái 
Này làm nhân làm duyên cho Cái Kia để phát sinh Hiện tượng giới. Sở dĩ vạn vật 
trong vũ trụ có là đo các yếu tố nhân duyên nhân quả nối tiếp nhau, trùng trùng duyên 
khởi, từ vô thủy đến vô chung. Sự thật là vật gì hiện hữu trong cõi đời cũng “duyên” 
với nhau cả. Từ nguyên tử nhỏ nhiệm đến các tỉnh tú xa xăm, đều có Sự tương quan, 
liên lạc với nhau. Chính đức Phật đã dạy như vậy. 


Đối với thực tại, không luận bản thê hay hiện tượng, đức Phật biết thế nào nói đúng 
như thê, Ba đời các đức Phật cũng đêu nói như thê (Như tam thê chư Phật, thuyêt 


pháp chi nghi thức; ngã kim, diệt như thị, thuyết vô phân biệt pháp) - Kinh Pháp Hoa, 
phẩm phương tiện{4] -Chăng hạn, đức Phật nói: trong vũ trụ có rất nhiều thái dương 
hệ (thê giới) hay trong một bát nước có vô số vi trùng, thì ngày nay các khoa học gia, 
chế ra kính viên vọng (télescope) hay kính hiển vi điện tử (microscope électronique), 
người ta biết rằng mỗi tinh thê là một thế giới, hay trong một bát nước có rất nhiều vi 
trùng, Thật quả như lời đức Phật dạy. Ngài còn cho chúng ta biết thêm rằng: vũ trụ 
vạn hữu là chuyên biến vô thường, Điều này khoa học hiện đại cũng đã chứng minh: 
trong một hạt bụi rất nhỏ có vô số nguyên tử, quay chung quanh nhau, khác nào 
những hành tinh đi vòng quanh mặt trời vậy. Đứng về phương diện “người” mà nói 
thì, Phật là đắng đã thành tựu một nhân cách tối cao, sau khi thể nhập với toàn thê vũ 
trụ (S°identifier avic I'infini). Đức Phật chỉ là vị giáo chủ siêu việt có những đặc điểm 
siêu việt hơn các vị giáo chủ khác mà thôi, Thật ra, đức Phật không kiêu hãnh tự cho 
mình là “đắng tạo hóa” sinh ra muôn vật và cha cả muôn loài. Trong kinh Tăng Nhất 
A Hàm (Angutfara-Nikàya) có chép câu chuyện: Một hôm, đức Phật đang trên đường 
đi hóa đạo tại Buddhagaya (Béranès) thì gặp một người Bà La Môn chặn lại và hỏi: 


- Ngài có phải là một vị trời? 

- Này Bà La Môn! Ta không phải là một vị trời, Đức Phật đáp. 

- Vậy Ngài có phải là qui yYaksa? Là thần Gandharva? 

- Ta không phải là quỉ Yaksa, không phài là thần Gandharva. 

- Ngài có phải là người không? 

- Ta là người nhưng không phải người-thường. 

- Vậy Ngài là gì? 

- Này Bà La Môn! nên biết: Ta chỉ là một đức Phật (Buddha), một đắng Giác Ngộ. 
Thật là minh bạch. Đức Phật không nhận mình là trời, là qui Yaksa, là Thần 
Gandharva, mà Ngài chỉ nhận mình là một Đắng Giác Ngộ (Buddha). Đặc biệt hơn, 
sau khi giác đạo, đức Phật long trọng tuyên bố VỚI thế gian: “Ta là Phật đã thành. Các 
người là Phật sẽ thành” (Kinh Phạm Võng) Tất cả đều có Phật tính, nêu chúng sanh 
biết y theo giáo lý của đức Phật đề tiến tu nhất định cũng sẽ thành Phật và như vậy, 
cho ta thấy, giá trị tinh thần nhân bản toàn diện của đạo Phật là, trình bày sự thật về 
những môi tương quan giữa sự vật hiện hữu trong cuộc đời, để giúp con người có 
được chính kiến (hiểu biết chân chánh) hòng tạo lập cuộc sống mình và chuyên đổi 
hoàn cảnh chung quanh: để ánh sáng đạo mãi mãi ngời sáng làm đuốc soi đường cho 


những aI còn lâm Lạc, bỡ ngỡ chưa biệt đền... 


Đạo Phật quả là một “đạo” đã xây dựng trên căn bản của “Từ Bi” và “Trí Tuệ”, là 
Nguôn Sông Cho Hết thảy... 


3. Xây Dựng Một Xã Hội Người Văn Minh Giác Ngộ Và Giải Thoát 


Đạo Phật là Nguồn Sống của mọi sự sống ở đời, và khi ta đã nhận chân được “lẽ 
sông” ây và thực hành theo thì đây, có thê nói, đạo Phật là căn bản tính thân của một 


xã hội người văn minh, Giác Ngộ và Giải Thoát. Vẫn biết: nói suông chưa đủ, còn 
phải làm. Nhưng sự làm phần lớn do nơi con người quyết định. Mọi vấn đề đều do 
con người sáng tạo. Ngay cả đến ý niện về một Thượng Đề siêu hình cũng là do trí 
tưởng tượng của con người sáng tạo, mà có. Con người là chủ động hết thảy... mà 
chìa khóa mở cửa ngõ Niết Bàn (Nirvàna) vẫn sẵn có nơi con người. Bởi thế đạo Phật 
luôn luôn lấy việc Giáo Dục Con Người Toàn Diện làm bổn phận chính cần làm và 
phải làm trong mọi thời đại, không phân màu da, tiếng nói chủng tộc. Nhưng trên 
nguyên tắc xây dựng một Xã Hội Người Văn Minh, Giác Ngộ và Giải Thoát, ta cần 
phải thực thi những nguyên tắc nào? 


Về Phương Diện Luân Lý: - Giá trị đích thực của nền luân lý chân chính và sự hiểu 
biết và tôn trọng phẩm giá, nhân cách của tha nhân cũng như tự thê... Luân lý là một 
quán lệ, một thói cư xử theo lẽ phải. Mà lẽ phải là phần cốt yếu của đạo làm người. 
Hãy tỏ ra mình có đức hạnh, can đảm và hết lòng. Cố gắng thương yêu mọi loài. Con 
người chỉ xứng với danh nghĩa của nó chừng nào làm chủ được ý nghĩ, lời nói và 
hành động mình cả về nội giới và ngoại giới. Chinh phục được ngoại giới là một công 
trình to lớn, nhưng điều đáng ca ngợi hơn hết vẫn là sự điều ngự được chính mình. Do 
đó, về phương diện luân lý, đạo Phật đặt trọng tâm vào sự Thiện Ác, vào Tội Phúc 
Báo Ứng Phân Minh và vào luật Nhân Qua, vì biết rằng: Làm lành đ ược sung sướng. 
Làm ác chịu khổ sở. Nhân nào quả Ấy. Hành động của chúng ta hiện nay ra sao thì kết 
quả trong ngày mai cũng lại y như thế. Một hành động tốt hoặc xấu của cá nhân sẽ có 
ảnh hưởng đến toàn thê không ít... Người có đạo đức luân lý là một con người hoàn 
toàn sung sướng nhất trên đời, khác nào như bông hoa nở đẹp, làm thơm cho cuộc thê. 
Pascal nói: “Luân Lý là cuốn sách tốt nhất của ta. Một cuốn sách mà ta cần phải tra 
cứu luôn”. Luân lý rất cần cho xã hội con người. Sự sụp đồ về mặt luân lý sẽ là một 
tai họa lớn cho con người và cuộc đời. 


Với nhận định trên và dựa vào thực tại, đạo Phật luôn luôn khuyên con người thực 
hành hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả [Š], để làm đẹp cho chính con người và cho cuộc sống. 
Phẩm hạnh nào, tương lai ấy. 


Về khả năng Tri Thức: - Sự hiểu biết của con người là hơn các loài hữu tình khác. Trí 
tuệ con người quả là vằng hào quang làm sáng đẹp cho cuộc đời. Đạo Phật không chỉ 
thừa nhận khả năng trí thức con người mà còn vạch ra những phương thức để giúp 
con người biết cách sử dụng tài năng mình trong công cuộc tìm hiểu chân lý. Đối với 
cảnh vật hiện hữu như trực tiếp với ban ngày thì ta biết sáng, ban đêm biết tối... đó là 
lối nhận thức thông thường. Đối với các pháp thuộc hệ siêu nhiên, đạo Phật quả là ánh 
sáng mặt trời chiếu soi vào khu rừng âm u tào tạp của nhiên giới, tâm giới và siêu việt 
giới. Tuy nhiên, có điều ta nên nhớ: Kinh điển đạo Phật chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng 
(chân lý), là chiếc bè đưa người qua sông mê, tới bến giác; chứ kinh điển không là 
chân lý. Dó đó, đạo Phật khuyên con người nên lấy lý trí tìm hiểu, phán đoán sự vật 
mà không nên áp dụng tình cảm trong việc tìm hiểu, phán đoán sự vật một cách vội 
vã, sai lầm. Câu chuyện đức Phật giáo hóa những người Kâlâmâ, khi những người này 
mang tâm trạng phân vân bối rối trước một ngã ba “chân lý”, được ghi lại trong tập 
Anguttara Nikàya, đã nói lên cái tỉnh thần của Đạo Như Thật (đạo Phật): “Đừng tin 
tưởng một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu 
truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng 
điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến 
ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một 
vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của 


các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, 
kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và cho kẻ khác, chỉ có cái đó mới là 
đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ 
chuẩn”. Đó là lời dạy chí tình mà đức Phật đã thân tặng con người trong cõi đời này, 
Tri thức con người cao viễn chừng nào thì cuộc sống con người càng văn minh, tiên 
bộ chừng ấy. Thật vậy, dù là vật vô giá trị nhưng khi trí thức con người đề ý tới thì nó 
cũng trở nên có giá trị, và ngược lại. Trí tuệ con người quyết định cuộc sống con 
người. 


Về Giá Trị Thực Hành: - Bằng vào sự thật và phương pháp mà đức Phật đã chứng ngộ 
và thực hành rồi lấy đó làm tiêu chuẩn cho mọi sinh hoạt trần giới, đạo Phật khuyên 
con người thực hành hai đặc điểm: 1.Vì lòng thương yêu rộng lớn, nguyện cứu khổ 
hết thảy chúng sanh - Lòng Từ Bi. 2.Thức nhận, mọi sự vật hiện hửu cuộc đời là biến 
đổi vô thường và “chúng” có những Tính, Tướng, Thể, Dụng khác nhau; nhưng điều 
bình đẳng trong cùng một Phật tính - Trí Sáng Suốt. 


Với nhận thức ấy, đạo Phật quả đã đề cao giá trị con người lên tột đỉnh cao sang, đó là 
giá trị bình đẳng giữa Phật và chúng sinh - một sự bình đẳng triệt đề và cứu cánh là, 
tất cả chúng sinh đều có Phật tính và sẽ thành Phật trong mai sau, nếu chúng sanh biết 
giác ngộ. Đạo Phật đã đặt Con Người vào thế chủ động, đề tự cứu và cứu người, cứu 
đời, một cuộc dẫn thân có ý nghĩa. 


Giáo lý đạo Phật dạy cho con người nhận rõ thực chất của mỗi công việc làm mà thí 
dụ dưới đây là một bằng chứng. Hai người cùng thi hành một việc nghĩa, một người 
chỉ biết làm với bổn phận và hết lòng: người kia, trái lại, họ làm là cốt để thỏa mãn 
lòng ham danh, vụ lợi. Tuy là cùng một việc mà hai ý nghĩa khác nhau. Ta hãy hy 
sinh thân thể mình cho những lý tưởng cao thượng, những hành động chân chánh 
chính và những sự nghiệp lớn lao[6]. Chỉ khi nào người ta thực hành theo tiếng gọi 
của lương tâm, của lòng thương yêu và trí sáng suốt mới thật là thê hiện tinh thần Từ 
Bi, Trí tuệ của đạo Như Thật. Cho nên, mọi giá trị thực hành trong đạo Phật là, nhằm 
mục đích Chân hóa (tôn trọng sự thật: Lễ phải); Thiện hóa (con người, theo đạo Phật 
là luôn luôn đổi mới tâm hồn và cải tạo hoàn cảnh, nếp sông mình và làm hiển lộ sự 
trong ánh sáng trong mội ý nghĩ, lời nói, việc làm, biết hướng về nẻo Thiện: đó là con 
đường dẫn đến chính đạo); Mỹ hóa (để làm đẹp cho chính tự thân và cho cuộc sống). 
Do đó, nhiệm vụ trước tiên và sau cùng của đạo Phật là Xây dựng cõi Niết Bàn hạnh 
phúc trên trần thế. Vậy Niết Bàn là gì? - Niết Bàn (Phạm ngữ: Nirvàna) là một trạng 
thái tâm linh hoàn toàn tĩnh (trong sáng), biểu thị sự an vui, tự tại, giải thoát và chỉ thê 
hiện sau khi con người đã trừ diệt hết Tham (mọi ham muốn bắt chính) Sân (oán hờn, 
giận đữ, ganh ghét), Si (mê chấp ngã tướng, pháp tướng...). Niết Bàn là lý tưởng cao 
đẹp nhất của chúng sanh. Nó không phải ở ngoài thực tại cuộc đời này. Nói cách 
khác, Niết Bàn chỉ là trạng thái tâm hồn của con người, một khi đã hoàn toàn giác 
ngộ, thoát khỏi những mê muội, đau khổ, không còn bị ràng buộc bởi phiền não 
nhiễm ué, đồng thời thể nhập với toàn thê vũ trụ không gian vô biên... thời gian vô 
tận.... và vượt ra ngoài cảnh sinh diệt tương đối. Đó là đứng về phương diện giải thoát 
tâm linh mà nói. Còn đứng về phương diện nhập thế hóa đạo thì, đạo Phật đề ra các 
pháp môn thông dụng như: “Tứ Nhiếp Pháp”[7] “Lục hòa”[8] là những pháp môn 
thiết yếu nhằm xây dựng: 


- Một đời sống kiểu mẫu: PHẬT. 
- Một gia đình kiêu mẫu: “TANG 


10 


- Một xã hội kiểu mẫu: NHÂN BẢN 
- Một nhân loại kiêu mâu: TỊNH ĐỘ 
- Một lý tưởng tôi cao: PHẬT ĐÁ 


Trên bước đường dẫn đến lý tưởng “Phật”, con người, nếu muốn thành công viên 
mãn, cần phải học, hiểu và tin giáo lý do đức Phật đã thực chứng giác ngộ thuyết giải 
rồi nương theo đó, để làm tiêu diệt lần những bản ngã nhỏ bé, ích kỷ, đề phát hiện 
những tình thương cao rộng và đề vui sống với hoàn cảnh... chung quanh “Chẳng có 
hạnh phúc nào có thể so sánh được với sự yên tỉnh tĩnh của tâm trí” (Digha-Nikàya). 
Thật vậy, hạnh phúc và văn minh nói chung, có thể nói như phát xuất từ trái tim trong, 
khối óc sáng nơi môi con người chúng ta. Khi con người đã biết thương yêu, bao bọc 
và giúp đỡ lẫn nhau thì công cuộc Xây Dựng Một Xã Hội Người Văn Minh, Giác Ngộ 
và Giải Thoát sẽ không còn xa vời nữa. Nêu mọi người biết áp dụng đạo Phật trong 
cuộc sống hằng ngày, thiết tưởng Cảnh Niết Bàn Chân Hạnh Phúc sẽ hiện ra ở ngay 
thế giới này, chứ chăng cần phải tìm ở một nơi nào xa lạ? Ngoài đạo Phật, chúng ta 
tìm đâu có những kết quả tốt đẹp ấy. 


Đạo Phật, Nguồn Sống Vô Tận. 


Đạo Phật tượng trưng cho lý tưởng sông cao siêu và rất thực tiễn của con người. Nói 
tắt, nguồn giáo lý ấ ây bao gôm trong một chữ “Pháp”|?]. Chữ này có nghĩa là “vạn sự 
vạn vật” (tức Nhất thiết Pháp). Và, do đây mà, mọi lý luận, mọi quan niệm về Lễ 
Sống, Cách sống, Lối sống và Mọi sự sông trên đời, đạo Phật đều trình bày một cách 
chính xác, từ đại thê tới chỉ tiết của từng sự vật, hiện tượng —“Pháp Nhĩ Như Thị”, 
muôn vàn sự vật bản lai là như thế đó - Cũng như nói răng đạo tức là đời, vì đạo cần 
phải. gắn kết với cuộc đời để tồn tại và triển khai. Hay nói cách khác, đạo Phật là 
Nguồn Sống Của Mọi Sự Sống... Ta có thể hình dung “đạo” qua những từ ngữ, như 
““Thường” (chân thường, vĩnh viễn); “Lạc” (an vui, giải thoát); “Ngã” (tự chủ, tự do, 
tự tại); “Tịnh” (Trong sạch, sáng suốt, hoàn toàn): hoặc như Ánh đạo vàng rực rỡ, như 
bông Sen nở giữa đầm mà hương thơm thì tỏa khắp mọi nơi. Giáo lý đạo Phật là dạy 
cho con người, biết sống đúng tinh thần “từ bi,vị tha”để làm đẹp cho chính mình và 
cho cuộc đời. 


Điều này lịch sử đã chứng minh. 

Đạo Phật, không phải “cố cựu” cũng không phải “cách tân” mà chỉ là những phương 
thuốc điều trị mọi tâm bệnh, thân bệnh của con người, chúng sanh, nghĩa là, tùy trình 
độ, căn cơ mà hóa độ. Bât cứ làm công việc gì hê có lợi cho mình, cho người, đây là 
đạo Phật. 


Với tinh thần tích cực ấy, đạo Phật không phải là phản tiến hóa, đi ngược trào lưu, 
làm hèn yếu con người như một số người đã nhìn đạo Phật dưới nhiều danh từ phản 
hóa sai lầm, bỏ ngoài cả thời đại suy đồi và phái tiêu cực. Không. Bằng vào tuệ giác, 
đạo Phật đã nhìn đời một cách toàn triệt, nên quan niệm của đạo Phật có hai điều: 


- Đức Phật là cầm đuốc dẫn đường, là bậc đạo sư muôn thuở. 


- Giáo lý đạo Phật là dạy cho con người quán đạt chân lý để tự thân giải thoát khổ 
đau, mê tôi. 


II 


Nói tóm, đạo Phật có đủ phương thức giải thoát cho con người, chúng sinh, hết mọi 
mê tối, khổ đau, và cuộc sông an vui, tự tại - một đạo tôn trọng lý trí của người và 
quyền sống của hết thảy. Do đấy, đạo Phật truyền bá tới đâu cũng được quân chúng 
hoan nghênh, tin tưởng và phụng sự, khác nào như vần thái đương chiếu tự trên cao, 
không một nơi nào lại không có ánh sáng. 

Đạo Phật là chân lý. Vì “đạo Phật là tất cả” - Vô cùng thu về một điểm = Phật (chân 
lý). “Tât cả là đạo Phật” - một điêm tỏa rộng khắp pháp giới bao la = Giáo (Phương 
pháp đạt tới chân lý). Đây là Tĩnh Hoa trong toàn bộ giáo lý đạo Phật. 

Xin thân tặng những ai muốn tìm hiểu ĐẠO PHẬT LÀ GÌ? 

[I1] Vimalakrrtri - sutra 

[2] La Pensée Bouđhique 

[3] Nhân thị tối thắng, năng sinh nhất thiết chư thiện pháp cố. 


[4I Nguyên bản chữ Hán: Như tam thế chư Phật, thuyết pháp chỉ nghi thức, ngã kim 
diệt như thị, thuyêt vô phân biệt pháp. 


[5] Trong pháp số gọi là “Tứ Vô Lượng Tâm”: 


a- Từ: Maitri, là lòng thương yêu rộng lớn và làm sự “ban vui, cứu khổ” cho tất 
cả, không phân kẻ oán, người thân. 


b- Bi: Karunà, là sự tôn trọng mạng sống, sự sống và quyền sống hết thảy chúng 
sinh, đó là sự thê hiện trọn vẹn đức hiếu sinh.. 


C- Hỷ: Mudità, Nghĩa là hoan hý, vui vẻ, không oán giận, thù ghét và làm hại 
chúng sinh. 


d- Xả: Upeksà, xa lìa hết mọi phiền não xấu ác, tâm lượng thì trong sáng, bao 
dung, tha thứ... 


[6] Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: 


Tương thử thâm tâm phụng trần sát 
Thị tặc danh vi báo Phật ân 


Tạm dịch: 


Ai, trong suốt cuộc đời biết đem thân tâm làm việc phụng sự chúng sinh, tức người đó 
đã báo đáp được phân nảo trong muôn một ân sâu chư Phật. 


[7] Tứ Nhiếp Pháp: tức Bốn pháp môn đối trị ở đời. Hay nói cách khác là: Bốn 


phương pháp cư xử thông thường mà người ta cần phải áp dụng nó trong những môi 
trường sinh hoạt tập thê, thường gọi là xã hội văn minh. 


12 


a) Bồ thí (Dànam): là sự tương trợ, cứu giúp người về mặt vật chất cũng như về 
tinh thân, một cách không vụ lợi. 


b) Ái Ngữ (Peiyavàdita): là lời nói hợp lý. Tức lời nói không giận hờn, đặt điều, 
xu nịnh, dèm pha, mà chỉ nói những lời chân chính, hòa ái. 


c) Lợi Hành (Arthacaryà): làm tất cả những 


d) ~ Đồng Sự (Samànàrthata): Phục dịch công vụ công việc gì xét thấy hữu ích cho 
tự thê, tha nhân, và cho cuộc đời.. A1 nây nên đem hết tài năng mình, đúng với nghĩa 
của nó. 


[8] Lục Hòa: Sáu phép “hòa ái 'nhằm xây dựng m g cho tất cả những ai muốn sống 
một nếp sống văn minh, tiễn bộ: 


a) Thân Hòa Đồng Trụ: cùng sinh sống trong một gia đình (nói riêng), một quốc gia 
(nói chung), mọi người nên có sự thương yêu, bao bọc cho nhau. 


b) Khâu Hòa Vô Tranh: Không cãi măng nhau, mà chỉ nên nói những lời khiêm cung, 
hòa ái, đê tạo bâu sinh khí đâm âm trong gia đình và ngoài xã hội. 


c) Ý Hòa Đồng Duyệt: Tâm, ý thì luôn luôn trong sáng, vui vẻ... 


đ) Kiên Hòa Đông Giải: Có những sáng kiên gì cùng đem ra thảo luận, trao đôi và 
sách tiên cho nhau, đê ai nây cùng lĩnh hội. 


e) Giới Hòa Đồng Tu: Cùng a cải cùng nhau chung hưởng, và quân phân một cách 
đồng đều, không có kẻ nhiều, người ít, là mầm tôn trọng một kỷ luật chung. 


ø) Lợi Hòa Đồng Quân: Có củ mống phát sinh sự bất hòa. 


Vậy “Lục Hòa” là khuôn thước giúp cho con người xây dựng một cuộc sông an vui, 
tự tại ở ngay trên cõi đời này, chứ chăng phải tìm thiên đường ảo vọng ở một nơi xa 
xôi nào khác... 


[9] Pháp (Dharmas): Tức chỉ cho muôn sự muôn vật ( tous lesêtres) ở thế gian, gồm 
có con người và các loài hữu tình, vô tình, như côn trùng, thảo mộc và mọi sự kiện, sự 
vật, đêu gọi là Pháp cả. Tuy nhiên, Pháp nào cũng do nhân duyên sinh. 


Định nghĩa theo phương pháp cô điển thì Pháp là tất cả “khuôn phép”, nó bao hàm 
mọi vật, cụ thể hay trừu tượng, và như trong Duy Thức Học (Vijnàavada) nói: “nhậm 
trì tự tánh quỹ sinh vật giải”; mỗi Pháp đều có đặc tính riêng (Khiến ta không nhận 
thức lầm lẫn các hình thái và tướng trạng của chúng, giữa Cái Này và Cái Kia). 


Y theo định nghĩa này, thì cái không cũng là một Pháp, bởi cái Không cũng có đặc 
tính của nó (Khiên ta có ra được khái niệm về cái Không là khác với cái Có). 


Chữ Không ở đây xin hiểu theo nghĩa bản thể luận trong học thuyết Bát Nhã 
(praJnãparamia), chứ không nên hiêu “Không” là trông không, không có gì, như lông 
rùa, sừng thỏ... 


13 


Còn nói theo Pháp Hoa ( Sađharma pundarikam) thì mỗi loài mỗi vật, “chúng” gồm 
có mười thứ, cũng gọi là Thập Như Thị: 


Như Thị Tướng: Hình sắc, tướng trạng của chúng là như thế. 

Như Thị Tính: Đặc tính của chúng là như thế. 

Như Thị Thê: Bản chất của chúng là như thế. 

Như Thị Lực: Hoạt lực của chúng là như thế. 

Như Thị Tác: Công năng, tác dụng của chúng là như thế. 

Như Thị Nhân: Nguyên nhân của chúng là như thê. 

Như Thị Duyên: Cách thức, duyên nghiệp của chúng là như thê. 
Như Thị Quả: Kết quả của chúng là như thê. 

Như Thị Báo: Ảnh hưởng, báo ứng của chúng là như thế. 

0. Như Thị Bản Mạt Cứu Cánh: Nguồn gốc rốt ráo của chúng là như thế. 


Ki 006 0/2 lun cà Do 


Nói tóm lại, Pháp là chỉ các sự kiện, sự vật và vạn hữu (nghĩa như chữ vạn sự, vạn 
vật) trong vũ trụ. Mỗi Pháp đều có Tướng, Tính, Thẻ, Lực, Tác, Nhân, Duyên, Quả, 
Báo, Bản mạt cứu cánh... gọi theo từ ngữ Phật học là “Chư Pháp Thực Tướng = các 
Pháp thực tướng của chúng là như thể, nghĩa là “Vạn sự, vạn vật” (tức Nhất Thiết 
Pháp) Và, do đây mà, mọi lý luận, mọi quan niệm về Lễ sống, Cách sông, Lối sống và 
Mọi sự sống trên đời, đạo Phật đều trình bày một cách chính xác, từ đại thể tới chi tiết 
của từng sự vật, hiện tượng — “Pháp Nhĩ Như Thị”, muôn vàn sự vật bản lai là như thế 
đó — Cũng như nói rằng đạo tức là đời, vì đạo cần phải gắn kết với cuộc đời đề tồn tại 
và triển khai. Hay nói cách khác, đạo Phật là Nguồn Sống Của Mọi Sự Sống... 


Thập Như Thị, theo đại sư Trí Khải, nhìn từ vị trí “tướng như thị”, ta có thê chứng 
nghiệm trong một niệm có ba nghìn pháp biến đổi. Đại sư cắt nghĩa trong trạng thái 
của một pháp trong “Thập pháp giới” chịu sự chỉ phối của luật hỗ tương nên biến 
thành 10x10=100 pháp. 100 pháp này tác dụng với 10 Như Thị 100x10=1000; 1000 
Như Thị phối hợp với tam thế giới thành 3000 thế giới (1000x3000 thê giới). Con số 
3000 có trong một niệm là con số biến cho sự định hình của các pháp trong vũ trụ bao 
la. 


Phần thứ nhất 
Lịch Sử Khái Luận 


Lịch sử là ghi chép những hình ảnh, sự kiện và tư tưởng của từng thời đại; đón tìm 
một tia sáng bât diệt cho tương lai. Môi trang sử là một bài thơ hùng tráng, lâm liệt, 
đôi khi lại là thât bại khô đau..., có sức làm rung động tim óc con người không 
Tà. P, 


Chương I 
Nguyên Lý Sáng Lập Đạo Phật 


..Đời sống quốc. gia dân tộc với hoàn cảnh địa lý và ảnh hướng khí hậu, thiên thiên, 
đã tạo dựng cho Ấn Độ có một lịch sử khác với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đó 
là sự có đặc biệt của xứ Ấn Độ xưa và nay. Nơi có những rừng núi thâm u, tục gọi là 
lục địa xanh (Pays bleus), đã ảnh hưởng nhiều tới luồng tư tưởng nhân bản, tiễn bộ và 
giải thoát sớm được xuất hiện. Thật vậy, bất cứ tôn giáo, học thuyết, chủ nghĩa nảo, 


14 


khi mới sinh khởi, đều là phản ánh (không nhiều thì ít) của hoàn cảnh, khí hậu, địa dư, 
xã hội, chủng tộc mà tạo dựng cả. Nếu người ta xét nó ngoài hoàn cảnh thực tại lẽ dĩ 
nhiên không thể thấu hiểu nôi. Văn hóa đạo Phật cũng do nhân duyên hội ngộ như thế 
mà nảy mầm và thúc đầy, tiễn hóa.. 


* Hình Thể Địa Dư 


Địa lý xứ Ấn Độ mang một dấu tích đặc biệt, phía tây có nguyên Béloutchistan và các 
dãy núi thuộc phía tây bắc; phía tây bắc có rặng núi Himalayas cao vút, gồm hai dãy 
chạy song song nôi liền và kéo đài tới tận biên giới Miễn Điện với nhiều nhánh tua 
tủa. Ấn Độ có 3.500 km núi chạy đài từ tây sang đông và 800 km chạy từ bắc xuống 
nam; đấy là chưa kê phía duyên hải miễn tây hoàn toàn là các núi đá lởm chởm. Rặng 
núi Himalayas sừng sững cao ngất trời phương bắc đã ngăn chặn các làn gió từ trung 
ương Á Châu thôi tới và giử lại các làn gió lưu tích sự ẩm ướt của gió mùa. Phần lớn 
các băng tuyết của núi này đã tạo ra các giòng thủy lưu nuôi sống vùng bình nguyên 
Ấn Hà. Các đường thông thương với vùng Thượng Huyền đều nằm ở phía tây bắc Ấn 
Độ. Cả vùng tây và bắc Ấn Độ đều có các núi cao và cao nguyên. Mùa đông cực rét. 
Mùa hè, băng tuyết tan. Sông ngòi đều có thủy lưu cháy xiết. Về phía nam có gió mùa 
đem mưa từ Ấn. Độ Dương vào lục địa. Vì vậy, Án Độ như có các biên giới thiên 
nhiên để được sống yên bình, phát triển văn minh thành thị. Nếu không nhờ có năm 
nhánh sông Jhelam, Chenab, Ravi, Béas và Satléd)j hợp lại với sông chính Indus thì cả 
vùng phía tây bắc Ấn Độ chỉ là sa mạc mà thôi. Vùng đất phì nhiêu nhất hiện nay của 
Ấn Độ là hai trung nguyên Ấn Độ hà và Hằng hà, vì nơi đây dân cư đông đúc, xóm 
làng trù phú. Mọi sinh hoạt đều bắt rễ từ đấy rồi tỏa ra khắp nơi trong nước. Địa bàn 
Dèkkan và Kashmir là hai cực nam, bắc đã phân định hình thể địa dư bản xứ. Toàn 
cõi Ấn Độ có một diện tích rộng lớn là trên ba triệu km2, bằng 3,4% diện tích đất của 
địa cầu (không phải 3,4 diện tích địa cầu), gồm có 3.268.090km2 (Ấn Độ) 
935.000km2 (Hồi Quốc), bằng hơn 7 lần diện tích nước Pháp hay bằng hơn cả Âu 
Châu, trừ nước Nga. Và Án Độ đứng hàng thứ hai về dân số (1984: 688.600.000 
người), bằng 1/5 tổng số nhân loại, bằng 10 lần dân số nước Pháp[1 ]. Thủ đô hiện nay 
là New Dehli. Nói về địa thế Ấn Độ thật hùng vĩ, phía bắc có dãy núi Himalayas bao 
bọc, phía nam là một đại hải mênh mông bát ngắt... như cuốn hút tất cả tinh hoa của 
trời đất tụ lại. Giòng sông thiêng Gange linh tú trong xanh lững lờ đồ nguồn về vịnh 
Bengale làm tươi mát cả một vùng đất rộng lớn. Và, hơn nữa; Ấn Độ được coi như là 
trung điểm của địa cầu. Sở dĩ nền văn hóa, văn minh vĩ đại của Ấn Độ có được vị thế 
độc tôn là do ảnh hưởng của hoàn cảnh, khí hậu, thiên nhiên mà có. Nền văn hóa, văn 
minh ấy có một sắc thái khác hắn các tư trào văn hóa, văn minh hiện hữu trên thế giới 
(xin sẽ bàn đến trong mục Văn Hóa ở dưới). Một khu vực có những che chở thiên 
nhiên, có núi cao, biển rộng, sông dài... Đấy cũng là lẽ tất yêu đã giúp Ấn Độ sớm nảy 
nở một nền văn hóa siêu đăng: Văn hóa Đạo Phật. 


* Hoàn Cảnh Xã Hội 


Khi muốn biết trình độ tiễn hóa của một dân tộc, người ta căn cứ vào từng giai đoạn 
Và Sự biến thiên của lịch sử dân tộc ấy, đề thâm định giá trị của nó. Sau thời đại thái 
cổ, xã hội Ấn Độ tuy đã thoát qua thời kỳ man đã, bán khai, tiến sang thời kỳ văn 
minh; nhưng... dân chúng nơi đây vần luôn luôn sống trong tình trạng đói khổ và bị áp 
bức, đời sống con người do đấy mà bị chỉ phối về mọi mặt. 


15 


- Về Nhân Chủng, Cách nay khoảng bốn, năm nghìn năm, những người đầu tiên 
(Adivâsis) ở bình nguyên Indus và ở rải rác trong xứ, gồm có các nhóm nhân chúng 
(groupes chtniques) Négroïdes và Proto Australoides. Các người Négroides thì sinh tụ 
ở các rặng núi Cochin và Travancore, có màu da gần như đen, đầu đài hoặc trung 
bình, tóc quăn thành các xoáy trôn ốc dài. Còn các người Proto-Australoĩdes thì ở 
miễn trung (Án Độ) và một số ở rải rác về phía bắc Ấn Độ. Ngày nay nếu nói đến 
người bản xứ Ấn Độ là nhắc đến loại người đã chiến thắng được các người Négroïdes, 
tức là người Proto-Australoïdes “Dravidiens”[2]. Về nguôn gốc người bản xứ Án Độ 
Dravidiens thì chúng ta rất it biết chắc chắn lắm. Có nhiều giả thuyết đã được nêu lên. 
Rất hữu lý thì chúng ta phải nên chấp nhận nguồn gốc người Dravidien phát tích từ 
Béloutchistan. Ngày nay người ta còn thấy các người Brahuis ở vùng biên giới 
Béloutchistan còn nói một thổ ngữ Dravidien. Có thê họ đã ở Ấn Độ rồi sau này bị 
các người Aryens đây xuống phía nam Ân Độ. Cũng có thê họ đã ở khắp Ấn Độ trước 
khi người Aryens vào đây. Có nhiều nhà bác học nhân chủng cho rằng các người 
Paléo-Méditerranéens là những người bản xứ Ấn Độ ngày nay. Nhưng cũng có người 
cho rằng họ hãy còn ở nam bán đảo Dekkan và là giống người căn bản cho Đông Nam 
Á, từ quần đảo Andanans tới quần đảo Indonésiens. Người Dravidien vốn sinh trưởng 
từ trước ở Ấn Độ, có nước da ngăm ngăm, tóc quăn, vóc người tầm thước. Người 
Aryens thì sáng nước da, cỡ người to lớn, mũi thẳng, khôn ngoan hơn đã đột nhập tại 
lưu vực Ấn Độ hà; mãi về sau từ phía tây bắc vượt qua các thung lũng dõi theo núi 
Tuyết (Himalaya) vào khai lập ở lưu Ngũ Hà[3]. Có một sự kiện mà chúng ta nên lưu 
ý là có vài bộ lạc mang huyết tổ Dravidien lại nói thổ ngữ gốc Aryen, như trường hợp 
các người Bhil thuộc bộ lạc Mounda, hiện lưu cư tại miễn cao nguyên Dekkan. Trước 
hết, ta nên để ý các giống người Paléo-Méditerranéens có một vị tri địa dư nhân 
chủng rất lớn cũng như khi ta nói đến nhân chủng Négroïde đây mới chỉ là đứng về 
phương diện nhân chúng mà xét, như vậy là đã ngoại trừ các yêu tố quốc gia, chính 
trị... Nói tóm, Ấn Độ gồm có 5 nhóm nhân chúng chính: đó là các người da đen Phi 
châu; như các người Proto-Australoïdes, thuộc giông Úc Châu. Ngoài hai loại người 
này còn có giống người Paleo- Méditerranéens, các người Austro-Asiatiques (Nam A), 
các người Armenoïdes và Alpins... Về nhân số thì nước Cộng Hòa Ấn Độ hiện nay có 
khoảng trên sáu trăm triệu người. 


- Về Kinh Tế: Ấn Độ là dải đất “phì nhiêu” rộng lớn rất thuận tiện cho sự trồng trọt, 
canh tác của người bản xứ. Về Canh Nông là nghè chính của các dân tộc chịu ảnh 
hưởng nền văn hóa thảo mộc đông phương, do đó mà Tười Ấn Độ rất cần cù, nhẫn 
nại. Nông sản chính là lúa gạo và lúa mì, nhưng theo lỗi canh tác cổ xưa, dụng cụ thô 
sơ, sự thu hoạch rất kém cỏi... nên dân Ấn Độ rất nghèo! Đề bù vào sự thiếu hụt đó, 
các sản vật khác cũng giúp cho sự mưu sinh đỡ phải chật vật, như bông, đay, gai, mía, 
chè và các nghệ chăn nuôi súc vật... Về Kỹ Nghệ, Ấn Độ có kỹ nghệ cổ truyền, như 
làm đồ gốm, luyện kim, thuộc da, đan đồ dùng bằng tơ, đệt vải v.v.. . Có chì, kẽm, dầu 
hỏa và có nhiều mỏ than, sắt là những nguồn tài nguyên giàu có của quốc gia này. Về 
Thương Mại, các đường thông thương tiện lợi vân là phía tây bắc Ấn Độ với vùng 
Thượng Huyền. Ngay từ bản sơ, ta có thê xếp Ấn Độ đứng hàng thứ hai thứ ba trên 
hoàn câu. Vì hầu hết các đô thị lớn đều tiện đường giao thương, có rất nhiều đường bộ 
và thủy thuận tiện cho sự xuất, nhập cảng như Calcutta, Bombay, Karatchi, Madras là 
nơi có những hải cảng quan trọng... 


Đáng lý với hoàn cảnh thuận tiện ấy, dân chúng Ân Độ không đến nổi nghèo khổ suốt 
đời phải lao lực, bận bịu trong những kẻ mưu sinh vụn vặt, tâm thường mới phải, 


l6 


nhưng, tại sao dân chúng vẫn nghèo khổ, so với các quốc gia khác trên thế giới? Ta 
hãy nhìn vào hoàn cảnh xã hội sinh hoạt chính trị từng thời đại để tìm nguyên nhân 


- Về Chính Trị: từ nghìn xưa, xã hội Ấn Độ có truyền thống là một xã hội đẳng cấp, 
nhất là sau cuộc đi dân vĩ đại của những người Aryens thâm nhập và đồng hóa dân tộc 
này. Với mục đích chia đề trị, họ đã phân định xã hội Ấn Độ thành bốn đắng cấp cách 
biệt hắn nhau. Bốn đăng cấp ấy là: I. Brahmanes, những thầy tu (giáo sĩ Bà La Môn) 
giữ việc lễ nghi cúng hiến; 2. Ksatryas (Sát Đề Lị), giòng dõi những người quyên quí, 
năm giữ chính quyên, cai trị dân chúng; 3. Vaisyas (Phệ xá), những người buôn bán, 
làm ruộng, suốt đời cày thuê làm mướn; 4. Sudras (Thủ Đà La), giông thổ dân ở 
những nơi rừng núi thâm u và làm tôi mọi suốt đời... Dòng tình cảm đồng loại bị chia 
cắt. Sự tranh chấp giữa các đăng cấp trong xã hội có khi ngắm ngầm, có khi bộc phát, 
làm cho bầu không khí nghẹt thở, khó chịu, mỗi ngày thêm căng thăng, trầm trọng. 
Những người thiệt thòi nhất trong xã hội là hai lớp người Vaisyas và Sudras. Họ 
không có một tia hy vọng nào được giải phóng cả. Ngoài bốn đăng cấp ấy, còn một 
hạng người man rợ - hạng người Parias đời sông của họ khổ hơn con vật, không bao 
ĐIỜ biết có ánh sáng mặt trời! Thật là cảnh địa ngục ở trần gian. Tại sao cùng là một 
kiếp người lại sự chênh lệch đến thế?! 


Và... còn biết bao sự đau khổ dày vò thê xác lẫn tâm hồn, họ đành phải nhận chịu một 
phần do ảnh hưởng xã hội đề chế phong kiến cổ thời và một phần chính do tư tưởng 
Bà La Môn giáo gây ra... Điều này ta không lấy làm lạ. Khi dòng Bà La Môn đã tạo 
được lực lượng tôn giáo, lẽ tất nhiên họ sẽ tìm đủ mọi cách giữ gìn địa vị của mình, và 
muốn mãi mãi duy trì chế độ đắng cấp, nên đã vin vào những thần thuyết mơ hồ, thiếu 
căn cứ, đặt ra một bộ luật có tính cách nữa chính trị, nửa tôn giáo, bộ luật Manou, có 
những đều: cấm chỉ sự hôn phối giữa những người thuộc đăng cấp khác nhau. Đạo 
đức, tôn giáo lúc này chỉ còn là hình thức, đời sông hỗn độn, con người không có tự 
do, thiếu sinh khí, không biết gì là hứng thú sống còn! Suốt đời họ phải nai lưng ra 
làm việc để kiếm miếng ăn manh áo mặc cũng không đủ, lại còn phải đóng góp đủ thứ 
sưu cao thuế nặng để cung phụng cho bọn cai trị mình thụ hưởng một cách phi lý. 
Cuộc sống của họ thật cơ cực, vất vả, thiếu thốn... Một chế độ đẳng cấp (système des 
castes) bất bình đẳng đương nhiên không thể đứng vững được. Chỉ có những hạng 
người bạc nhược, thụ động, ích kỷ mới chịu thu hình trong một hoàn cảnh đã rôi. 
Những người có tâm hồn thức giác, biết nhìn xa, trông rộng, có chí khí sắt đá, chỉ chờ 
cơ hội là cuộc cách mạng tương lai bộc phát. Phong trào “phản kháng” mỗi ngây thêm 
tỏ rõ, mãnh liệt...!![4] 


- Về Văn Hóa: Ngay từ buổi rạng đông, Ân Độ đã sớm có một nền văn minh, những 
ngôn ngữ, văn tự (Phạm văn = Sanskrit và Pali) riêng, đại biểu xứng đáng cho nên 
Văn Hóa Nhân Bản Toàn Diện: đó là sự ưa sông trầm hùng, đượm săc thái Tự do, giải 
thoát. Người Ấn Độ rất thông minh và giàu tình cảm. Đứng về phương diện quốc gia 
thì, văn minh Ấn Độ có rất nhiều nhân chúng tạo dựng. Đại loại người ta chia ra làm 
hai. Đó là văn minh bắc Ấn, thuộc nền văn minh của người da trắng Aryens, và văn 
minh nam Ấn, thuộc người da màu. Văn minh da màu có trước văn minh da trắng. 
Nền văn minh này còn gọi là văn minh tiền Aryenne (Civilisation prẻ- Aryenne). 
Nhưng đứng về thời gian mà nói, nền văn minh tiền Aryenne được gọi là nền văn 
minh bán xứ. 


Đê tránh ngộ nhận ta gọi là văn minh Dravidienne (Civilisatlon Dravidienne). Văn 
minh Dravidienne chịu ảnh hưởng của các nên văn minh khác. Nói thê tức có nghĩa 


17 


nền văn minh nhân chủng Dravidienne là một sự tổng hợp khá bền chặt giữa các mối 
liên lạc của các vùng Địa Trung Hải và Cận Động. Văn minh bản xứ Ấn Độ cũng rất 
huy hoàng không kém các vùng khác. trái lại còn có nhiều điểm ưu thắng hơn. Người 
Aryens đã không đóng góp gì vào nền văn minh thành thị nguyên thủy. Ấn Độ, hay 
nói khác là nền văn minh tiền Aryenne, tức là nền văn minh tây bắc Án Độ, vùng 
sông Indus. Văn minh này có các biên giới thiên nhiên che chở. Phía bắc có rặng núi 
Himalayas; tây nam có biên Oman; đông nam có vịnh Bengale. 


Do đó Ấn Độ là vùng đặc thù của phần đất thuộc văn minh Âu - Á (Eurasie). Â Độ có 
cửa ngõ gần như duy nhất để tiếp xúc với vùng Âu Á ở tại phía bắc. Nơi đây các dân 
cư Ấn Độ và các vùng lân cận giao tiếp theo hai ngả đường. Ngả thứ nhất bằng con 
sông Caboul, qua Khaïber. Ngả thứ hai bằng các thung lũng của hai con sông Kouran 
và Gounal, qua Waziristàn. Khaïber là cửa ngõ đưa vào bắc Pendjab. Waziristàn là đại 
lộ vào vùng trung Pendjab. Ta có thể nói được là vùng tây bắc, vùng sông Indus, 
chính là cuống họng đưa chất dinh dưỡng hay độc tố vào nội địa Ấn Độ; người 
Aryens vào khoảng giữa đô thị thiên niên kỷ, người Macédoniens do đại đế Alexandre 
le Grand năm 326 và năm 180 TL; người Grecs Bactriane; người Indo - Scythes vào 
khoảng thời đại Jésus. - Christ; người Hung Nô (Huns) vào khoảng 450 TL; người 
Turco - Afghans từ năm 1.000 TL, người Grands Moghols từ 1526 TL, đều qua ngả 
tây bắc để vào Ấn Độ. Bất luận vào thời đại nào, dù văn minh phế hưng ra sao, An Độ 
vân mang đặc tính thế giới sử là nhờ vào các cửa ngõ ở phía tây bắc Ấn. Các cửa ngõ 
này đã quyết định cường độ văn minh bình nguyên Ấn Hằng nhiều nhất và có tính 
cách trực tiếp, rồi từ đó ảnh hưởng lan dần xuống cao nguyên Dekkan ở phía nam Ân 
Độ. 


Nền văn minh Ấn Độ có vẻ trầm lặng nhưng oai hùng hơn các vùng khác; tuy cùng 
mang một đặc tính “định cư, nông nghiệp, thành thị”. Cái đặc tính trầm lặng này của 
Ấn Độ ngày nay vẫn còn. 


Nên văn minh cô nhât và có tính cách ngoạn mục mới được khai quật gân đây, năm 
trong vùng tây bắc An Độ, thuộc Khaipur ở PendJab. 


Địa danh này mang tên Kot DỊji. Kot Diji hợp với Mohenjo-daro và Harappa, thành 
địa danh văn minh tối cổ của Ân Độ. Kot Diji đứng vào hàng cô nhất. 


Ta có thể nói là từ năm nghìn năm nay, bình nguyên sông Indus là nơi đắc địa cho các 
nên văn minh đầu tiên của Ấn Độ khai mở. Nghệ thuật, thủ công nghệ và cả hệ thống 
chữ viết nữa đã đạt tới mức vô cùng sáng sủa. Tiếng Hindia thuộc dòng những tiếng 
Indo Européenne, cùng một nguôn gôc ngữ tộc với tiếng Phạm, nghĩa là của những 
dân tộc có tô tiên là người Ấn Âu. Người Ấn Độ bản xứ là hậu duệ của giống dân da 
sậm có liên lạc huyết thống (xa hay gần) với nhân chủng Négroĩdes và Proto- 
Australoĩdes... Như vậy ta có thể kết luận tiếng Phạm đứng hàng đầu trong loại Indo- 
Européenne. 


Ba khu vực có giống người gây thành xã hội trên thê giới: 
1. Lưu vực giữa hai con sông Dương Tử và Hoàng Hà. 


2. Đồng bằng sông Nile. 


18 


3. Đồng bằng sông Hằng. 


Ba khu vực có ba luồng từ tưởng khác nhau và là căn bản của nhân loại. Từ đồng 
bằng sông Dương Tử thuộc một thứ tiếng khác hăn, loại tiếng liên âm của những 
người phi châu, còn hầu hết loại đa âm đều thuộc dòng Indo-Européene, trừ những 
dụng ngữ hằng ngày để sống, từ khu vực khác nhau, còn những ngữ thuật (termes 
savants) để biêu lộ tư tưởng lúc đầu (thời thượng cổ) phần lớn loại đa âm đều mượn ở 
Phạm văn. 


Các học giả chia làm tám nghành của Indo-Européenne 


1. Nghành Aryenne hay indo - iranienne gồm các tiếng Ấn, Ba Tư và Phạm, Arabe 
V.V... 


2. Nghành Arménien, một phần nước Nga. 

3. Hi Lạp (cổ và kim), lonien, Altique, Dorien v. .v.. 

4. Albanie, giáp giới Nga và Trung Đông. 

5. Nghành Italique, gồm Ý, La Mã, La Tinh v.v.. 

6. Nghành Celtique, phần nhiều là từ - ngữ, gồm Pháp, một phần Anh, Bồ. 


7. Nghành Germanique. gồm Ái Nhĩ Lan. Scandinave, các tiếng Đức, Phổ, Anh và 
Anglo- Saxon 


8. Nghành Balto-Slave. Lithuanie. Nga. Ba Lan. Tiệp. Bulgarie, các dân tộc Nam Tư 
(sevbo- croate). 


Văn minh Phạm còn có một công trình lớn là đầu tiên dùng chữ số như chữ số ngày 
nay ta viết, nhớ lại con số của người Trung Hoa hay La Mã không thể nào đặt con tính 
được, chữ Ai Cập cũng vậy, Phạm văn đầu tiên đã dùng số hệ (Syetème numérique) 
nhân mười như ngày nay, và nghĩ ra con số “không” (Zézo), trong chữ số, ta có thể 
nhờ đó mới có toán học. Tiếng Phạm thuộc trong những loại đa âm hiện có trên thế 
giới nhưng tiếng phổ thông mà ngày nay dân chúng Ấn Độ bắt-buộc- phải-dùng- đề- 
thống- nhất- -ngôn-ngữ là tiếng. Hindi, có gôc từ chữ Phạm và ngôn ngữ Ấn Âu hơn là 
những tiếng địa phương có gốc từ tiếng Moundari và dravidien{Š ], còn về lối chữ cổ 
Ấn độ như ta biết theo lối tượng hình, giống lối chắp A.B.C... Ngày nay đại đa số các 
nước tiên tiễn đều dùng lối chữ trên, và cả các việc ấn loát, tốc ký và điện tín cũng 
dựa vào lối viết ẫy. một dân tộc có quá trình tiễn hóa như Ấn Độ, lẽ dĩ nhiên những tư 
tưỡng về tôn giáo, triết học cũng sớm được nảy mầm, giờ đây ta hãy đi vàolĩnh vực ấy 
để tìm hiểu... 


Tư tưởng siêu nhiên: 
Thời đại hồng hoang, bất cứ dân tộc nào, xã hội loài người cũng sùng bái thiên nhiên. 
Ngoài tư trào tôn giáo, họ chưa có ý thức về triết học hoặc luân lý. Nhân đứng trước 


bầu trời mặt đất rộng lớn, với cảnh tượng kỳ lạ như sắm chớp, trăng sao núi sông... họ 
sinh lòng tín ngưỡng tôn giáo, triết học và mê tín ở Ấn Độ cũng như hầu hết các dân 


19 


tộc khác ở trên thế giới khi ý thức con người vừa chớm nở, đều không vượt ra ngoài 
ra công lệ ấy. Những bài ca tán tụng tôn giáo do đó mà làm ra, mục đích là để cầu 
phúc, tiêu tai, sau lâu trở thành những lời sâm bí truyền, nhằm giải thích sự linh ứng 
của thần và sự tế tự, cầu đảo của người ta, đây là nguyên nhân chính để tạo lập ra bộ 
thánh kinh Véda. Véda là một bộ thánh kinh cổ nhất của xứ Ấn Độ. (Véda, dịch là 

“minh trí: trí sáng” nghĩa là kinh này làm cho sáng suốt, tỏ rỏ sự thật) kinh điển Véda 
gồm có 4 loại chính: 1. Rig-Véda chép những bài ca tán tụng tôn giáo; 2. Sama-véda, 
chép những bài văn tế, giải thích các lối nghi thức quan hệ; 3. Yajur-Véda, chép 
những văn chú thuật tướng truyền, 4. Atharva-Véda, chép những lời giải đáp về các bí 
quyết, ma thuật v.v... 


Kê từ khi người Aryens xâm chiếm dùng bắc Ấn Độ thì lịch sử thánh kinh cũng bắt 
đầu được kiên lập. 


Ngay từ buổi ban sơ, người Aryens đã nghĩ đến sự bỏ củ thay mới, và tạo lập một lý 
thuyết có tính chất kỳ thị và trục lợi làm nên tảng cho các bộ máy hành chính sau này. 
Đó là thứ lý thuyết lãnh đạo chỉ huy tổng quát tất cả cơ cấu của xã hội, một thứ hiến 
pháp bất thành văn: thứ hiến pháp được xây dựng trên căn bản của bộ thánh kinh Phệ 
Đà (Véda) về sau, thánh kinh cũng được sáng tác thêm. Các thần cũ chỉ còn là một 
bóng mờ đối với những vị mới được tân chế các bộ thánh kinh Véda nhường chỗ cho 
các bộ mới ra đời. Đó là các bộ: Tế Nghi Thư (Brahmana) Sâm Lâm Thư (Aranyaka) 
và Áo Nghĩa Thư (U panishad).Vào thời kỳ Tế Nghi Thư thì có Tạo vật chủ Prajapati, 
và thời kỳ Áo Nghĩa Thư có thần Atman. Hệ thống kinh điển thần học và xã hội học 
được giải thích mỗi lúc thêm khó hiểu, và do đó mới có nhiều nguồn tự do tưởng giải 
thích thánh kinh{6 |. 


Sau thời đại Véda tư tưởng Ấn Độ bắt đầu chuyên biến, Triết học do đấy được manh 
nha. Con người không còn tin vào thần thoại nữa. Muốn hiểu vũ trụ con người đã vận 
dụng đến trí năng mình để khảo sát nó và, bắt nguồn từ đấy, các phái triết học tiếp 
nhau ra đời. Trong những phái triết học, hoặc dung hợp nhau, nhưng... tất cả đều là 
hướng tìm cái nguôn gôc của vũ trụ. Có phải cho răng “Phạm Thiên” (Brahma) là căn 
bản của vũ trụ, vạn hữu. Nhưng phái khác lại cho răng “Đất” là gốc của vạn hữu; phái 
lại cho rằng “Nước” là gốc; phái cho rằng “Lữa” là gốc; phải cho rằng “Gió” là Ôc 
v.v... Tiến bộ một nắc nữa, người ta bỏ vật chất (đất, nước, gió, lửa...) mà hướng về 
chỗ trừu tượng, nên có những phái lập ra “Thời Gian Luận”, “Phương Hướng Luận”, 
“Không Gian Luận” v.v... rồi nào Chủ Quan, Khách Quan, Trừu Tượng, Cụ Thẻ, Nhất 
Nguyên, Đa Nguyên, Chủ Động, Chủ Tĩnh... bao nhiêu tư tưởng khởi xướng trở 
thành một thời đại hết sức hỗn độn! 


Có thê nói thời kỳ này các tư tưởng g1a Ấn Độ sinh hoạt rất náo nhiệt. Kinh Phật ghi 
sô mục có chín mươi hệ phái thân học, triệt học khác nhau, nhưng nôi bật nhât, vẫn là 
sáu triệt phái, đó là. 


1. Phái Ajita Kesakambali, chủ trương “Duy Vật Luận” con người là do các yếu tố 
vật chất kết hợp tạo thành, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có sự kết 
sinh tương tục trong đời mai sau, con người chết là hết, thuyết này có tính cách chống 
lại thần cách siêu hình của Bà La Môn giáo, không nhận có Thượng Đề (Brahma) 
sáng tạo vũ trụ và loài người, và lấy sự hưởng thụ vật chất làm mục đích cứu cánh 
cuộc đời. 


20 


2. Phái Pakudha Kaccayana thì chủ trương thuyết “Vạn Vật Thường Tổn” vạn sự vạn 
vật ở đời chẳng, qua là do các yếu tố nhân duyên tạo thành vậy ta không nên quan tâm 
tới chúng, vì nếu không, chỉ nhận lấy sự đắng cay phiền não vô ích. 


3. Phái Purana Kasspa, chủ trương “Ngẫu Nhiên Thuyết”, cho rằng vạn vật có ở đời, 
chỉ là ngẫu nhiên. Không tin có luật nhân quả. Phủ nhận đạo đức chẳng phải tôn thời, 
sùng bái gì cả. Nói khác, đạo đức là không tưởng, cần phải phá bỏ, vì mọi liên hệ cuộc 
đời là ngẫu nhiên. . 


4. Phái Makkhali Gosala lại chủ trương “Tự Nhiên Thuyết”, con người sinh ra đời là 
bởi tự nhiên. Mọi sự họa phúc, vui hay khổ cùng là tự nhiên, nó không bị ảnh huởng 
bất cứ một nguyên nhân nào chỉ phối cả. 


5. Phái Sanjaya Belathiputta chủ trương “Hoài Nghĩ Thuyết”, ngụy biện rằng chân lý 
không phải là không biến đổi, việc trước mắt ta vừa thấy đó, ví dụ các hoa chẳng hạn, 
thoạt nhìn tưởng là nó vẫn y nguyên nhưng sự thực thì, nó đã biến đổi từng chớp mắt, 
từ màu hồng thâm chuyển sang màu hồng lợt đối với sự vật cũng thế, ta không thể 
không hoài nghi về sự hiện hữu của chúng. 


6. Phái Nigantha Nataputta, chủ trương thuyết “Tương Đối” , nghĩa là không có cái gì 
tuyệt đối cả. mọi con người sinh ra đời, lớn lên, làm việc... rồi chết! vậy bất cứ giải 
quyết vần đề gì, ta cũng nên chú ý đến các yếu tÍnh tâm lý ngã - tha, để khỏi bị va 
chạm làm bân kiếp sông con người trên cõi đời này, như: không gây ra các tội lỗi, 
phát triển lòng từ, và điều cần yếu là biết luyện thân khắc khổ để cầu giải thoát.. 
Kiếp sống này chăng ra gì (vì là tương đối). Thôi thì mong để một khi chết yên vui ở 
kiệp sau... 


Tiếp sau đó, còn có những học phái khác lần lượt ra đời. Đó là sáu học phái: 

1. Nỳaya 

2. Vaisésika 

3. Samkhya 

4. Yoga 

5. Mimansa và 

6. Védanta 

Tư tưởng của sáu học phái này chịu ảnh hưởng, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, của ba 
thời kỳ Rig-Véda, Bràhmana và Upànishad, phân nội dung của nói chỉ là khai triên 
điêu (đã có) trong các thánh thư. Đôi khi cũng có phát triên những điêu mới lạ nhưng 
là đê chứng minh cho những thuyết lý của các thánh thư được sáng tỏ mà thôi. 

Kiểm điểm lại, ta thấy, tư tưởng Ấn Độ đã tuần tự phát triển một cách nhịp nhàng. 
Thoạt đầu, con người còn sùng bái ánh sáng thiên nhiên, về sau, sắm, chớp, 1Ó, mưa, 


cũng được coi là có thần linh chỉ phối, cai quản. Đó là từ Độc Thần Giáo 
(monothéisme) chuyển qua thời kỳ Đa Thần Giáo (Polythéisme). Rồi từ Đa Thần 


21 


Giáo đi đến Phiếm Thần Giáo (Panthéisme) về sau tư tưởng càng ngày thêm sáng đạt, 
người ta lại nảy ra những nghi ngờ và tự hỏi: Căn bản của vũ trụ là gì? -Nhân sinh do 
đâu mà có? Giá trị của cuộc sông ra sao? Những câu hỏi hóc búa â ấy là những roi đòn 
đánh váo tâm thức con người, bắt phải suy nghĩ. Đo dó, tư tưởng triết học mỗi ngày 
khai triển càng rộng, sâu thêm, nhằm giải đáp những mối băn khoăn, thắc mắc của 
con người, về siêu hình cũng như về thực tại cuộc sống, (xin xem vấn đề này ở phần 
Luật Thuyết ở dưới) 


Nói tóm, ở Ấn Độ xưa, trước đời đức Phật ra đời, về tư tưởng, tôn giáo, triết thuyết 
cũng như về mặt chính trị, kinh tế và xã hội thật là vô cùng phức tạp, thêm vào đó, 
nạn kỳ thị tôn giáo cũng trầm trọng không kém. Phía tây Ấn Độ là địa bàn hoạt động 
của Bà La Môn giáo (Brahmanisme). Phía đông thì thuộc Kỳ Na Giáo (Jahïsme). Hai 
tôn giáo này tranh giành ảnh hưởng với nhau, và chỉ phối hoàn toàn đời sống con 
người, không những về mặt tinh thần mà cả về phương diện vật chất nữa, có thê nói 
đây là một thời đại loạn của sứ Ấn Độ con người không còn biết tỉnh tưởng, bám víu 
vào đâu nữa cả? 


Giữa lúc hoàng cảnh bế tắc Ấy. đức Phật xuất hiện như một mặt trời sáng rỡ buổi sớm 
mai làm mắt đi những bóng tối của đêm đen dày đặc, đang che phủ cuộc đời. Ngài là 
cứu tinh không chỉ dành riêng cho xứ Ấn Độ thời ấy, mà là của nhân loại chúng sinh. 
Thật vậy đức Phật ngày đầu tiên xướng thuyết Nhân Bản, lấy Con Người làm cứu 
cánh đề giải quyết hết mọi vất đề bé tắc của thời đại cả về nhân giới, tâm giới và siêu 
giới. Giáo lý của đạo phật là Như Thật (chân lý), là ánh sáng của trí tuệ và là niềm tin 
cho con người, ở bất cứ thời gian, hoàn cảnh và nơi đâu... 


Đấy là những đặc điểm Nguyên Lý Sáng Lập Đạo Phật. 

[I] LInde dans le monde — Yves Petit— dutaillis, Anclen Directeur du Courrier des 
Indes et Manu Mulla, Ancien diplomée de I°Université de Bombay — Editions Payot, 
1951. 


LInde, un monde en transtion — Beatrice Pitney Lamb — Editions Marabout 
Université — 1966. 


- Ấn. Độ Ngày Nay, Những Nét Đại Cương, ấn bản của Toà Tổng Lãnh sự Án Độ 
tại Sàigòn, 1970. 


[2] Nhân Chủng Dravidien: có rất nhiều vi chủng. Có một số người trước đây có ý 
kiên là nhân loại không có nhân chủng Dravidien. Nhưng ngày nay người ta đã công 


nhận có. Nhân chủng Dravidien là một trong 7 Nhân chủng chính là: 


a/ Indo-Aryens: Là những người có khuôn mặt bầu dục, mắt lớn và đậm, da trắng, 
tóc nhiêu, thân hình lớn và cân đôi. Những người này lai giông rât nhiêu. 


b/_ Dravidiens: Là những người có nước da sậm, vóc người tâm thước, mặt đậm hay 
đen, mũi rộng, đâu dài, tóc thường quăn. 


c/ Mongoloides: Là những người có nước da vàng nhạt, mặt phẳng, mất xếch và 
thường hay có hai mí. 


22 


đ/ Aryo: Dravidiens: Là những người có da nâu sáng (tối đen). 


e/ Scytho — Dravidlens: Là những người có đặc tính thuộc loại đầu tròn 
(brachycéphale), da thường sậm. 


f Mongolo — Dravidiens: Là kết quả của sự hợp chủng giữa các người Aryo - 
Dravidlens và MongoloTdes. Họ có thân hình trung bình, da sậm, mũi rộng. 


ø/ Turco — lraniens: Là những người có thân hình lớn và khỏe, da trăng hơi ngả sang 
màu vàng đông, mặt nâu hay sậm, mũi dài và nhỏ (có vẻ giông các người SémItés). 


[3] Ngũ Hà: 5 nhánh sông Jhelam, Chenab, Ravi, Béas và SatlédJ hợp lại với sông 
chính Indus thuộc phía tây bắc Ấn Độ. 


Người ta được biết sông Nile ở Phi Châu đã tạo thành nơi định cư rất trù phú của nền 
văn minh Ai Cập giữa lòng sa mạc Phi Châu. Sông Tigre và Euphrate ở Trung Đông 
cũng đã tạo nền văn minh Lưỡng Hà (Mosopotamie) trong lòng sa mạc Trung Đông. 
Hệ thống sông Indus cũng tương tự như vậy. 


[4] Tìm hiểu thêm. 


Đi sâu vào lịch sử ta thấy, Ấn Độ tuy là một nước lớn, dân số đông, nhưng lại chia 
thành nhiều tiểu quốc, Mỗi tiểu quôc có một cơ quan hành chính riêng. Đây cũng là 
sự thiệt thồi, yêu kém về mặt tỉnh thần cũng như vê mặt vật chất của một quốc gial 
Hiện tượng này xảy ra trước thời đức Phật xuất thế. Nhưng sau đó, một cuộc vận 
động cách mạng xã hội bùng nỗ (cuộc cách mạng xã hội này xảy ra sau thời đức Phật 
và tiếp theo là giai đoạn ổn định và thống nhất của quốc gia Ấn Độ, qua các triều đại 
Maurya — Kushna — Gupta... từ thế kỷ thứ II TTL đến thế kỷ V TL. Sang đầu thê kỷ 
thứ V thì An Độ bị quân Hung Nô (Huns) chiếm đóng và đặc nền thống trị. Năm 121 
lại bị Mông Cổ xâm chiếm. Và, sau đó là sự hiện diện của người Anh vào năm 1600, 
cho đến: năm 1876 thì Anh cai trị toàn cõi Ấn Độ. Rồi, qua nhiều cuộc vận động đòi 
quyền sống và giành độc lập của phong trào dân nhân Ấn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, 
bền gan và khôn khéo của thánh Mahandas Kkaramchand GHANDHI (1869-1948), 
mãi đến 15-8-1947, đế quốc Anh mới thực sự chịu trao trả chủ quyền lại cho người 
Ấn, nhưng lại bắt Ân phải đứng trong khối liên hiệp Anh. Thêm vào đó nạn phân chia 
đăng cấp (truyền kiếp) cũng là một yếu tố làm chậm bước tiến thủ của một quôc gia 
không ít!...Chế độ đề chế và phong kiến thuở xưa, mọi quyên bính đều do nhà vua và 
bọn quan lại “truyền tử nhược tôn” nắm giữ. Người dân chỉ biết phục tòng. Hoàn cảnh 
xã hội và chính trị của nước Ấn Độ ngày nay đã hoàn toàn đổi mới. 


Vào khoảng 1960, Ấn Độ kiểm soát hoàn toàn giải đất từ chân núi Himalaya và đảm 
nhiệm luôn chính trị đối ngoại (politique extérieure) cho nước Bhuton. Vào năm 
1950, chế độ Rana của nước Népal sụp đồ. Sau nước này được đặt trong vòng ảnh 
hưởng của Ấn Độ. 


( ) Histoire del°lnde et la civilization Indienne — Jacques DupuIs — Editions Petite 
Bibliothèque Payot — No 35 — 1963. 


() Liên bang Ấn Độ gồm I7 tiểu bang và 10 khu vực thuộc chính quyên trung ương, 
17 tiêu bang là: Andhra, Pradesh, Assan,Bihar, GuJarat, Haryana,Jammu và Kashmrr, 


23 


Kerala, Madhya, Prasthan, Tamil, Nadu, Uttar, Pradesh và West, Bengal. Các khu vực 
thuộc chính quyền trung ương là: Andanan và nicobar Islandas Delhi, Chandigarh, 
Dadrava, Nagar Havely, Goa, Daman và Dius Himachal Pradesh, Laccadive, Minicoy 
và Amindivi quần đảo, Manipur, Pondicheny và Tripura. 


[5] Hiến pháp Cộng hòa Ấn Độ công nhận tiếng Hindi là ngôn ngữ chính thức của 
liên bang, (được nói và hiểu hầu hết trong các vùng; đồng thời cũng thừa nhận những 
ngôn ngữ thuộc mỗi vùng, xếp theo số dân sử dụng ngôn ngữ đó, Tehigu, Bengali, 
Marathi, Tamil, Urdu, Cujarati, Kannada, Malayalan, Ariya, Punjabl, Assamese, 
kanhm ri, Simdhi và SanskrIt) 


[6] Thánh kinh là thứ hợp soạn, sáng tác tập thê. 


CHƯƠNG HAI: 
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI 


Sự xuất hiện đức Phật THÍCH CA MẬU NI trong thê giới loài người là một vinh hiển 
cho con người và cuộc đời. Ngài là kết tỉnh của muôn ngàn hương hoa “từ bï” và “trí 
tuệ”, là hiện thân của chân lý, một điềm lành cho hết thảy chủng sinh trong tam thiên 
đại thiên thế giới. “Nếu cõi đời không đau khổ, tối tăm, đức Phật đã chẳng xuất hiện ở 
đời”. Ngài ra đời, vì mục đích trọng đại là Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến{ 1] cho 
chúng sinh, nên dù chúng ta có là Phật tử hay không, thiết tưởng cũng cần biết sơ lược 
về lịch sử, những diễn biến lớn của cuộc đời Ngài, là đức Phật THÍCH CA MẪU NI, 
vị giáo chủ khai sáng đạo Phật. 


Ở đây, ta hãy tìm hiểu những nét chính của lịch sử ấy: 


- NIÊN ĐẠI ĐẢN SINH 

Có nhiều thuyết khác nhau[2]. Theo thuyết phổ thông hiện nay, đức Phật đản sinh, 
thành đạo, Niết Bàn nhằm ngày trăng tròn tháng Vesak của sứ Ấn Độ, tức là ngày 15 
tháng 4 âm lích năm 623 trước Jésus Chirst ra đời. Như vậy, tính từ khi đức Phật đản 
sinh đến nay là 2.595—1971, nhưng cuộc đại hội nghị Phật giáo thế giới kỳ II tại 
Tokyo (Nhật Bản) năm 1952, đã quyết định lấy năm đức Phật Niết Bàn làm ngày kỷ 
niệm “Phật lịch” thống nhất cho toàn thế giới=2.515—1971. 


Và, từ ngày ấy đến nay, trong lịch sử nhân loại, đã trải qua bao nhiêu biến cô hưng 
suy, nhưng với đạo Phật vẫn tôn tại và triển khai, vẫn sống và vẫn sáng. 


- THÂN THÊ VÀ NƠI SINH THÁI TỬ 
Thái tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta)[3], thuộc giai cấp Satriya (Sát Đề Lị) giòng Cakya 
(Thích Ca), một đại quí tộc ở Ấn Độ, con hoàng để Suddhodana (Tịnh Phạn) và hoàng 
hậu Mâyâdevi (Tịnh Diệu). Sử chép, khi gần ngày sinh thái tử, hoàng hậu phải trở về 
kinh đô Devadaha nước Koli (Câu l¡)-theo cỗ tục đàn bà có mang phải về quê cha mẹ 
mình để sinh-và đản sinh thái tử ở vườn hoa Lumbini (Lâm Tì Ni), bên gốc cây 
Asaka (Vô ưu), nay là xã Ruminidhehi, thuộc quản hạt Aouth, phía tây nam của xứ 
Népal và phía đông Papti. Toàn cõi Ấn Độ chia làm nhiều tiểu quốc... Kinh thành 


24 


chính nhà vua lúc bấy giờ có tên là Kapilavastu (Ca Tì La Vệ), nơi phát sinh đắng Đại 
từ bi phụ của hêt thảy chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên thê giới. 


Đản sinh thái tử được 7 ngày thì hoàng hậu Mâyâdevi tạ thế. Sau nhờ bà dì là 
Mahâprajâpati (Ma Ha Ba Xà Ba ÐÈ)[4] trông nom, nuôi dưỡng thái tử cho đến khi 
trưởng thành. 


Năm 1806, người ta tìm ra được một trụ đá của vua Asoka có kắc hàng chữ: “Chỗ này 
là vườn Lumbimi (Lâm Tì NI), nơi đức Phật đản sinh”. 


- HÌNH TƯỚNG VÀ TƯ CHẤT 

Thái tử có 32 tướng quí, 80 vẻ đẹp. Nhà tiên trị Asita (A Tư Đà) khi xem tướng thái 
tử, có nói: “Nếu thái tử ở tại g1a sẽ là một vị vua trên hết các vị vua chúa trong hoàn 
cầu, ngự trị cả năm châu; nhưng chữ vạn nổi ở trên ngực là điềm báo trước thái tử sẽ 
xuất gia thành Phật, làm chủ cả tam giới, dắt đường chỉ nẻo cứu độ cho hết thảy 
chúng sinh” 


Năm thái tử lên 7 tuổi, vua cha mời các đạo sĩ trứ danh thời bấy giờ vào dạy: Như học 
văn ông Visvamistra (Tì Sa Mật Đà La) và học võ ông Ksantidiva (San Đề Đề Bà), 
không bao lâu thái tử trở nên bậc văn võ toàn tài, tính thông, và sở trường hơn hết là 
các môn nghị luận, triết lý, văn chương... Thái tử là vị thiếu niên bác học đương thời! 


Năm I6 tuổi, thái tử vâng lệnh vua cha kết hôn với công nương Yasôddhara (Da Du 
Đà La)[5] và sinh hạ được một người con trai là Rahula (La Hâu La). 


LÝ DO XUẤT GIA 


Hiện trang xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ luôn luôn sống trong tình trạng báo động, nghi 
ngờ, áp bức, bất công do giai câp Bà La Môn giáo gây ra, nền luân lý cô truyện gần 
như sụp đồ. Thái tử đau buồn nỗi đau nhân thế. Vốn là người giàu tư tưởng, khi tuổi 
mới lơn là tuổi hay thắc mắc, hoài nghỉ tất cả. Hơn nữa, thái tử là một thanh niên 
thông minh tuyệt vời, ưa tìm hiểu mọi việc. Nên, sau khi du ngoạn bốn cửa thành, thái 
tử đã cảm nhận bao nỗi thống khổ của trần gian: già, đau, sống, chết; bốn cảnh buồn 
tê tái ấy là những duyên cớ đã thúc giục chí xuất gia của Ngài mà không một sức 
mạnh nào có thể ngăn cản được. Không một con đường đây hoa nào dẫn ta đến vinh 
quang mà không có sự thử thách. Mọi phán đoán đã định, người chí khí cao cả ấy nhất 
quyết từ giã hoàng gia, cắt ngang sợi dây tình ái với công nương Yasôddhara và 
Rahula, vượt thành, xuất g1a[6], tu đạo giải thoát, hòng đưa muôn loài từ đau khổ, mê 
mờ tới hạnh phúc và ánh sáng chân lý. 


Năm 29 tuổi,[7] lúc đương đêm, thái tử cùng với tên hầu cận Chandaka (Xa Nặc) 
trung thành giong ruôi lên đường đến bờ sông Anoma, thì trời vừa hừng sáng, thái tử 
dừng lại nơi đây, đưa lưỡi kiếm lên ngang đầu xén mớ tóc của mình, cởi tắm áo cầm 
bào vứt đi, khoác trên vai mảng y vàng của bậc xuất trần; rồi quay lại bảo Chandaka: 
“Chính vì đêm tối ta mới đi tìm ánh sáng”. 

Qua bao nhiêu tháng năm, thái tử đã đi khắp đó đây tìm học ở các đắng tiên hiền, đạo 


sĩ trứ danh. Nhưng triết lý của vị nào cũng không được siêu thoát, nên thái tử đành bỏ 
đi nơi khác. 


25 


- SÁU NĂM TU KHÔ HẠNH 

Rồi từ đấy thái tử dắn thân trên con đường thiên lý, đến một khu rừng, gần làng 
Ouroubilva (cũng gọi là Dukarakrya, có nghĩa là Khổ Hạnh Lâm), nơi có con sông 
NarranJam (Lilani), bên tháp núi RâdJagriha (Vương Xá), cảnh trí hữu tình, thái tử 
cùng 5 người Bhadravarglyas, đệ tử của ông Rudraka tu ở đây 6 năm. Trong bọn năm 
người[8] có Kaundinya (Kiều Trần Như) là hơn cả. 


Bồ tát[9] tu ép xác cho đến nỗi gầy gò ốm yếu, có đôi khi tưởng đến sắp chạy theo tử 
thần. Mà nào có hiệu quả gì đâu? ngài nghĩ: “Thân thê có cường tráng thì tinh thần 
mới sảng khoái. Quá sướng hay quá khổ đều không phải lối tu chân chính[10]. Con 
đường dẫn đến giải thoát là Phải tránh xa hai thái cực ấy”. 


Có một hôm, nàng Sujatâ, con gái của Nadica, vợ của trưởng giả Senanl, thấy Bồ tát 
sức đã kiệt mới khuấy sữa với mật ong, đựng trong một cái bát bằng vàng dâng cúng, 
Bồ tát ăn xong bát sửa thấy người khỏe lại như thường. Năm đệ tử của Rudraka bỏ 
thầy theo Bồ tát, thấy thê lấy làm bát bình, lánh đi sang thành Bérans, ân tu trong 
rừng Mragadâ (Lộc Uyền)[11]. 


Bồ tát lúc này một mình một bóng đến xứ Goya, trải nệm cỏ bên một gốc cây Bodhi 
(Bồ đề)[12], ngồi thiền định ở đó và tự thệ nguyện lớn: “Nếu ta ngồi đây mà không 
tìm ra đạo lý nhiệm mâu, không tìm ra lẽ huyền bí của vũ trụ vạn pháp thì dù thịt nát, 
xương tan, ta quyết không rời bỏ chỗ ngồi này”. 


Suốt trong 49 ngày suy tưởng, đến ngày cuối cùng khi vằng sao mai hiện lên lộng lẫy 
giữa bầu trời xanh thắm, Bồ tát thấy thân tâm trở nên văng lặng và sáng suốt, bao 
nhiêu cặn bã mê mờ và phiền não đều khoảnh khắc rũ sạch, giải quyết. một lần những 
lẽ huyền bí của vạn pháp về vũ trụ, con người, về quan niệm sông. chết, cả về tâm lý 
lẫn vật thể. Hàng triệu triệu điềm lành quyện lại bên gốc cây “bồ đề”, trái đất như 
chuyển mình, mây ngừng bay, gió ngừng thôi, tất cả như nghiêng mình kính cần tôn 
Ngài lên ngôi Đại Giác. 


Ngài đã thành Phật với danh hiệu THÍCH CA MÂU NI (Cakyamuni). Năm ấy ngài 35 
tuôi. 


Công hạnh tu chứng của đức Phật, đánh dấu một quá trình cao cả: qua bao nhiêu 
chặng đường gai gôc nhưng rât huy hoàng của một đâng toàn giác. 


Ngài đã thành công viên mãn! 


-45 NĂM THUYÉT PHÁP ĐỘ SINH 

Trong năm thời thuyết giáo, hơn 45 năm ròng, lần đầu tiên, đức Phật đặt chân trên 
giải đất Béranès,bên bờ sông Nairanjanà, nơi rừng Mrigadâva, giáo hóa cho năm 
người đệ tử thuở xưa cùng tu với Ngài ở đây, mà lịch sử gọi là “Chuyển Pháp 
Luân=Dhammacakkharasutta”„ cho tới khi giảng kinh Pháp Hoa, kinh Đại Niết Bàn. 


Kinh Ariyapariyesana Suttam XXYVI chép: 
“Này các tỳ khưu, ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng đạo lộ, 


hướng đến tịch mịch, tuần tự du hành tại nước Magadha và đến tụ lạc Uruyelà. Tại 
đây, ta thây có một địa điêm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng 


26 


(Neranjara) chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và chung quanh có làng 
mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Này các tỳ khưu, rồi ta tự nghĩ: “Thật là một địa 
điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ 
lội qua dễ dàng khả ái, và chung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng khi khất thực. 
Thật là một chỗ vừa đú cho một Thiện nam tử tha thiết tinh cần có thê tinh tiến. Và 


này các tỳ khưu, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: “Thật là vừa đủ đề tỉnh tiến”. 


Rồi này các tỳ khưu, ta tự mình bị sinh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sinh, tìm 
cầu cái không sinh, vô thượng an ồn khỏi các khổ ách, Niết Bàn, và đã chứng được 
cái không sinh vô thượng an ồn khỏi các khổ ách, Niết Bàn; tự mình bị già, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ồn khỏi các khổ 
ách, Niết Bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ồn khỏi các khổ ác Niết 
Bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không 
bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn, và đã chứng được cái không già, 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ác, Niết Bàn; tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy 
hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách Niết 
Bàn, và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết Bàn; 
tự mình bị sâu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn, và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an 
ổn khỏi các khổ ách, Niết Bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái 
bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết 
Bàn, và đã chứng được cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ồn khỏi các khô ách, Niết 
Bàn. Và tri và kiến khởi lên nơi ta. Sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời 
sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sinh nữa". 


“Này các tỳ khưu, rồi ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do ta chứng được, thật là sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới 
hiệu thâu. Còn quân chúng thì phân nhiêu ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. 
Đôi với quân chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đôi với quân chúng ưa 
ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thây được định lý. Idapaccayatà 
Paticcasamuppàda (Y tính duyên khởi pháp); thật khó mà thây được định lý tât cả 
hành là tịch tịnh, tât cả sinh được trừ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt. Niệt Bàn. 
Nêu nay ta thuyêt pháp mà các người khác không hiệu ta, thời như vậy thật khô não 
cho ta, như vậy thật bực mình cho ta! “Này các tỳ khưu, rôi các bài kệ bât khả tự nghị, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta: 

“Sao ta nói chính pháp, 

được chứng ngộ khó khăn? 

Những aI còn tham sân, 

Khó chứng ngộ pháp này. 

Được ngược dòng thâm diệu, 


Khó thấy, thật tế nhị, 


Kẻ ái nhiễm vô minh, 


27 


Không thấy được pháp này” 


Rồi này các tỳ khưu, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, 
không muốn thuyết pháp. Này các tỳ khưu, lúc bấy giờ Phạn Thiên Sahampati khi biết 
được tâm tư của ta với tâm tư của mình, liền suy nghĩ: “Than ôi, thế giới đã tiêu diệt, 
thế giới sẽ bị hoại vong, nếu tâm của Như Lai, bậc A La Hán, Chính Đăng Giác 
hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp”. Rồi này các tỳ khưu, Phạn Thiên 
Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi thắng cánh Tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi 
thắng: cũng vậy, VỊ ấy biến mất từ thế giới Phạn Thiên và hiện ra trước mắt ta. Này 
các tỳ khưu, rồi Phạn Thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái 
ta và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp! Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp! Có 
những chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại, nếu không được nghe Chính Pháp. 
(Nêu được nghe), những vị này có thể thâm hiệu Chính Pháp”. Sau khi nói vậy, lại nói 
thêm như sau (lược dẫn): 


.. Xưa, tại Magadha 
Bậc thanh tịnh chứng ngộ 
Như đứng trên núi cao 
Nhìn xuống đám quần sanh 
Hãy đi khắp thế giới 
Bậc Thế Tôn Chánh Giác 
Hãy thuyết vi điệu pháp 
Người nghe sẽ thấu hiểu”. 


“Này các tỳ khưu, sau khi biết được lời Phạn Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với 
chúng sinh, với Phật nhãn ta nhìn quanh thế giới. Này các tỳ khưu, với Phật nhãn ta 
thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn động 
căn, có hạng thiện tính ác tính, có hạng dễ dạy khó dạy, và một ít thấy sự nguy hiểm 
phải tái sinh thế giới khác và sự nguy hiểm có những hành động lỗi lầm. Như trong hồ 
sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trăng. có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trắng sinh ra dưới nước không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỳ khưu, với Phật 
nhãn, ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi 
căn, có hạng độn căn, có hạng thiện tính ác tính, có hạng dễ dạy khó dạy, và một số ít 
thấy sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác và sự nguy hiểm có những hành động lỗi 
lầm... 

“Này các tỳ khưu, rồi ta tự suy nghĩ: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau 
hiểu Chính Pháp này?” Này các tỳ khưu, rồi ta tự suy nghĩ: “Nay có Alàra Kãlãma là 
bậc tri thức, đa văn, sáng suốt đã từ lâu ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên 
cho Alàra Kãlãma, vị này sẽ mau hiểu Chính pháp này! “Này các tỳ khưu, rồi chư 
thiên đến ta và nói như sau: “Bạch Thế Tôn, Alàra Kãlãma đã mệnh chung bảy ngày 


À*»» 


rồi”. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: “Alàra Kãlãma đã mệnh chung bảy ngày rôi”. Này 


các tỳ khưu, ta nghĩ: “Thật là một thiệt hại lớn cho Alàra Kãlãma: Nếu nghe Pháp 


28 


này, Alàra Kãlãma sẽ mau thâm hiểu! “Rồi này các tỳ khưu, ta lại nghĩ: “Ta sẽ thuyết 
pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chính Pháp này?” rồi này các tỳ khưu, ta lại 
nghĩ: “Nay có Uddhaka Rămaputta là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống. Ít 
nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho uddaka Rãmaputta. Vị này sẽ mau hiểu 
Chính Pháp này”. Rồi chư Thiên đến ta và nói như sau: “Bạch Thế Tôn, Uddaka 
Rãmaputta đã mệnh chung ngày hôm qua!”Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: “Uddaka 
Rãmaputta đã mệnh chung ngày hôm qua!” Này các tỳ khưu, ta nghĩ: “Thật là một 
thiệt thòi lớn cho Uddaka Rãmaputta. Nếu nghe Pháp này, Uddaka Rãmaputta sẽ mau 
thâm hiệu”. Này các tỳ khưu, rồi ta suy nghĩ: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ai 
sẽ mau hiểu Chính Pháp này?”. Rồi này các tỳ khưu, ta lại nghĩ: “Nay nhóm năm vị tỳ 
khưu ở tại đâu?” Này các tỳ khưu, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm 
năm vị tỳ khưu hiện ở Bàrãnaï†, tại Isipatana, vườn Lộc Uyên. Rồi này các tỳ khưu, 
sau khi ở tại Uruvelà lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Bàrãnasĩ. 


“Này các tỳ khưu, rồi ta tuần tự đi đến Bàrãnasĩ, Isipatana, vườn Lộc Uyên, đi đến 
chỗ nhóm năm vị tỳ khưu ở. Này các tỳ khưu, nhóm năm vị tỳ khưu khi thấy ta đăng 
xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: “Này các Hiền giả, nay Sa môn Gotama 
đang đi đến; vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tính cần, đã trở lui đời sống đầy 
đủ vật chất, chúng ta chớ ĐỘ đính lễ, chớ có đứng dậy. Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu 
vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngôi”. Này các tỳ khưu, nhưng khi ta đi đến gần, năm vị tỳ khưu 
ấy không thê giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y 
bát. Có người sắp đặt chỗ ngôi. Có người đem nước rửa chân đến.Nhưng các vị ấy gọi 
ta bằng tên với danh từ Hiền giả (Avuso). Này các tỳ khưu, khi nghe nói vậy, ta nói 
với nhóm năm vị tỳ khưu: “Này các tỳ khưu, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ 
Hiền giả. Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A La Hán, Chính Đăng Giác. Hãy lắng tai, 
pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến 
giáo, các người không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại, mục 
đích vô thượng của Phạn hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các người sẽ an trụ”. Này các tỳ khưu, khi nghe nói vậy, nhóm năm vị 
tỳ khưu nói với ta: “Hiền giả Gotama, với nêp sống này, Hiền giả đã không chứng 
được Pháp siêu nhân, trị kiên đặc thù xứng đáng bậc Thánh; thì nay làm sao hiền giả, 
với nếp sông sung túc, với sự từ bỏ tỉnh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, 
lại có thê chứng được Pháp siêu nhân, tri kiến đặc thù xứng đáng bậc Thánh”. Này 
các tỳ khưu, khi nghe nói vậy ta nói với nhóm năm vị tỳ khưu, Như Lai sống không 
sung túc, không từ bỏ tỉnh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỳ 
khưu, Như Lai là bậc A La Hán, Chính Đăng Giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai 
nghe Pháp bất tử đã chứng được. Ta giảng dạy, ta thuyết pháp..., và ta đã làm cho năm 
vị tỳ khưu chấp nhận”.![13] 


Đức Phật đã chu du khắp nước Ấn Độ, từ cực bắc, dưới chân núi Himalaya, đến cực 
nam, bên ven sông Gange, nơi hang cùng ngõ hẻm, ở đâu có ánh sáng mặt trời là có 
dâu chân Ngài ở đó.[ I4] 

Hơn 300 hội nói pháp, Ngài đã thâu nhận số đông đệ tử xin vào giáo hội, không phân 
biệt giàu, nghèo, sang, hèn, thanh niên, già cả, nam hay nữ, người trí thức hay kẻ ngu 


sỉ, tất cả... đều được đức Phật đưa vào Chính Pháp và coi như nhau, khác nào như cơn 
gió lốc thối dồn các thứ lá lại một chỗ, đức Phật thuyét pháp cho hết thảy. 


2Ð 


Với đức hy sinh, với lý tưởng cao cả, và với lòng thương vô biên của đức Phật, hàng 
vô lượng chúng sinh trên khắp hành tinh, đã tìm được lẽ sông cao đẹp cho mình, ngay 
trong cuộc đời đây tội lôi, xâu xa, ác độc... 


Trải qua bao sương tuyết cuộc đời, đức Phật đã thăng trong mọi hoàn cảnh vẻ vang, 
vô cùng cao đẹp; đã tô đậm nét son trên trang sử nhân loại, tuyệt nhiên không vướng 
chút bạo tàn, với đức hiểu sinh và lòng từ bi quảng đại, đã xoay lại bất công muôn chế 
độ tàn bạo, phi nhân tính, để lại cho hậu thế một gương sáng láng vô cùng! 


Và nét son rất tươi ấy, tươi mãi, đã mở đầu cho cuộc đời cao rộng đầy hương hoa 
trong một Kỷ nguyên Công Băng, Tự Do và Chính Nghĩa. 


- ĐỨC PHẬT NIÉT BÀN 

Năm 543 trước kỷ nguyên TL, bấy giờ đức Phật đã 80 tuổi, khi chí nguyện ước muốn 
đã thành, một hôm, ngài cho triệu tập các đệ tử từ khắp bốn phương lại mà di chúc 
những lời tối hậu: 


“Này các con, hãy tôn kính tịnh giới, tịnh giới còn, đạo Ta còn. Những kinh luật, Ta 
đã dạy từ khi Ta thành Phật tới giờ, sẽ là nơi nương tựa, che chở cho các con. Những 
giáo pháp của Ta có những lợi ích, các con hãy cô gắng học và làm theo. Ở núi rừng, 
nơi bùn lầy nước đọng, bên bờ sông, dưới gốc cây, trong tĩnh thất, hoặc bất cứ nơi nào 
trầm lặng, các con hãy tưởng nhớ giáo pháp của ta. Đừng sao nhãng, vì một đời luống 
qua, không làm gì..., chỉ kết liễu trong ân hận hối quá!”. 


Và — “Các con, hãy vì lòng từ bi rộng lớn, đi gieo rắc hạnh phúc cho đời, Đừng đi 
trùng nhau trên một ngả đường. Các con, hãy truyền đạo mẫu nhiệm cho đời hiểu thế 
nào là cuộc sống cao cả, trong sạch, hoàn toàn và gương mẫu”. 


Những lời vàng ngọc của đức Phật truyền dạy làm rung động đến tận cùng tâm thức 
của những người đệ tử mến yêu, cần phải suy nghĩ. 


Trên đường đức Phật chỉ bảy, mỗi bước đi lên là mỗi bước tới gần ánh sáng chân lý. 


Sau khi đã dạy bảo các đệ tử mọi lẽ, Ngài liền từ giã thành Sravasti (nay là thành 
Sateth Maheth) mà sang thành Kusinagarâ giữa hai cây Sala (tục gọi là cây bông vải: 
mộc miên), trong một khu rừng ở mé núi Hiranyavati và tịch diệt ở đây o 


[1] Chữ trong kinh Pháp Hoa (Suddhamapundarika): Thế tôn, duy dĩ nhất đại sự nhân 
duyên cô, xuât hiện ư thê. 


[2] Những niên đại đức Phật đản sinh theo các thuyết: 1023, 685, 624, 623, 566, 563, 
561, 559, 557, 487 trước tây lịch, theo Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, trang 31. 
Ở Việt Nam, đạo Phật từ khởi thủy cho đến ngày nay vẫn thường kỷ niệm trong 
những ngày: 

- 8 tháng 4 đức Phật đản sinh 


-§ - 2 - xuất gia 
- 8 - 12 - thành đạo 
- 15 - 2 - niêt bàn 


30 


Theo sử Trung Hoa ghi chép: Đức Phật đản sinh vào đời Chu Linh Vương trước kỷ 
nguyên khoảng 557 năm đồng thời với đức Không Tử. 

Nước ta thuở xưa bị Bắc thuộc hàng nghìn năm; sự ảnh hưởng về tôn giáo, chính trị, 
văn hóa là những tập quán cô hữu, mà Đạo Phật Việt Nam hiện tại chưa thể một sớm 
một chiều xóa bỏ những ngày lễ trên, khi đã in sâu trong lòng những người con Phật 
kính yêu. 


[3] Những tiếng riêng trong sách này đều được tôn trọng tính chất đặc biệt của chúng, 
trừ những chữ nào Việt hóa hoàn toàn, như tiếng Phật THÍCH CA MÂU NI. Ngoài ra, 
chúng tôi không phiên âm những chữ ấy, như người Trung Hoa đã phiên âm từ chữ 
Sanskrit (Phạn) ra chữ Hán. 


[4] Mahaprajâpati Gautami là vợ lẽ của vua Suddhodana. Không biết tục lệ này có tự 
bao giờ: hai giòng họ Cakya và Koli đời đời thông gia với nhau. Vua Suddhodana 
cũng y theo tục lệ ấy mà lấy hai chị em con vua Anucakya nước Koki, là Mahamaya 
và MahapraJapatI GautamI. 


[5] Công nương Yasôddhara, cũng gọi là Gopa, là em cô cậu với thái tử, và là con của 
bà Amita và vương tước Suprabuddha. 


[6] Kinh Ariyapariyesanasuttam XXYVI trang 163 chép: “...Sau một thời gian, khi ta 
còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời 
vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt thân khóc, ta 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia 
như vậy, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng đạo lộ, hướng đến tịch 
tịnh” 


[7] Có thuyết nói: Thái tử, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Nhưng nay, căn cứ theo 
bộ Trường A Hàm (Digha Nikaya) quyên IV trong đại tang kinh Phật giáo, thì Ngài 
xuât gia 29 tuôi. 


[5] 1. Ájnàta Kaundinya (Kiều Trần Như), 2. Asvajit (A Thấp Bà), 3. Bhadrika (Bạt 
Đê), 4. Dasabala Kâsyapa (Thập Lực Ca Diệp), 5. Mahânâman (Ma Ha Nan). 


[9] Từ đây gọi ngài là Bồ tát mà không gọi là thái tử nữa. 


[10] Juvénal cũng nói câu tương tự: “Mans sa-na-in corpore sano=“Một tâm hồn 
trong sạch trong một thân thê tráng kiện” 


[11] Nay đổi là Sarnath 


[12] Trong cuốn “Triết Học Phật Giáo”, trang 42, Phan Văn Hùm có viết về cây bồ đề 
như sau: 
“Cây PIppala, sau người ta gọi là Boddhidruma nghĩa là cây giác ngộ (Bodhi, ta đọc 
là bồ đề, nghĩa là giác ngộ. Druma nghĩa là cây). Còn chỗ đất ấy gọi là Bodhimanda, 
nghĩa là: Trường giác ngộ. 
“Năm 623 sau kỷ nguyên, thâyy Hsan Tsang (Huyền Trang) qua Ấn Độ có tả cảnh 
cây Boddhidruma như sau: “Cây bồ đề này ở gần con sông Nairanjana. Đứng trong 
thành Ràjagriha trông thấy nó ở 15 dặm ngoài xa. Cội cây trăng xóa, lá xanh ngời”. 

“Trong khoảng tiền thế kỷ XIX một người Anh, tên là Cunningham, có đến xem cây 


3l 


bồ đề, bảo rằng: “Cây Bodhi trứ danh ấy hiện nay vẫn còn, mà nó xơ xác rất mực: một 
cỗi to còn xanh tươi, có ba cành quay về hướng tây, còn mấy cành kia đã tróc sạch vỏ 
và mục rồi. Cây ấy có lẽ thường đổi thay, trồng đi trồng lại nhiều lần, bỡi vì cây 
pippala hiện nay đứng trên một cái giàn cao ít nữa là “30 pieds” trên cuộc đất chung 
quanh”. 

Ông Oldenberg, người Đức, tác giả quyên Lịch Sử Đức Phật, bảo rằng năm 1976 cây 
boddhiruma bị bão, trốc gốc mất. (Arochaeel, Reports 1, 5 p 110 note, nouvelle 
édition) 


[13] Trích kinh dẫn thượng, trang 167-172, trong bộ Najjhina Nikaya-tỳ khưu Th. 
Minh Châu dịch 


[14] Lịch sử ghi - Trong thời gian mới xuất gia, thái tử đã tham học với các đạo sĩ trứ 
danh như các ông: Bhagàva, Aràlakàlama, Udraka Ramaputta, nhưng xét thây tư 
tưởng triệt lý của các vị này chưa được siêu thoát nên Ngài đã tự tìm cho mình một lôi 
đi... 


Và, sau khi giác ngộ, lần đầu tiên ° “chuyền pháp luân” tại vườn Lộc Uyên, thuộc nước 
BàrànasI, đức Phật thuyết giảng về bốn chân lý (Catuariyasacca): Khổ, Tập, Diệt, Đạo 
để độ coh 5 pháp hữu đồng tu với Ngài thuở trước đó là các ông: Ajnàta Kaudinya, 
Aùsaviit, Bhadrika, Mahânâman, Dásbala Kàsyap. Ngôi Tam Bảo có từ đấy=Phật 
(Buddha) là Phật bảo, Pháp (Dharma) là Pháp bảo, Tăng (Sangha) là Tăng bảo. Cũng 
tại nơi đây, đức Phật còn độ cho trưởng lão Yasas và song thân của ông làm cư sĩ, gọi 
là Phật tử tại gia. Nam giới gọi là Upàsaka (Ưu Bà Tắc), Nữ gọi là Upàsika (Ưu Bà 
DJ). 


Đức Phật và đệ tử vân du các nơi để hóa đạo. Trước hết, ngài đến nước Magadha gặp 
3 anh em ông Kàsyapa, thuộc hệ phái Bà La Môn giáo. Được ngài thuyết pháp cho 
nghe, lấy làm hoan hỷ nên cả 3 ông đã cải giáo quy y theo Phật. Đồng thời 1000 đệ tử 
của các ông cũng được Ngài hóa độ. Do đó, giáo đoàn của đức Phật mỗi ngày thêm 
bành trướng. Vua Bimbisàra (Tần Bà Sa La) của nước Magadha thì hết lòng sùng 
kính đức Phật nên đã cho xây Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana Vihàra) ở núi 
Ghridhrakuta để cúng đường đức Phật làm nơi an trụ thuyết pháp. Cũng tại Tịnh Xá 
này, đức Phật đã độ cho 3 ông: Sàriputra (Xá Lợi Phát), Maudgalyvàyana (Mục Kiền 
Liên). Mahakàsyapa (Đại Ca Diếp) và đồng thời 250 đệ tử của ông Sàriputra và 
Maudgalyàyana cũng xin gia nhập tăng chúng. Từ đấy đệ tử của đức Phật đã tăng lên 
1250 VỊ. 
Lúc trở về kinh thành Kapilavastu thăm lần đầu, kê từ khi xuất gia tới sau ngày thành 
đạo, đức Phật đã hóa độ cho cả hoàng gia, trong đó phụ hoàng Suddhodana, Nanda 
(người em khác mẹ). Anada, Devadatta và Anurudha (cả 3 đều là em họ)... 


Sau đó, đức Phật đến Rajagrha (Vương Xá Thành) hóa đạo cho vua Prasenajit (Ba Tự 
Nặc), thái tử Jita (Kỳ Đà) và trưởng giả Sudatta (Tu Đạt Đa) thuộc nước Kosala; sau 
ông này phát nguyện xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá (Jitavana Vihàra) để cũng dường 
đức Phật. Ngoài ra, vua nước Vesali cũng xây dựng một Đại Lâm Tịnh Xá (Mahàvana 
Vihàra) và thành lập 2 giảng đường=1) Mragàramàtuh Pràsada); 2) Kùtàpàrasàla đề 
dâng cúng Phật. Nhưng 2 tịnh xá Venuvana Vihàra và Jetavane Vihàra là nơi đức Phật 
đình trụ thuyết pháp nhiều hơn cả. 

Sau 5 năm đức Phật thành đạo, thì phụ vương Ngài băng hà, chính phi MahapaJapati 
(kế mẫuu đức Phật) và công chúa Jasoddhara cũng được độ cho xuất gia làm bhiksuni. 


3 


Khi nói tứ chúng tức là chỉ cho bốn giới đệ tử: Tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc và ưu 
bà di. 


Hàng đệ tử xuất sắc của đức Phật thì nhiều nhưng 10 có tên đưới đây là trứ danh hơn 
cả; trong kinh gọi là Thập đại đệ tử: 


1. Đại Ca Diếp (Kasyapa) tôn giả, bậc tu định đệ nhất. 

2. Xá Lị Phất (Sariputra) tôn giả, trí tuệ đệ nhất. 

3. Mục Kiền Liên (Maudgalyàyana) tôn giả, thần thông đệ nhất. 

4. Ca Chiên Diên (Kàtyàyana) tôn giả, nghị luận đệ nhất. 

(4 vị này thuộc giai cấp Bràhmanah (Bà La Môn giáo). 

5. A Nan Đà (Ananda) tôn giả, đa văn đệ nhất. 

6. A Nâu Lâu Đà (Anusuddha) tôn giả, thiên nhãn đệ nhất. 

7. La Hầu la (Rahula) tôn giả, mật hạnh đệ nhất. 

(3 vị này xuất thân từ giai cấp Ksatrya-hoàng tộc) 

8. Tu Bồ Đề (Subhùti) tôn giả, Thiền định đệ nhất. 

9. Phú Lâu La (Purna) tôn giả, biện tài đệ nhất. 

(2 vị này thuộc giai cấp Vaisya, giai cấp bình dân...) 

10. Ưu Ba Lï (UpàIi) tôn giả, trì luật đệ nhất. 

(vị này từ giai cấp Sùdra, giai cấp tiện dân, vốn đời làm nô lệ!) 

Các đệ tử tại gia hộ trì chánh pháp về nam giới, có vua Bimbisàra và vua Ajàtasatru 
thuộc nước Magadha; vua PrasenaJit của nước Kosala. Nữ giới có Videhi, Srimmàla và 
vợ ông Tu Đạt là SuJàtà v.v... 


Người đệ tử cuối cùng, trước giờ đức Phật Niết Bàn, được hóa độ là ông Tu Đạt Đà 
La (Sudhadra), 120 tuôi, thuộc Bà La Môn giáo. 


Chương Ba 
Lịch Sử Truyền Bá 


3ã 


Ánh sáng Chính Pháp bắt đầu chiếu khắp nhân gian, cách nay hơn 2.500 năm, do đức 
THỊCH CA MẪU NI thành lập Phật giáo ở Ân Độ, sau một thời gian tìm được “bên 
gôc cây BodhI”. 


45 năm giáo hóa, lần đầu tiên, đức Phật hóa độ cho năm vị Tỳ kheo (Bhikku) rồi lên 
đên 1,250 vị, lập thành một đoàn truyên giáo, Đức Phật và các đệ tử vân du khăp đây 
đó, đi đên đâu là được dân chúng hoan nghênh đên đây, dòng người tin tưởng theo 
Sau... 


Còn cuộc cách mạng nào đẹp hơn thế nữa! Đức Phật không dùng uy quyền thế lực, 
Ngài chỉ cảm hóa mọi người bằng giáo lý mầu... Không ai bảo ai, họ tự động kéo đến 
với đức Phật và tất cả đều được Ngài hóa độ. Bốn giai cấp ở Ấn Độ đồng thời phải 
sụp đỗ một lượt, Ngài đã phá tan những thành kiến sai lầm về vũ trụ nhân sinh, về 
quan niệm cuộc sông, về đạo đức, luân lý, về chính trị, nhất là đã gây một quá trình 
tiến triển giữa chúng sinh cõi Sa bà (Sabaloka), lấy Ấn Độ làm trung điểm. Uy danh 
đức Phật mỗi ngày thêm lừng lẫy, bọn ngoại đạo (Bà La Môn giáo) sinh lòng ghen 
ghét tìm đủ cách để chống đối nhưng đã hoàn toàn thất bại. Ánh sáng đạo vàng của 
đức Phật mỗi ngày thêm tỏa sáng và lan rộng từ những miền heo hút lạnh lẽo xa xôi 
tới các nước văn minh tân tiến đều đã thấm nhuằn, không ít thì nhiều, nguồn giáo lý 
Giác Ngộ và Giải Thoát. 


Nguồn Giáo Lý Nhân Bản Đạo Phật 


Sau khi thành đạo, đức Phật thấy việc trước hết, nói theo từ ngữ bây giờ, là thực thi 
một cuộc cách mạng xã hội toàn diện. Ngài thấy các hệ tư tưởng cũng như sự hiện 
diện của các giáo phái, các thế lực chính trị đương thời đã không giải quyết được gì 
cho con người và xã hội. Mà muốn cải tiễn xã hội điều căn bản là giáo hóa các vị lãnh 
đạo tinh thần, để các vị này ý thức trách nhiệm mình và chuyền hóa xã hội: Đức Phật 
đã độ cho giới tu sĩ, trong sô có năm vị pháp hữu đồng tu với Ngài xưa kia tại rừng 
Mrigadàyà mà Kaundinya (Kiều Trần Như) làm huấn sư, để khai đạo. Sau ba tháng an 
cư tại Béranẻs, sô đệ tử môi lúc một đông, đức Phật đã giáo dưỡng được số đông đệ 
tử tu chứng thánh quả A La Hán (Arahat), trong đó có Ananda. Một mặt, nhằm vào 
trung điểm của cơn lốc xã hội để cảm hóa và điều ngự: các vị đạo trưởng thời danh 
được đức Phật dang tay tế độ, như: ba anh em ông Kasyapa (Ca Diếp) rồi đến hai ông 
Sariputra (Xá LỊ Phất) và Maudagalyàyana (Mục Kiền Liên). Sau giới tu sĩ là giới 
câm quyên, vua Bimbasara (Tân Bà Sa La) của vương quôc Magadha (Ma Kiệt Đà) 
và vua Pasenadi nước Kosala đều được đức Phật âu yếm hóa độ. Sau hết là giới tài 
phiệt, thương nhân và thường dân cũng được đức Phật hóa độ một cách bình đẳng. 


Đạo của đức Phật phát huy tại rừng văng. rồi truyền về các thủ phủ, kinh thành, và 
cũng chính tự nơi đây tỏa đi khắp. nơi khắp chốn. Từ đô thị đạo Phật đã truyền đến 
thôn đã, do các tăng sĩ sứ giả truyền đạo nhiệt tâm hoằng pháp và do sự hưởng ứng 
của mọi lớp người ở Ấn Độ, từ vua chúa đến thương gia, tỷ phú v.v... rồi đến các giai 
cấp thường dân đều nhất tâm qui hướng đắng giáo chủ siêu việt của thời đại: Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI. 


Công cuộc hóa đạo mà đức Phật chú ý là, tìm một giải pháp hữu hiệu để hóa giải các 
môi ưu tư của tâm thức con người và các bê tác của xã hội. Đức Phật đã bát mạch cho 


thuốc rất đúng, đã vạch định một chương trình hành động hợp lý, đáp ứng được hoàn 
cảnh ngưỡng vọng của mọi tầng lớp xã hội. Đức Phật đã thắng thắn chỉ trích những tệ 


34 


đoan xấu xa trong xã hội. Đó là sự hành hạ cực hình thân xác một cách phi lý, vì 
người ta nghĩ răng cuộc sống này là tạm bợ, điều quan hệ là sau khi chết được nhập 
vào một thực thê siêu hình đại ngã của Brahama = Phạm Thiên, (linh hồn của vũ trụ). 
Đức Phật cũng không quên những hạng người vô lý tưởng, buông trôi kiếp sống trong 
giòng luân lưu lãng bạc, để kéo họ về thực tế cuộc đời. 


Đấy là những yếu tắc chỉ đạo nhằm xây dựng một xã hội nhân bản văn minh và tiến 
bộ. Sự phân phối các hàng tăng sĩ đi muôn nơi giáo hóa là đức Phật đã trực tiếp khai 
sinh ra một cách thức hoằng pháp mới: đó là việc đưa các sứ giả đạo pháp đi vào cuộc 
đời đề trực kiến trực giải các thắc mắc của quần chúng, để giúp mọi người, mỗi người 
sớm được “chuyên mê khai ngộ”. 


Sự nghiệp vĩ đại của đức Phật là sự khai phá rừng lý thuyết âm u tào tạp sẵn có và đã 
mở ra một hướng đi hợp với lý trí, tình cảm, hành động và khả năng của môi người và 
xã hội loài người. 


Ý thức “trung đạo = Majjhimàpatipadà” của đức Phật là một ý thức mới mà từ trước 
chưa hề có[ 1]. Thuyết trung Đạo dạy con người ý thức được cái “khổ” (Dukhha) rồi 
tự mình chiến thắng nó một cách vinh quang, theo sự diễn biến cụ thể của luận lý biện 
chứng, là sự quan sát và truy nguyên cái Khổ đề tìm cách thoát khổ. 


Theo thuật ngữ chuyên môn trong giới Phật học thì, những điều ta vừa diễn tả trên, có 
tên gọi “Tứ Diệu Đề: Catuani vasacca” hay là bốn chân lý căn bản: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Tập làm nhân cho Khổ. Đạo làm nhân cho Diệt. Muốn đạt đến phần nhì của 
chương trình giải thoát khổ cảnh là Diệt, Đạo thì phải trải qua phần đầu của chương 
trình là Khổ, Tập. 


Chân lý thứ nhất: SỰ KHÔ (Dukhha). - Cội nguồn của khổ gồm có hai: phần căn bản 
là các yếu tố nội tại (tức thân ngũ uân)[2] và phần phụ là hoàn cảnh chung quanh mà 
con người (có thể) cô găng (sẽ) vượt qua được. Phần căn bản của Khổ là sinh, già, 
ốm, chết. Phần phụ gồm những điều, như: ta phải thân cận, liên hệ với những kẻ mà 
mình không muốn thân cận; phải xa cách những người mình yêu mến; bất mãn vì điều 
mình ao ước mà không được. Sự khổ vốn sẵn có lại làm phát sinh cái khổ phiền não, 
gọi là khổ khổ. Mọi loại khổ phiền não khác như thời tiết: nóng, lạnh, dịch lệ, bão lụt, 
động đất, chiến tranh... làm cho mất sự vui sướng, gọi là hoại khổ. Khi con người 
mang theo trong mình Gi tính cách vô ngã, vô thường, dời đổi, hợp tan... gọi là hành 
khổ. Tắt cả nỗi khổ não ấy là kết quả tích lũy của cái Nghiệp (karma) luân hồi. 


Chân lý thứ hai: NGUYÊN NHÂN SỰ KHÔ (Dukkhasamudaya). Căn nguyên của sự 
khổ, mà đầu mối tạo ra mọi khổ ở đời là Vô minh, Tham, Sân, Sỉ, Vọng động. Chính 
đây là nguyên nhân của sự sa lầy trong sự ngừng đọng ý thức tiến hóa trên chiều 
hướng giải thoát. 


Chân lý thứ ba: SỰ DIỆT KHÔ (Dukkhanirodha hay Nirvàna). — Là sự giải thoát khỏi 
hết khỏi hết mọi hệ lụy khổ đau, bất luận nguyên nhân gần hay xa nào có thể gây ra 

sự khổ, làm xao động cuộc sống chân hạnh phúc, và để được mình ra khỏi giòng thác 
lũ sinh tử. Ái đục và những gì liên quan đến ái dục phải cương quyết loại bỏ. 


Chân lý thứ tư: CON ĐƯỜNG DIỆT KHÔ (Dukkhanirodhagàminipatipadà). Đó là 
con đường đưa đến sự giải thoát vĩnh viễn kiếp thân đau khổ, gồm có tám nhánh, 


3D 


cũng gọi là Bát Chính Đạo (Àryàstàstàngamàrganàmàni): Chính kiến, chính tư duy, 
chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tình tiên, chính niệm và chính định. 


Chính Kiến (Samyadrstih). - Sự thấy biết chân chính; trái lại là tà kiến, hiểu biết sai 
lầm. Chính Tư Duy (Samyaksamkalpah), suy nghĩ chân chính là sự suy nghĩ dựa trên 
lý trí để là thăng hoa cuộc sống, giải thoát mọi khổ đau. Chính Ngữ (Samyagàh), lời 
nói chân chính, từ hòa, không đặt điều, xu nịnh, dèm pha, độc ác, là đề tránh những gì 
không đúng như thật, có dụng ý gây đau khổ cho tha nhân và có tính cách diệt mầm 
mống giải thoát, mầm mống tiến hóa chung, đều không được nói. Chính Nghiệp 
(Samyakkarnantah), là hành động một cách minh chính để không gây ra sự tốn 
thương, làm đau khổ cho kẻ khác, hoặc cho chính bản thân. Chính Tinh Tiến 
(Samyagvàhàmah), khai trừ khỏi tâm thức những ý nghĩ xấu, những hành động xấu, 
luôn luôn nghĩ, nói, và làm những việc tốt lành. Chính Mệnh (Samyagàjivàh), sự mưu 
sinh một cách chính đáng, không gây phiền nhiễu hoặc vi phạm đến quyên lợi của 
những người khác, với ý định cạnh tranh bất chính, trong những mưu mô gây trợ 
duyên cho các điều kiện sát hại sinh linh, như: nghề bán khí giới, thuốc nổ, làm đồ tế 
v... Chính Niệm (Samyaksmrtih), là sự phản tỉnh, sự nuôi dưỡng thường xuyên một 
ý thức tốt đẹp, nỗ lực tiêu diệt khổ đau. Chính Định (Samyaksmàdhih) sự lắng đọng 
tâm tư để được yên tĩnh, trong sáng; nhằm tập trung các sức mạnh vĩ đại bắt nguồn từ 
vô thức, hay từ tiềm thức để đưa vào ý thức và làm bừng nở các năng khiếu siêu việt, 
sáng tạo, hòng cởi mở các vòng dây sinh tử, khổ đau triỀn miên, tức là GIẢI THOÁT. 


Ta thấy “Bát Chính Đạo” bắt đầu bằng Chính: Kiến, Chính Tư Duy để kết thúc bằng 
Chính Định, Như vậy là yếu tổ tinh thần quyết định đầu tiên. Ta cũng nên nhớ Trắng 
đây là một sự mới mẻ mà từ trước ở Ấn Độ, chưa có. Các giáo phái đương thời, kể cả 
các nguồn tư tưởng cô sơ chỉ mới chú trọng đến các vấn đề đạo đức, thúc liễm thân 
tâm, phần lớn gân như toàn vẹn thuộc về vật chất, hoặc có khuynh hướng vật chất mà 
thôi, các gian đoạn Phệ Đà, Phạm Thư và Áo Nghĩa Thư chỉ là những sự mua chuộc, 
đe doạ và cưỡng bức con người, bắt con người phải phục tòng vào một Đắng Vô 
Hình, qua các hình thức thuần túy duy vật, như tu ép xác, hoặc cúng tế các thần thánh 
bằng những lễ vật cụ thê. Đạo đức của xã hội đương thời là tận tụy lễ bái, phục vụ 
thần linh. Đạo Phật, trái lại, bắt nguồn từ ý thức trước, ý thức đi trước hành động, 
thanh lọc ý thức là thanh lọc hành động. Đạo đức, theo quan niệm đạo Phật, là trọng 
đức thanh khiết để đừng dồn ép con người sa ngã vào vòng danh, lợi và những tham 
vọng thấp hèn. Nói thế không có nghĩa đạo Phật bỏ quên các yếu tố vật chất phục vụ 
nhân sinh; nhưng không đặt nặng phần vật chất hơn tỉnh thần để con người phải nô lệ 
vì nó. 


Chính vì vậy mà ta thấy đạo Phật là trung tâm phát huy đầu tiên ở Ấn Độ một tinh 
thần mới, một nghệ thuật sống rất cao đẹp, mang một yếu tính giáo dục thanh nhã, 
dưới hình thức các dụ ngôn bóng bảy đầy hiệu năng. Kinh Bách Dụ là kho tàng của 
loại này. Duyệt xét lại kho tàng văn hóa cổ Ân Độ chúng ta thấy - trừ đạo Phật — các 
kinh điển của các pháp gia, đạo giáo đều chỉ ghi chép một cách trực tả mà thôi. Đó là 
một sự nghèo nàn về kỹ thuật khai hóa. 


Bát Chính Đạo đã mở ra cho ta con đường “Trung Đạo” rất rộng rãi làm mờ át các 
con đường nhỏ hẹp của các đạo giáo hiện hữu. Nó mang tính cách toàn diện và phổ 
cập tính. Do đó, Bát Chính Đạo vừa giải quyết được các vấn đề thuộc cá nhân lẫn 
cộng đồng xã hội. Chính vì vậy mà đức Phật, lần chuyên pháp luân đầu tiên, được các 


36 


bậc thạc đức đương thời có trực giác cho rằng Bát Chính Đạo là một giải pháp thực tế 
hữu hiệu nhất đê cải hóa con người, xây dựng xã hội. 


Đạo Phật gạt bỏ những gì là cực đoan, tệ đoan, trục lợi, ích kỷ. Hay nói cách khác, về 
mặt hình nhi hạ, đạo Phật xây dựng Một xã hội người văn minh, giác ngộ và giải thoát 
bằng con đường Bát Chính Đạo, nhằm đưa con người vượt lên cao đề không còn đắm 
chìm vào vật chất và khỏi là tù nhân cho xã hội, và bị cuốn theo các sự tranh chấp 
thấp hèn, chỉ gây ra đau khổ mà thôi; về mặt hình nhi thượng, triết lý đạo Phật là 
nguồn giải thích, cắt nghĩa hiện tượng siêu hình xuất thế một cách sáng bén. Đó là hệ 
thống “Thập Nhị Nhân Duyên = Dvàdasãngah pratityasamutpàdah” [3]. 


Thập Nhị Nhân Duyên là: Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thụ, Ái, 
Thủ, Hữu, Sinh, Lão Tử. Nếu đi từ trên xuống dưới thì ta thấy Thập Nhị Nhân Duyên 
sẽ là kết thúc bằng cái chết. Đó là hậu quả của Nghiệp (Karma). Mà khởi điểm của 
Nghiệp là Vô Minh (Avidyà), nên phải kết thúc bằng cái chết. Nhưng nếu đi ngược lại 
từ đưới lên trên, tức là muốn thoát Sinh thì phải cắt đứt Hữu, Thủ, Ái... để tiễn lên 
đến đỉnh chót cây thang Thập Nhị Nhân Duyên là thoát khỏi Vô Minh (giải thoát) tức 
đã đạt được trạng thái Chân Lý, không còn bị vướng mắc vào vòng nghiệp quả tương 
đối vay, trả, lặn hụp trong giòng thác lũ sinh tử. 


Thập Nhị Nhân Duyên là một hệ thống luân lý có thể tính ngược hay xuôi, có thê tính 
toàn chuỗi hay phần lẻ (từng đoạn) đề tùy nghi áp dụng vào mỗi trường hợp; nó có thê 
giải thích được các sự vụ về tâm linh, tình cảm, lý trí, hành động, hữu hình hay vô 
hình của mỗi cá nhân hay đoàn thể, đã tiến hóa hoặc chưa tiến hóa, và ngay cả hoàn 
cảnh thụt lùi nhanh hoặc chậm nữa. Các bài toán thuộc về cá nhân, gia đình xã hội về 
kinh tế, chính trị, khoa học v.v... đều có thể giải thích qua công thức Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


Đặc biệt là vào thời đại thánh kinh Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ, tình trạng tâm linh con 
người rất đen tối, sự xáo trộn về trật tự gia đình, xã hội, tín ngưỡng, đã bộc phát một 
cách mãnh liệt ở ngay nội tâm và ngoại giới, gây ra một chuỗi dây chuyên tác n 
lẫn nhau. Con người lúc â ấy chỉ còn là nạn nhân của các thánh kinh và các đạo giáo.. 
Chính vì sự (có thể) áp dụng được một cách rộng rãi “Pháp”|[4] của đức Phật mà 
người Ấn Độ thời thượng - từ các vị tổ sư ngoại đạo, vua chúa, phú gia đến bình dân - 
đều ngưỡng mộ, tin theo và thực hành. 


Thập Nhị Nhân Duyên bác bỏ các yêu tô thân quyên can thiệp vào các sự việc ở trân 
gian, đặc các vị thân linh bình đăng với con người, trên phương tiện luân lý và nhân 


quả biện chứng. 


Như trên, cho ta thấy, pháp của đức Phật hăn nhiên đã là Nguồn Sống của mọi sự 
sông, và là Tình Thương, Ảnh Sáng và Niêm Tin là nở hao cuộc đời... 


- Một Nguồn Giáo Lý Nhân Bản Toàn Diện. 
Kết Tập Kinh Điễn 
Sau khi đức Phật niết bàn (Nirvàna) được vài tuần[5], các bậc trưởng lão A La Hán; 


chừng độ 500 vị tự động hội họp nhau lại ở xứ Magadha (Ấn Độ); đồng thời suy tôn 
đức Ma Ha Ca Diệp (Maha Kasyapa) làm Thượng thủ. Ngài Upali là bậc trưởng lão 


3 


uyên thâm giới luật thì trùng tuyên Luật Tạng mà khi xưa đức Phật chế ra đề răn dạy 
hàng thất chúng đệ tửủ[6]. Còn ngài Ananda, bậc đa văn đệ nhất và là người hầu cận 
(thị giả) đức Phật suốt 25 năm, có nhiệm vụ thuyết trình về Kinh Tạng. Tôn giả Purna 
lĩnh trách nhiệm trùng tụng về Luận Tạng. Kỳ kết tập này kéo dài đúng 7 tháng thì 
hoàn thành. Tuy nhiên, thuở ấy vẫn chưa chép Tam Tạng, chỉ mới có tính cách ôn lại 
những lời vàng của đức Phật. 


Cuộc đại hội được mệnh danh là: “Đại Hội Kết Tập Kỳ Nhất”. 


Cách Phật nhập diệt khoảng 100 năm, tăng chúng thành Vesàli và Vajji (Ấn Ðộ), vì 
có sự bât động ý kiên vê những điều trong Luật Tạng; đây là nguyên nhân chính cho 
sự phân phái sau này: 


Trong kinh Đại Niết Bàn chép, đức Phật cho phép: “Nếu chư tăng đồng ý cùng nhau, 
là thấy điều nào ít quan trọng, mặc dầu Như Lai đã chế định, nhưng sau chư tăng xét 
rằng không có thê thụ trì được nữa thì được phép sửa chữa”. Căn cứ vào điều dạy này, 
một nhóm các thầy tỳ khưu do Đại đức Vajjiputra đứng đầu trong nhóm, căn bản: 


Không được trữ thức ăn từ ngày này qua ngày khác. 

Phải ăn đúng ngọ. 

Ăn rồi, đã đứng dậy, không được ngồi lại ăn nữa. 

Khi đi qua các làng mạc, có người dâng cúng các thứ vật dụng, nếu ăn rồi không được 
nhận mà có nhận, phải đem cho kẻ khó. 

Quá trưa, thì không dùng gì cả, dù là sữa hay mật ong cũng vậy. 

Không được uống rượu. 

Chăn, màn phải có kích thước nhất định, không được hẹp quá hay rộng quá. 

Đã xuất gia, không được đàm thoại đến những việc thế tục. 

Khi ban bố điều gì, phải được sự thỏa thuận của toàn thể Tăng mới được thi hành. 
Không được trữ tiền bạc.[7] 

Nhưng, một nhóm khác, do các Ngài Đại đức Yasas, Acarya, Sabbakami và Revata 
lãnh đạo gồm 1.200 vị hiện diện, trong đó có 700 bậc trưởng lão xuất sắc cùng họp 
nhau ở thành Vaisali để nghị định về mười điều của nhóm Vajjiputra đã cải cách, và 
tất cả các vị này đều không chấp thuận. Vì, kỳ Đại Hội Kết Tập lần thứ nhất có đầy đủ 
các vị thánh tăng, đã quyết định: “Tuy đức Thế Tôn đã di huấn, song cũng chắng nên 
sửa đôi cho sai điều luật của Ngài đã truyền răn”. 


Mặc cho sự phản đối, nhưng ngài Vajjiputra vẫn một mực thi hành những điều luật do 
nhóm đã tu chỉnh. Đăng khác, ngài Yasas thì nhât quyêt giữ theo mười điêu luật đã 
được các vị thánh tăng nghị quyết, nên mới có sự chia ra hai phái: 


Phái do đại đức Yasas giữ giới luật như cũ, gọi là phái Nguyên thủy hay Thượng tọa 
bộ (Thevavadins). 
Phái đại đức Vajjiputra giữ theo mười điều luật do Đại chúng đã tu chỉnh, tức là phái 
Tiến thủ nên cũng gọi là Đại chúng bộ (Mahasanghikas). 
Thế là từ đấy đạo Phật chia ra hai phái rõ rệt: Hai phái này làm cội rễ cho hai mươi bộ 
phái[§] sau này thành lập. 


Như ta đã hiểu kỳ Đại Hội Kết Tập thứ nhất tại Ràjagriha và lần thứ nhì tại Vesàli, chỉ 


mới trùng tụng Phật ngôn, chứ chưa chép thành kinh điển gì cả. Kết quả “Đại Hội Kết 
Tập Kỳ II” chỉ mới giải quyêt những nghi vân trong giới luật mà thôi. 


38 


Thuở đạo Phật được 218 năm, Asoka (A Dục), vị vua anh hùng trị vì toàn cõi Ấn Độ, 
đã làm cho đạo Phật sáng tỏ! Sự nghiệp của hoàng đê Asoka có ba việc lớn đáng kê: 


Lập đại hội kết tập Tam Tạng Thánh Điễn. 
Tạo Phật Tháp. 


Ký hiệp ước 5 năm ở Cận Đông để truyền bá Chính Pháp. 
Trong Đại Tạng Luật có ghi: “Khi bọn ngoại đạo thấy chư tăng được nhà vua kính 
trọng, bọn họ lại giả dối len lỏi vào hàng ngũ Giáo Hội Tăng Già để âm mưu gây rối 
nội bộ, phá hoại Phật giáo, làm giảm uy tín các vị chân tu thực học...” 


Việc xảy ra đến tai hoàng đế Asoka, Vua ra chiếu truyền cho mở cuộc khảo hạch về 
giáo lý nêu vị Tỳ khưu nào đáp không thông, phải trục xuất khỏi giáo hội. Qua một 
thời kỳ chọn lọc, trong giáo hội chỉ còn lại những cao tăng tài đức. Đồng thời, hoàng 
để Asoka còn cho triệu tập các vị đại đức lại để kết tập kinh điển một lần nữa tại 
thành Pataliputra, tức Bihar và Patna ngày nay, do ngài Moggaliputratissa, là bậc 
chứng ngộ đệ nhất, thuộc lòng Tam Tạng, được bầu làm chủ tịch. Hội thánh kỳ này 
gọi là “Đại Hội Kết Tập Kỳ II” 


Truyền rằng với kỳ kết tập này gồm có 1.000 vị đại trưởng lão chọn lọc và kéo dài 
trong vòng 9 tháng. Về ngôn ngữ thì vẫn dùng tiếng Magadha (Pali) như hai kỳ kết 
tập lần trước. Nhưng có phần kết quả rực rỡ và rất long trọng. 


Trải qua ba thời kỳ ẫy, nghĩa là cách 433 năm sau Phật nhập diệt, vua Kaniska, noI 
gương hoàng đế Asoka, lập hội kết tập Tam Tạng tại Malayajanapada (Tích Lan) cho 
chư tăng hợp nhất, nhưng không kết quả. Chư tăng giữa hai phái vân duy trì theo 
truyền thống riêng. Vua Kaniska liền cho phép phái Bắc hội tại thành Purusapuri, 
dùng tiếng bắc Phạm (Sanskrit) để kết tập, cho nên mới có Tam Tạng bằng tiếng 
Sanskrit. Còn phái Nam thì vẫn giữ như xưa là dùng tiếng Pali để kết tập. Kỳ kết tập 
này gọi là “Đại Hội Kết Tập Kỳ IV”. 


Cách hai nghìn bốn trăm mười bốn năm (2.414) sau Phật niết bàn, Myanmar (Miễn 
Điện) cũng triệu tập một đại hội kêt tập kinh điên, nên kỳ kêt tập một đại hội kêt tập 
kinh điên, nên kỳ kêt tập này gọi là “Đại Hội Kêt Tập Kỳ V”. 


Và, cách Phật nhập diệt 2.498 năm, tại Miến Điện, một Đại Hội Kết Tập Kỳ VI được 
long trọng khai mạc ngày 21.5.1954 đến ngày 25.5.1956 tại thạch động Maha Pasana 
Guha, cách kinh đô Rangoon mười hai cây số. Kỳ kết tập này cả thảy có 2.500 vị tỳ 
khưu của hầu hết các quốc gia Phật giáo tham dự, như: Myanmar, SrI Lanka, India, 
Thailand, Laos, Kampuchia, Tibet, Chine, Japan, Việt Nam v.v..., đặt dưới sự chủ tọa 
của đức Tăng thống Phật giáo Myanmar. 


Thể thức kết tập theo như kỳ nhất, ngoài vị chủ tọa có hai vị Thượng tọa “vấn đáp” tất 
cả tiêt mục trong các Kinh, Luật, Luận. 


“Một vị Sư đọc từng điều luật hoặc pháp môn, trong khi ấy những vị khác cầm bản 
thảo đã kiểm duyệt rồi, vị chất. vẫn đứng lên hỏi; vị phúc đáp phải trả lời ngay khi đó. 
Các vị thượng tọa này thuộc nằm lòng và thông hiểu từng chỉ tiết ba tạng Kinh, Luật, 
Luận, không thể tưởng tượng được”|[9]. 


39 


Đại Hội Kết Tập kỳ này được mệnh danh là “Kỳ kết tập thứ VI của lịch sử truyền bá 
Phật giáo”[10], và chắc chắn sẽ còn có những kỳ Đại Hội Kết Tập khác nữa. (Được 
biết, kỳ kết tập này do chứng thư số 56 (1950) của chính phủ Miền Điện, và chư tăng 
Phật giáo Miễn Điện cùng hợp lực tổ chức, sự tồn phí trên 3.500 triệu bạc Việt Nam). 


Đó là một công trình đáng ghi nhớ cho toàn thể Phật giáo Thế giới vậy. 
Ba Tạng Thánh Giáo 


Trong 5 thời thuyết giáo[1 1] hơn 45 năm trường nói pháp, đức Phật đã để lại những 
gì? Sự thật như ta đã thấy: khi Phật ở đời chỉ là tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ nói pháp 
chứ không dùng đến kinh sách. Đức Phật dạy: “Ta nói pháp 4Š năm, nhưng thực ra 
chưa từng viết một chữ ”[12], vì tránh sự hiểu lầm cho chúng sinh, vì e rằng: chúng 
sinh phần nhiều hay cô chấp trong những lời nói, câu văn, mà phải xa đạo! Đức Phật 
chỉ trực tiếp giáo hóa, chứ (tuyệt nhiên) không dùng đến văn tự biên chép gì cả. Mãi 
về sau, khi đức Phật nhập diệt rồi, vì sợ thất truyền... nên các đệ tử mới họp nhau lại 
đề ghi chép những lời vàng giáo huấn của Phật làm thành Ba Tạng Thánh Giáo (cũng 
gọi là Nhất Thiết Kinh hay Đại Tạng Kinh). Nghĩa là, tổng quát cả toàn bộ giáo điển 
đạo Phật, trong đó gồm có hai thê văn: Pali và Sanskrit (Phạm). 


“Các kinh điển thuộc văn hệ Pali, khi truyền bá qua Nam phương, lấy đảo Tích Lan 
làm trung tâm điêm, và qua Miên Điện, Thái Lan, Ai Lao v.v... gọi là Nam Phương 
Phật Giáo. 


“Kinh điển thuộc văn hệ chữa Phạm, thì truyền bá qua Bắc phương, lấy trung Ấn Độ 
(hiện nay là lãnh thổ Népal), Tây Tạng, và các nước ở Ấn Độ, Trung Hoa làm trung 
tâm điêm, rồi truyền lần đến các nước Cao Li, Nhật Bản, Việt Nam, v.v... gọi là Bắc 
Phương Phật Giáo. 


“Sở đĩ gọi Nam Phương Phật Giáo, Bắc Phương Phật Giáo, là theo địa lý mà nói, chứ 
không có ý nghĩa là vạch chia Nam Phương là Tiểu Thừa, Bắc Phương là Đại Thừa. 
Chẳng qua là Phật giáo ở Bắc phương phần nhiều đi về lối tung hoành phát triển, mà 
Nam phương đi về lối nguyên thủy của Phật giáo - tức là Phật giáo lúc ban đầu. Cũng 
vì trong các thời kỳ kết tập, dùng lời nói, câu văn không giống nhau, và lối truyền bá 
ra các nơi khác nhau, nên đối với kinh điển kết tập của hai bên hoặc cũng có chỗ dị 
đồng - tuy chỗ nghĩa lý cốt yếu thì vẫn in nhau” — Trích Phật Giáo Khái Luận, bản 
dịch của Thích Mật Thẻ, trang II — 12. 


Như chúng ta biết: Đạo Phật là một đạo Giác Ngộ, mà giáo lý của đạo Phật là NHƯ 
THẠT. 


Phần tinh ba của giáo lý â ấy được xây dựng trên hai tiêu chuẩn: Từ Bi và Trí Tuệ - một 
nguồn Đạo uyên thâm, rất sống và rất sáng, do đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni thuyết 


giảng, cách nay trên hai thiên niên kỷ. 


Những lời vàng ngọc giáo huấn của đức Phật sau này được các đệ tử ghi chép thành 
Ba Tạng Thánh Điện: 


KINH (Sutram), là chép những lời thuyết pháp của đức Phật về những giáo lý căn 
bản, như: Tứ Diệu Đê, Chân Như, Niệt Bàn, Phật Tính, luật Nhân Quả, Luân Hồi, 


40 


Nghiệp Báo... của chúng sinh trong ba cõi sáu đường, cùng những sự tu chứng của 
chư Phật, Bồ Tát ở quá khứ, hiện tại và vị lai, tức thuyết minh về nguyên lý Phật học, 
gồm Giáo, Lý, Hành, Quả[ 13], đúng chân lý, khế hợp với căn cơ, trình độ của mọi lớp 
người và mọi trào lưu tư tưởng thời đại. 


LUẬT (Vingayah), là trình bày những nghi thức, phương pháp, giới luật do đức Phật 
chế định, nhăm hướng dẫn sự tu trì cho các đệ tử y vào đó mà thực hành. Mà căn bản 
của giới luật là: 

Chấm dứt mọi việc ác, 

Nguyện làm các việc lành, 

Trong sạch ý nghĩ, lời nói và hành động. 

Luật Thiện Kiến ghi: “Luật Tạng được coI như sinh mệnh của Phật Pháp”. 


LUẬN (Abhidharma, hay Prajna paramita), là những tác phẩm văn chương nghị luận 
do các Bồ tát, Thánh tăng trứ tác, biện giải mọi lẽ chính tà, chân vọng, là những đạo 
lý nghiên cứu về sự vật, nêu rõ Tính, Tướng[14] của các Pháp, cốt làm hiển lộ nghĩa 
lý sâu xa mầu nhiệm của Kinh và Luật. 

Kho tàng Luận học rất lớn, do sự đóng góp của các triết gia, học giả Phật tử, qua từng 
thời đại, khiến cho Tạng Luận vốn dĩ đã giàu có đồ sộ lại càng thêm phong phú, sáng, 
đẹp. 


Và, dưới đây, ta hãy tìm về nguồn gốc Đại Tạng Kinh căn bản được ghi chép bằng 
Phạm ngữ, văn thê Pali và Sanskrit. 


Kinh Tạng Pali (Suttapitaka) gồm có: 


Luật Tạng Vinayapitakam: 


- ParajJika (Patimokha): Căc Bản GIới. 

- Pacithiya (Suttavibhanga): Tiểu Giới (3 quyền). 
- ParIvara: Phương Pháp Yết Ma và Truyền Giới. 
- Mahavagøa: Đại Phẩm. 

- Cullagga: Tiểu Phẩm. 

Kinh Tạng Suttapitaka: 

- Digha Nikàya: Trường A Hàm. 

- Majjhima Nikàyà: Trung A Hàm. 

- Samyutta Nikàya: Tạp A Hàm. 

- Ảnguttara Nikàya: Tăng Nhất A Hàm. 

- Khudhaka Nikàya: Tiểu A Hàm. 


Trong Khudhaka Nikàya có 15 quyền nhỏ: 


Kệ và văn tuyên 


- Niddesa: Nghĩa Thích. 

- Sutta NiIpàta: Kinh Tập. 

- Therègàthà: Trưởng Lão Kệ. 

- Theragatha: Trưỡng Lão NI Kệ. 
- Udàna: Tự Thuyết. 


4I 


- Dhammapada: Pháp Cú Kinh. 
- Khuddakapàtha: Tiêu Bộ Kinh. 
- Iivuttaka: Như Thị Ngữ. 


Loại truyện toàn thân 


- Nimànavatthu: Thiên Cung sự. 

- Peta vatthu: Ngã Qui Sự. 

- Jàtaka: Bản Sinh. 

- Apadàna: Thí Dụ. 

- Patisambhidàmagøa: Vô Ngại Giải Đạo. 
- Cariyàtaka: Sở Hành Tạng. 

- Buđhavamsa: Phật Sự. 


Luận Tạng Abhidhammapitaka: 


- Dhammasangani: Pháp Tụ. 

- Vibhang: Phân Biệt. 

- Dhàtukatha: Giới Thuyết. 

- PuggalapannattI: Nhân Thi Thiết. 
- Kathàvathu: Biện GIải. 

- Yamaka: Song Luận. 

- Patthàna: Phát Thú. 


Ngoài Tam Tạng (Tripitaka) còn có các thánh điển trọng yếu: 


- Dipavamsa: Đảo Sử (..2.) 

- Mahàvamsa: Đại Sử. 

- Cùlavamsa: Tiểu Sử. 

- Visuddhimgsa: Thanh Tịnh Đạo Luận. 

- Milindapanha: Na Tiên Kinh. 

- Abhihammatthasangaha: A Tì Đạt Ma Nghĩa Luận. 


Tam Tạng Sanskrit gồm có: 


Kinh Tạng Sùtrapitakam: 

- Sad dharmapundarikam: Diệu Pháp Liên Hoa. 
- Avatamsaka: Hoa Nghiêm. 

- PraJãnapàramità: Bát Nhã. 

- LalikavIstara: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. 
- Suramgama: Lăng Nghiêm. 

- Lankàvatàra: Lăng Già. 

- GandavjuhattathagathagunajJnana: Viên Giác. 

- Maharatnakuta: Đại Bảo Tích. 

- Samàdhiraja: Tam Muội. 

- Daˆsabhumis°varà: Vô Lượng Thọ. 

- VajJIraSUCI: Kim Cương. 

- Mahaparinibbana: Đại Niết Bàn v.v... 


42 


Luật Tạng Vinayapitakam: 


- Pràtimoksa: Đại Giới Bản. 
- Bodhisatvacaryànirdesa: Bồ Tát Giới v.v... 


Luận Tạng Abhidhammapitakam: 


- Prajnãparamitacastra: Bát Nhã. 

- MahàyãnasamparIgraha: Nhiếp Đại Thừa. 

- Madhyamikacastra: Tam Luận Tông. 

- YogacaryàbhũmIcastra: Du Gñà Sư Địa. 

- Da”sabhũmikasũtrasãstra: Thập Địa Kinh. 

- Abhidharmakosa: Câu Xá. 

- Satyasiddhi: Thành Thật. 

- Vaibhasika: Tỳ Bà Sa. 

- Abhidharmahridaya: A Tỳ Đàm. 

- Dharmaskanda: Pháp Uấn Túc. 

- Àlambanapariksẽcastra: Quán Sở Duyên Duyên. 
- Mahayanasˆraddhoipada: Đại Thừa Khởi Tín. 

- Vijnãptimutratasid dhi: Thành Duy Thức v.v...[1Š] 


Kinh điển đạo Phật như ta được biết — ngoài Tạng nguyên bản ghi chép bằng hai thể 
văn Pali và Sanskrit -, hiện nay các quốc gia, như: Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, 
Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Liên Bang Nga, v.v... cũng đã 
phiên dịch ra ngôn ngữ của mỗi quốc gia (hoặc dịch trọn Tạng hay chỉ mới dịch từng 
phân... ). 


Tại nước Việt Nam ta, đạo Phật truyền bá đến nay đã có trên dưới XX thế kỷ thế mà 
cho tới ngày nay nước ta vẫn chưa có tạng kinh băng tiêng Việt! 


Chúng tôi đốt hương cầu nguyện Đạo Phật Việt (sẽ) sớm có một Đại Tạng Kinh bằng 
ngôn ngữ nước mình đê góp mặt với các quôc gia Phật giáo trên thê giới, và cũng là 
đê xây dựng nên văn hóa dân tộc môi ngày thêm sáng, đẹp. 


Riêng Luận Tạng (Abhihamma pitaka) được rất nhiều học giới nghiên cứu và thịnh 
hành nhất vào thế kỷ thứ II, HI T.L, và qua nhiều thế hệ tiếp nối, các học g1ả, văn 
nghệ sĩ, triết gia Phật giáo đã đóng góp phần mình cho Luận Tạng mỗi ngày thêm to 
lớn, khác nào sa mạc Sahara, tuy khô khan nhưng... đã làm cho con người đời phải 
choáng ngợp, kính nề vì cái mênh mông của nó. Những vị đại luận sư như các ngài: 
Asvaghosa (Mã Minh), Vasubandhu (Thế Thân), Nãgãrjuna (Long Thọ), Asanga (Vô 
Trước)... là những bậc thánh thời danh, vì chính tên tuôi, tác phẩm của các ngài đã 
được các triết gia Tây phương đặc biệt lưu tâm nghiên cứu. 


Phần tinh ba của đạo pháp đều chứa đựng trong Ba Đại Tạng Kinh, một nên văn hóa 
Nhân Bản Giác Ngộ Giải Thoát đã hướng dân cho một phân ba nhân loại sông an 
lành, và biệt thương yêu nhau hơn. 


MƯỜI HAI BỘ KINH 


43 


Trong Ba Tạng Kinh Điền của đạo Phật theo thể tài chia làm mười hai bộ. Người 
Trung Hoa thường gọi Thập Nhị Phân Giáo. 


Tu Đa La (Sustram: Kinh). “Khế Kinh”: Đức Phật thuyết pháp dùng lỗi văn trường 
thiên cho đễ hiểu mà gọn, ta thường gọi là tản văn hay văn xuôi, không có sự câu kỳ 
hoa mỹ như những lối văn từ phú... nhưng rất hợp thời, hợp lý, hợp cơ. 


Kỳ Dạ (Geyam: Ứng Tụng, cũng gọi là Mỹ Âm Kinh): tổng luận, chú thích những ý 
nghĩa của văn trường hàng (văn chỉnh cú). Lối văn thuộc văn từ phú, văn biền ngẫu, 
có tính cách văn chương, vì đức Phật muốn cho Chính Pháp được truyền bá sâu rộng 
thì phải dùng mọi thể văn, giúp cho đệ tử dễ ghi nhớ. 


Hòa Già La Na (Vyàkàranam: Thụ ký): Những lời truyền dạy do đức Phật thụ ký, l 
chứng nhận cho các vị Bô tát, các bậc Thanh văn, đệ tử mai sau thành Phật; và thuyêt 
lý những việc sẽ xảy ra... 


Già Đà (Gàthàm: Cũng gọi là Ký Chú Kinh hay Phúng Tụng): Nghĩa là không thuật 
lại văn trường hàng, mà chỉ là từng bài kệ, tức là lối văn thi ca để nói riêng cho mỗi 
bộ kinh. 


Ưu Đà La (Udànam: Tán Thán Kinh, cũng gọi là Tự Thuyết): Những kinh do đức 
Phật dùng trí tuệ xem xét căn cơ chúng sinh rôi tự nói ra các Pháp, không phải đợi có 
người thưa thỉnh, yêu câu mới nói. 


Ñi Đà Na (Nidàna: Quảng Thuyết Kinh cũng gọi là Nhân Duyên): Những kinh văn 
nói về nhân duyên khi đức Phật thuyết pháp và người nghe pháp, hoặc nói rõ những 
nơi có nhân duyên mà Ngài đến hóa độ. Những kinh văn do đức Phật dạy về “lý căn 
hội duyên”, khởi điểm của vũ trụ vạn hữu, thuyết lý Nhân Duyên Sinh. 


A Ba Đà Nà (Avadanam: Diễn Thuyết Giải Ngộ Kinh, cũng gọi là Thí Dụ): Những 
pháp của Phật nói rất mầu nhiệm, người căn cơ thấp kém khó có thể lĩnh hội, nên đức 
Phật cần phải lấy sự vật hiện hữu làm tỉ dụ, chứng minh cho đạo lý cao siêu để chúng 
sinh đễ hiệu. Những lời ví dụ tượng trưng bát ngát trong các kinh điển đạo Phật. 


Y Đề Mục Đa Gia (Itivrttakam: Như Thị Pháp Hiện Kinh cũng gỌI, là Bản Sự): Những 
thuyết giáo của đức Phật nói về sự tu nhân chứng quả của các vị Bồ tát, đệ tử trong 
các đời quá khứ, vị lai. 


Xà Đà Gia (Jatakam: Đản Sinh Kinh hay gọi là Bản Sinh): Lời đức Phật nhắc lại 
những công hạnh tu chứng ở đời quá khứ của các đức Phật, Bồ tát. 


Tỳ Phật Lược (Vaipulyam: Quảng Đại Kinh, cũng gọi là Phương Quảng): Những 
Kinh, cũng gọi là Phương Quảng): Những kinh điên thuộc Đại Thừa Phương Quảng, 
với nghĩa lý rộng lớn cao thượng và thâm thúy. 


A Phù Đà Đạt Ma (Addhutadharmah: Hy Pháp, cũng gọi là VỊ Tăng Hữu): Những 
kinh điên nói về thân lực của chư Phật thị hiện, cùng những việc bât khả tư nghị trong 
những nơi nói pháp và những cảnh giới kỳ diệu, hy hữu mà trí người phàm không thê 
hiểu. 


44 


Ưu Ba Đề Xá (Upadsah: Cận Sự Thỉnh Vấn Kinh cũng gọi là Luận Nghị): Những lời 
văn có tính cách vân đáp và biện luận cho rõ các lẽ tà, chính, nghĩa là, giữa đức Phật 
và các đệ tử đàm luận đạo lý băng cách tranh luận, giải thích từng giảng mục. 


Tuy chia ra 12 phần giáo, 3 loại trên là thể tài chính của các Kinh; còn 9 loại sau 
chăng qua theo các điêu kiện chép ở trong Kinh, lập ra. 


Trong 12 phần giáo nói trên không phải Kinh nào cũng có đủ cả, có Kinh chỉ CÓ 5, Ó 
phần, ấy là tùy theo cơ duyên mà đức Phật nói pháp có sai khác. Nhưng trong tất cả 
Kinh, không nhiều thì ít, đều có ghi chép mọi kinh nghiệm về giáo lý cũng như công 
hạnh tu chứng của các đức Phật và đệ tử... 


ĐẠI THỪA, TIỂU THỪA. 
Đạo Phật bao giờ cũng chủ trương chỉ có pháp Nhất Thừa. 
Trong kinh Pháp Hoa (Saddhama — pudarikam) ghi: 


“Khắp mười phương các đức Phật, chỉ có pháp Nhất Thừa (Ekayànam), không hai, 
cũng không ba; trừ khi đức Phật phương tiện nói: “Thập phương Phật độ trung, duy 
hữu nhât Phật thừa, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết.” 


Đức Phật ra đời thuyết pháp ý chính là dạy cho chúng sinh Pháp NHẤT THỪA. 
Nhưng vì căn cơ của chúng sinh có cao, thâp bởi tư tưởng không đông: nên giáo lý 
của Phật cũng theo đó chia ra Đại Thừa, Tiêu Thừa. 


Kinh Lăng Già (Lankàvatàra sutra) chép: 
“Đại Thừa và Tiêu Thừa đều tùy tâm lượng chúng sinh mà đặt tên vậy”. 


Chữ Thừa (Thặng): nghĩa là cỗ xe đê chuyên chở người ta từ nơi này qua nơi khác. 
Giáo lý Phật Đà có đủ công năng, phương pháp dắt đường chỉ lối và chuyên chở 
chúng sinh từ bến mê mờ lầm lạc tiến lên bờ giác, không còn bị đắm chìm trong biển 
luân hồi sinh tử. Và, vì sự tu chứng có khác nhau, nên đức Phật đã phương tiện đặt ra 
năm thừa đề hóa độ chúng sinh. Những gì gọi là Năm Thừa? 


Nhân Thừa 

Thiên Thừa 
Thanh Văn Thừa 
Duyên Giác Thừa 
Bồ Tát Thừa. 


Như trên đã nói, đây chẳng qua vì căn tính chúng sinh không đồng, nên đức Phật mới 
phương tiện nói Pháp năm thừa đề tùy cơ hóa độ chứ thực ra duy chỉ có NHẤT PHẬT 
THỪA. 


Nói về Tiểu Thừa (Hirayana) là những hàng đệ tử tu theo lỗi “tự lợi”, mong cầu sự 
giải thoát trong phạm vi các nhân, ví như cô xe nhỏ, sức vận tải được ít... và như vậy, 
chưa thê phá trừ được “pháp chấp” (chấp vạn vật là thực tại tuy có à khác nhưng 
“pháp thể thường có”) nên chỉ mới trừ được “ngã chấp” (cái chấp có “ta”), bởi giới 


45 


luật và cách tu của Tiểu Thừa giáo hãy còn nệ vào hình thức (phạm vi tu trì) nên sự tu 
chứng cũng rất hạn hẹp, cùng tột là chứng thành quả A La Hán; trái lại, những người 
tu theo pháp môn Đại Thừa (mahanaya) thì lại căn cứ vào sự hiểu, làm, và thể chứng. 
Tuy cũng căn cứ vào giới luật tu trì, nhưng đó chỉ là phương tiện nhằm đạt đạo quả: 
tối cao Phật Đà. Khi đã giác ngộ, không còn câu nệ ở hình thức nữa, mà chỉ trực giác 
sự vật bằng những điều mình đã chứng ngộ sự thật, đồng thời giác ngộ mọi người, họ 
có tâm lượng rộng lớn bao trùm cả thái hư, nên thường lấy việc “lợi tha” làm nhiệm 
vụ chính (như đức Phật THÍCH CA tu khổ hạnh để tìm chân lý, thấy chân lý, Phật 
không cần tu nữa mà chỉ cần trực tiếp giáo hóa chúng sinh), bởi họ không còn “chấp 
ngã”, “chấp pháp”. Quyền Đại Thừa giáo (chưa hoàn toàn là Đại Thừa) thì nói rằng 
“Vạn vật sinh ra đều bởi Tâm[ 16], vạn tượng trong vũ trụ đều do Tâm phát hiện”. 
Nên lối kiến giải là “Ngoài Tâm không Pháp, ngoài Pháp không Tâm”. 


Giáo pháp Đại Thừa chủ trương thuyết “không phải có, không phải không” không 
phải hai (Advaya) tức là không Nhất Nguyên, không Nhị Nguyên như triết học thuần 
lý chủ trương, cũng không như cái “có” của Tiểu Thừa quan niệm, lại không như cái 
“không” của Quyền Giáo Đại Thừa. Đó mới thực đúng với chân lý của các pháp, vì đã 
vượt ra ngoài những gì khuôn khổ nhất, cũng ví như cỗ xe lớn, sức chuyên chở được 
rất nhiều... Luật phái này rộng rãi hơn, không câu nệ, cố chấp, hẹp hòi... 


Như trên, cho ta thấy, một bên trọng hình thức, một bên trọng tinh thần, thế tất nhiên 
tư tưởng không đồng, vì một cớ rất dễ hiểu là: các bậc Trưởng Lão và Đại Chúng Bộ, 
do sự bất đồng về 10 điều luật, đã mở màn cho cuộc phân chia thành hai phái: Đại 
Thừa - Tiểu Thừa. Cuộc phân chia này xảy ra ngay giữa thời kỳ Đại Hội Kết Tập 
Kinh Tạng kỳ II... 


Nói về giáo nghĩa, Đại Thừa và Tiêu Thừa đêu có Kinh, Luật, Luận. 


Những kinh điển của Đại Thừa cũng gọi là Bồ Tát Tạng (Bodhisattavapitakam). Kinh 
như: HOA NGHIÊM, BÁT NHÃ, PHÁP HOA v.v... Luật có PHẠM VÕNG, ĐẠI 
THỪA GIỚI KINH... Luận với những bộ A TỲ ĐẠT MA, KHỞI TÍN, ĐẠI TRÍ ĐỘ, 
THÀNH DUY THỨC và NHÂN MINH... 


- Những kinh điền về Tiêu Thừa gọi là Thanh Văn Tạng (Sràvakapitakam). Kinh như: 
TRƯỜNG A HÀM, TĂNG NHẬT A HÀM... Luật: TƯ PHÁN, THẬP TỤNG... 
Luận có: CÂU XÁ và THÀNH THẬT... 


Sở dĩ có sự phân chia Đại Thừa, Tiểu Thừa là do tâm lượng chúng sinh có sai khác, 
nên giáo lý của Phật cũng tùy duyên chia ra có rộng hẹp, cao thấp... nên sự tu chứng 
cũng do đấy mà có sự khác biệt. Tuy nhiên, chân lý thì đồng nhất bất biến. Tiểu Thừa 
cùng cực chỉ đạt đến quả vị A La Hán. Còn Đại Thừa thì tu lên mãi cho đến bao giờ 
chứng ngộ quả vị tối cao: PHẬT ĐÀ. 


Trong kinh điển đạo Phật có chỗ gọi Nhị Thừa giáo tức chỉ cho Thanh Văn và Duyên 
Giác. Song Thanh Văn lại chia làm 4 quả vị: 


Tư Đà Hoàn (Srotàpanma) 


Tu Đà Hàm (Sakrdàgami) 
A Na Hàm (Arigami) 


46 


A La Hãn (Arahat) 
Duyên Giác duy chỉ có một quả vị: Thanh Văn hay là Tích Chi Phật. 


- Những người thực hành “Tam Qui”[17], Ngũ Giới[ 18], gọi là Nhân Thừa. 
- Những người tu theo pháp “Thập Thiện”[19], gọi là Thiên Thừa. 


- Những người trực tiếp hay gián tiếp nghe Phật thuyết pháp, hoặc học theo giáo lý 
“Tứ Diệu Đế”[20] mà tu hành chứng ngộ, gọi là Thanh Văn (Sràvaka). 


- Những người tự mình có đủ trí tuệ hoặc nương nơi giáo pháp xét biết tự thân tâm 
mình cho đến sự vật trong vũ trụ không cái gì không do nhân duyên sinh, theo phép 
quán “Thập Nhị Nhân Duyên”[21 | tu hành chứng ngộ, gọi là Duyên Giác 
(Pratyckabuddh). 


- Những người thực hành hạnh Bồ Tát (Boddhisattva) cũng phải nương vào Tứ Diệu 
Đê làm quan điêm chính, đông thời tu các pháp môn “Lục ÐĐộ[22] Vạn Hạnh[23 J” đê 
chứng quả vị tôi cao: Phật Đà (Buddha). 


(Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, gọi chung là năm thừa). 


Đức Phật nói pháp năm thừa chẳng qua tùy theo tâm trí chúng sinh có cao thấp khác 
nhau, kỳ thực đều qui về một Phật Thừa cả. 


Như vậy, dù có chia giáo này giáo khác nhưng vẫn qui về một giáo duy nhất, cũng 
như nước trăm sông đêu chảy về biên cả - Nhât VỊ Thanh Tịnh. 


ÁNH SÁNG CHÍNH PHÁP TRUYEN ĐI CÁC NGẢ.... 


Ngược dòng lịch sử, ta nhận thấy sau mấy kỳ Đại Hội Kết Tập Kinh Điền, đạo Phật 
đã chia ra hai phái: Đại Thừa Phật Giáo và Tiêu Thừa Phật Giáo. 


Đạo Phật truyền ra ngoại quốc đo hai ngả Nam phương và Bắc phương. 
Nam phương truyền Phật giáo Tiểu Thừa: 


Những người truyền bá Phật giáo thuộc nam Ấn Độ là nơi Tiểu Thừa Phật Giáo. 
Các dân tộc cha ảnh hưởng Tiêu Thừa như SrI Lanka, Myanmar, Kampuchia, Lào 
quôc v.v... 


Bắc phương Phật giáo truyền bá Đại Thừa: 


Những người truyền giáo thuộc bắc Ấn Độ, nơi phát xuất Đại Thừa Phật Giáo. 

Các dân tộc sớm được thấm nhuần Đại Thừa Phật Giáo như Trung Hoa, Tây Tạng, 
Mông Cỏ, Nhật Bản, Việt Nam v.v... 

Dù sao, với điều này ta cũng không thê chối cãi: “Phật giáo là một tôn giáo[24] đứng 
trên tất cả quốc gia, dân tộc và ngay cả thế giới hệ. Đó là điều mà hết thảy học giả 
đông, tây đêu công nhận. Do đó, sự truyền bá của Phật giáo bắt đầu từ Á châu rồi tràn 
qua Âu châu, Mỹ châu, Úc châu, gần khắp toàn thê giới. Tựu trung, người ta lấy Á 
châu làm bản đồ của Phật giáo. Phật giáo đồ Á châu, trong hơn hai nghìn năm truyền 


47 


bá, từ sinh hoạt cá nhân, đến tổ chức xã hội đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Ngoài 
ra, Phật giáo ở Á châu tuy phát triển, nhưng lại có một màu sắc khác. Học giả Âu Mỹ 
đối với Phật giáo chỉ có thái độ nghiên cứu học thuyết, sự tín ngưỡng hãy còn là một 
vẫn đề do dự, so với truyền bá Chính Pháp ở các nước Á Tế Á thì rất kém...”[25] 


Suốt dọc dài lịch sử, cách nay ba trăm năm, đạo Phật đã thâm nhập sâu rộng hơn ở 
các nước tiễn bộ Tây phương: hiện nay ở Đức, Anh, Pháp, Mỹ... đều có Hội Nghiên 
Cứu Đạo Phật, đã thu phục (gần như hầu hết) giới thượng lưu trí thức mà từ trước, họ 
thường thờ ơ nhìn đạo Phật với cặp mắt lạnh lùng thì; ngày nay, lại tìm hiểu một cách 
say sưa thích thú. Một người Mỹ, Myriam M. Salanave, trong khi nghiên cứu đạo 
Phật, đã hết lời xưng tụng: “Đạo Phật trãi mấy nghìn năm lịch sử, không lúc nào 
ngừng phát triển, vì đạo Phật không những đi song đôi với khoa học, là vì đạo Phật 
lây Chân Như làm căn bản, nên không bị các thể tướng điên đảo phá hủy”. 


Gần đây, nơi phát tích đạo Phật đã vươn lên một cách mạnh mẽ: Năm 1950, gần 500 
đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật giáo qui tụ về thủ đô Sri Lanka (Ceylon) đề thành lập 
Hội Liên Hữu Phật giáo Thế Giới (World Fellowship of Buddhists). Đó là một điểm 
son ghi đậm nét trong trang lịch sử truyền bá Phật giáo thế giới. 


Và dưới đây là nguyên văn Lời mở đầu bản Hiến Chương thành lập Hội Phật 
Giáo Thê Giới: 


“Chúng tôi, đại biểu của nhiều nước và của một số đông tô chức rải rác khắp hoàn 
cầu, quyết định trong tỉnh thần thống nhất và kết hợp lực lượng, thành lập HỘI PHẬT 
GIÁO THÉ GIỚI, với chí nguyện là: hết sức tuân hành Phật Pháp đề trở nên những 
tấm gương huy hoàng của lòng tín ngưỡng linh hoạt, sẽ làm những gì chúng tôi có thê 
làm để tuyên dương, giáo lý vô thượng của đức PHẬT THÍCH CA MÂU NỊ, tức là 
đạo TỪ BI HỶ XẢ có năng lực giải thoát toàn thế giới, bằng cách cảm hóa và hướng 
dẫn tất cả dân tộc và chính phủ của họ về nẻo sống đạo đức của người Phật tử, là con 
đường duy nhất của bất cứ thời đại nào, hầu tạo dựng cho nhân loại một cảnh thái 
bình, một nguồn hạnh phúc vô biên. Vì vậy hôm nay, ngày 8 tháng Asadha, Phật lịch 
năm 2494, nhằm ngày 6 tháng 6 dương lịch, năm 1950, chúng tôi lập quyết nghị, tự 
thảo và tự ban hành bản HIẾN CHƯƠNG này”. 


Sau đó vài tháng, Hội đã liên tục phát hành khắp các quốc gia Phật giáo trên thế giới 
hai tờ báo: News letter và The Buddhist World, nội dung với những tin tức và giáo lý 
phô thông. 


- Năm 1952, ở Nhât Bản cũng triệu tập một đại hội nghị kỳ II để thảo luận về những 
điêu quan trọng: Phát triên đạo Phật ở các nước hội viên và toàn thê giới, theo một thê 
thức chung, do đại hội ân định. 


- Năm 1954, một đại hội thứ III của Phật giáo thế giới được long trọng khai mạc cùng 
lúc với Đại Hội Kêt Tập Tam Tạng kỳ VI ở kinh thành hoa lệ Myanmar. 


- Năm 1956, tại Kathmandu, thủ đô nước Népal, cũng mở Đại Hội Phật Giáo Thế 


Giới lần thứ IV, với mục đích thảo luận các vấn đề triết lý, văn chương, nghệ thuật và 
khoa học...[26] 


48 


- Năm 1958, Đại Hội Phật Giáo Thế Giới kỳ V diễn ra tại Bangkok, thủ đô nước 
Thailand. Mục đích của đại hội là khai triển Phật giáo tại các quốc gia trên thê giới. 
(Kỳ đại hội này không có đại biểu Đạo Phật Việt Nam tham dự). 


- Năm 1961, Hội Phật Giáo Thể Giới lại họp đại hội lần thứ VI tại Kampuchia, gồm 
180 đại biểu của 33 quốc gia Phật giáo trên thế giới tham dự, dưới sự điều khiển của 
U Chan Thoon, trưởng phái đoàn Phật Giáo Myanmar. Hội nghị cũng đã biêu quyết 
nhiều vần đề quan trọng: (1) Xây dựng Học việc Phật giáo liên Á Châu. (2) Khuyến 
cáo các việc thành lập một phong trào Thanh niên Phật tử ở khắp thế giới. (3) Phúc 
quyết về ngày Phật Đản mà Đại Hội Phật Giáo Thế Giới tại Nhật Bản, năm 1952, đã 
ân định (hằng năm) lấy ngày Phật Niết bàn, nhằm ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch 
là ngày cử hành Phật Đản trên toàn thể giới. (4) Gửi thông điệp cho Liên Hợp Quốc 
phản đối việc thí nghiệm nguyên tử, và yêu cầu các cường quốc trên thế giới hoàn 
thành đình chỉ mọi cuộc thí nghiệm nguyên tử. 


Đặc biệt, Hội nghị kỳ này, ngoài các nước Á châu còn có các quốc gia xa xôi như Hoa 
Kỳ, Anh, Pháp, Hòa Lan, Sweden và nhiêu quôc gia Tây phương tham dự. 


- Năm 1964, Đại Hội Phật Giáo Thế Giới kỳ VII họp tại Sarnath (Ấn Độ) với sự tham 
gia của trên 120 đại biểu thuộc 26 quốc gia. Đại Hội tổ chức tại Sarnath, nơi xưa kia 
đức Phật đã thuyết pháp. 


Các quốc g1a có đại biểu tham dự đại hội là: Úc, Myanmar, Tích Lan, Đài Loan, Tiệp 
Khắc, Anh, Đức, Pháp, Hương Cảng, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Đại Mã Lai, Mông 
Cổ, Népal, Hồi Quốc, Phi Luật Tân, Thụy Điền, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nga, Bi, Gia Nã 
Đại, Phần Lan, Hòa Lan, Trung Hoa Quốc Gia, Việt Nam. Tham dự đại hội còn có sự 
hiện diện của đức Đạt Lai Lạt Ma (Tây Tạng), tổng thống Ấn Độ, triết gia 
Radakrishnan, đã đọc diễn văn khai mạc đại hội[27]. Sau đó, đại hội đã thảo luận và 
biểu quyết những phần chính được tóm lược như sau: 


.. Việc đối xử với Phật giáo ở Tây Tạng, Việt Nam và các nước khác. 
Sinh hoạt phát triển văn hóa đạo Phật. 
Hợp tác chặt chẽ giữa hai tông phái Tiêu Thừa và Đại Thừa. 
Ngoài ra, được biết nhân dịp đại hội này, hàng vạn du khách từ nhiều nước đã đến 
Sarnath chiêm lễ thánh tích nơi đây. 


“Phật giáo tồn tại và phát triển xuyên suốt chiều dài hơn 2500, vượt qua những thành 
trì thiên kiến, đã sống trong lòng mọi quốc gia, chủng tộc. Và ngày nay, nơi đây, mặc 
dầu đã chậm chân hơn 1000 năm, trải bao thử thách của tiến bộ tri thức, Phật giáo đã 
tự khẳng định mình, vươn lên là một tôn giáo của vũ trụ một cách vẻ vang... Thật sự 
là một môn triết học, tâm lý học mang hình thức tôn giáo, đạo Phật chỉ ra những định 
luật khách quan mà không cần mang tội lỗi ra dọa ai... với đường lối hỷ xả, ngoài 
giáo luật và bất bạo động, với những phương pháp “hàng phục kỳ tâm” rất tỷ mỷ, Phật 
giáo đã làm hơn những lời hô hào khuyên thiện suông, về cả phương diện thế gian và 
xuất thế gian, nghĩa là đời sống nội tâm và cách ứng xử giữa con người (Ethik und 
Sammlung). đều được phân tích chỉ dẫn tường tận. Trong một thế giới càng ngày càng 
chật hẹp, điều đó thật sự là một bảo bối của thời đại mới mà Đạo Pháp (Dharma) tặng 
cho chúng ta vậy[28]. 


49 


Tin tưởng sự bành trướng của đạo Phật, chắc chăn trong tương lai sẽ còn có những đại 
hội tương tự được diễn ra tại các quốc gia khác nữa[29]. 


Chúng ta hãy hy vọng và chờ đợi. 


[1] Cách khoảng 600 năm sau đức Phật niết bàn, Bồ tát Long Thọ (N agarjuna) hệ 
thống hóa tư tưởng Bát Nhã, đưa ra thuyết lý “Không” nhằm xuyên dương giáo lý 
Trung Đạo. 


Trong Tam Luận Tông (Madhyamika) Bồ tát đề ra 8 cái Không (Bát Bắt): 


“Bắt sinh, diệc bất diệt. 
“Bất thường, diệc bất đoạn. 
“Bất Nhất, diệc bất nhị. 
“Bất lai, điệc bất khú. 


Nguyên văn chữ Phạm: 


Anirodham anutpàdam. 

Annucikedam ásàsvatam. 
Anekàrtham ananàrtham. 
Anàgamam anirgamam.” 


Theo thuyết “Bát Bất” trên đây, ta thấy: Vạn pháp do các nhân duyên hội ngộ mà 
sinh, nên gọi là bất sinh. Khi nhân duyên tán thì vạn pháp phải hủy diệt; nhưng đã 
không sinh thì làm gì có diệt, vì thế gọi là bất diệt. Và vạn pháp do nhân duyên sinh 
tất nhiên không tránh khỏi sự đổi thay, gọi là bất thường, vì vạn pháp không thật có 
nên cũng chẳng có gì là đoạn, nên gọi là bất đoạn. Vạn pháp sinh khởi chẳng giống 
nhau, như mộng mạ và cây lúa, không phải là một, nên gọi là bất nhất. Nhưng cây lúa 
là do mộng mạ mà thành, nên gọi là bất dị. Vạn pháp vốn không thật có, nên gọi là bất 
lai, bất khứ. Theo quan niệm mê chấp của thế gian, người ta cho rằng vạn pháp có 
sinh, có diệt, có thường, có đoạn, có một, có khác, có lại, có đi... 


Vì muốn khai thị cho thế nhân, nên Bồ tát Long Thọ đã dùng tám thứ không là: không 
sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không một, không khác, không lại, 
không đi đề đả pháp những nhận thức sai lầm của thế tục, tức phá bỏ triệt đê các chấp 
tướng, chứ không phải phủ nhận cái “Thực Tướng Vô Tướng” của các pháp. Đây là 
lối dùng không môn đề đi vào thực tướng Trung Đạo vậy. 


Nền tảng Biện Chứng Pháp của Bồ tát Long Thọ là nguyên lý nhân duyên và ngay từ 
đó ta đã thây triệt lý “Không” đưa tới chân lý Trung Đạo. 


Ở đầu cuốn Trung Luận, chép: 
“Nhân duyên sở sinh pháp 
Ngã thuyết tức thị KHONG 


Diệc danh vi GIÁ danh 
Thị danh TRƯNG đạo ngh1a” 


50 


Vì tính của các pháp là “Không”, chăng phải vì lý do này hay lý do khác mà nó lại 
như thế. Chỉ vì tự tính của nó bao ð1Ờ cũng vẫn như thê (Pháp nhĩ như thị: Dharmata). 
Lập thuyết của Tam Luận Tông vê chữ “Không” dẫn tới chân lý “trùng trùng duyên 
khởi” và “một là tất cả”, “tất cả là một” sự sự vô ngại pháp giới của tông phái Hoa 
Nghiêm... 


[2] Ngũ uẫn (Skandha) gồm có 5: Sắc (cơ thê của con người) (thuộc vật chất), Thụ 
(cảm giác), Tưởng (trí thức), Hành Tâm tư), Thức (nhận thức) (thuộc tinh thân). 


1. Sắc Uẩn (Rupaskandha) chia làm 5 căn, 5 cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) và 
vô biêu sắc. 
a. Sắc là đối tượng của nhãn căn, gồm ‹ có 2 loại: I. Hiển Sắc như: xanh, vàng, đỏ, 


n tím, đỏ lợt, biếc, màu lục, vàng sẵm, trắng, ánh sáng, tối, mây, khói, mù (sương) 
. 2. Hình sắc: Vuông, tròn, đài, ngắn, cao, thấp, thăng, cong, v.v.. 


b. Thanh là đối tượng của nhĩ căn, chia làm 2: động vật tính (âm thanh: trong, đục, 
trầm, bổng, cao, thấp, chìm, khản... và vô động vật tính: như khả giải (hữu tình danh) 
và bất khả giải (phi hữu tình danh). 


c. __ Hương là đối tượng của tỉ căn như: ngọt, hảo hương, ác hương, phương hương 
(mùi thơm)... 


d. Xúc là đối tượng của thân căn, như cứng, ướt, ầm, động hoạt tính (trơn tru), sáp 
tính (sân sùi), trọng tính, khinh tính, lạnh, đói và khát v.v... 


S Thụ Uần (Vedanàskankandha): cảm giác, lĩnh thụ v.v... 


3: Tưởng Uấn (Samj nàskandha): Các khái niệm, tưởng tượng phân biệt sự vui 
(lạc thụ), buôn (khô thụ), không vui không buôn (xả thụ) v.v... 


4, Hành Uầẫn (Samkarandha): Tất cả trạng thái, thái độ sinh hoạt của tinh thần (có 
tât cả 51 “hành” chia làm Š loạI): 


Tâm Sở Biến Hành: 5 
Tâm Sở Biệt Cảnh: 5 
Tâm Sở Thiện: I1 
Tâm Sở Bắt Thiện: 26 
Tâm Sở Bắt Định: 4 


®&peoGơp® 


` Thức Uẫn (Vijnànaskamdha): Nhận thức, phân biệt v.v... 

[3] Xem tiếp phần Nhân Sinh Quan. 

[4] Xem đạo Phật là gì? 

[5] Có chỗ nói đức Phật diệt độ được 4 tháng mới mở Đại Hội Kết Tập. 

[6] Tỳ khưu (Bhiksuh), Tỳ khưu mi (Bhiksuni), Thức xoa ma na (Sikkhamànà), Sa di 


(Sràmanerah), Sa di ni (Sràmanerikà), Ưu bà tắc (Upasakah) Ưu bà di (Upasikà). 


3i 


[7] Vê danh mục của 10 điêu luật trên, muôn rõ hơn xin xem: 


- Luật Tứ Phần q.54, phẩm Thất Bách Tập Pháp Tỳ Ni. (ĐTK, Luật bộ, tập 212, trang 
968) 


- Luật Thiện Kiến q.1, phẩm Bạt Xà Tử (ĐTK, Luật bộ, tập 214, trang 677). 

- Luật Thập Tụng q.60, 61, phẩm Ngũ Bách Tì Khưu Kết Tập Tam Tạng và phẩm 
Thât Bách Tì Khưu Tập Diệt Ác Pháp ĐTK, Luật bộ, tập 213, các trang 450 — 542, 
453 — 456). 

Ở đây, chúng tôi chỉ lược lấy ý chính mà không đi sâu vào chỉ tiết. 

[8] A. ĐẠI CHÚNG BỘ (Mahasanghikàh): 

L Nhất Thiết Bộ (Ekavyahàrikàh) 

Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokottaravàdinàh) 


Kế Dận Bộ (Kaukutikàh) 


I. Đa Văn Bộ (Bàhusrutiyàh) 
II. Thuyết Giả Bộ (Prajnàptivàdinah) 
IV. Chế Đa Văn Bộ (Jetavaniyàh) 


Tây Sơn Trụ Bộ (Aparásaiyàh) 
Bắc Sơn Trụ Bộ (Uttarásailàh) 


B. THƯỢNG TỌA BỘ (Sthavathàh): 


L Tuyết Sơn Bộ (Haimavathàh) 
IL Độc Tử Bộ (Vàtsipoutriyàh) 
IIL Pháp Thượng Bộ (Dharmottaràh) 


Hiền Vũ Bộ (Bhadrayaniyàh) 
Chính Lượng Bộ (Sànnagarikàh) 


Mật Lâm Sơn Bộ (Sàmagarikayah) 


TW, Hóa Địa Bộ (Mahisàsakàh) 
V, Pháp Tạng Bộ (Dhamaguptàh) 
VI. Âm Quang Bộ (Kàsyapiyàh) 


S2 


VI. Kinh Lượng Bộ (Sautràntikàh) 


Trong 20 bộ phái trên, theo Ngài Huyền Trang (Hsan Tsang 600 — 664), đời Đường, 
Trung Hoa, dịch bộ Di Bộ Tôn Luân Luận thì, cách Phật Niết bàn chừng 100 — 200 
năm, ĐẠI CHÚNG BỘ, lần thứ: chia ra Nhất Thiết Bộ, Thuyết Nhất Thế Bộ, Kế Dận 
Bộ, Lần thứ 2: Đa Văn Bộ, Lần thứ 3: chia ra Thuyết Giả Bộ, Lần thứ 4: chia ra Chế 
Đa Văn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ; tức là một bộ phái căn bản, chia thành 
8 bộ phái chi mạt. VỀ THƯỢNG TỌA BỘ, lần thứ nhất: chia ra Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ (cũng gọi là Tuyết Sơn Bội). Lần thứ 2: từ Hữu Bộ chia ra Độc Tử Bộ, Lần 
thứ 3: từ Độ Tử Bộ chia ra làm 4 bộ: Pháp Thượng Bộ, Hiền Vũ Bộ (có chỗ gọi là 
Hiền Hữu Bộ), Chính Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ, Lần thứ 4: Hóa Địa Bộ. Lần thứ 
5: từ Hóa Địa Bộ chia ra Pháp Tạng Bộ. Lần thứ 6: Từ Hữu Bộ chia ra Âm Quang Bộ. 
Lần thứ 7: cũng từ Hữu Bộ chia ra Kinh Lượng Bộ; ấy là một bộ phái căn bản chia ra 
10 bộ phái chi nhánh. 


Sau khi THƯỢNG TỌA BỘ chia ra Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ rồi, thì thế lực có 
phần nào yếu kém, phải rời ra ở Tuyết Sơn, nên cũng gọi TUYẾT SƠN BỘ. Tổng 
cộng cả bộ phái căn bản lẫn chi mạt của Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, thành 20 
bộ phái, như đã ghi ở trên. 


[9] Thời Luận (số đặc biệt kỷ niệm năm 2500 lịch sử Phật giáo). 


[10] Cả thảy có đến 12 lần kết tập. Nhưng sáu lần kia có tính cách địa phương, chăng 
qua do Giáo Hội Tăng Già của môi xứ họp nhau lại ở một chủa viện nào đó rồi cùng 
nhau chỉnh đốn Tam Tạng và phiên dịch ra chữ của mỗi quốc gia, như Miền Điện, 
Thái Lan, Kampuchia, Ai Lao, Trung Hoa, Nhật Bản v.v... nên những lần ấy không 
được gọi là chính thức. 


[11] Năm Thời Thuyết Pháp. 
Theo Ngài đại sư Trí Khả thì đức Phật thuyết pháp chia là 5 thời kỳ: 


1; Thời kỳ Hoa Nghiêm (Avatamsaka). — Sau khi mới thành đạo, đức Phật dùng 
tuệ nhãn nhìn thấy rõ tâm địa các vị đại Bồ tát và các bậc căn trí thượng thừa đã thuần 
thục, nên Phật nói kinh Hoa Nghiêm đề giáo hóa và điều ngự họ. Trong số đó cũng có 
những hàng tiểu căn nghe, nhưng lại chăng hiểu đức Phật nói gì cả. 


bể Thời kỳ A Hàm (Agamas). - Thời kỳ đức Phật nói kinh “Tứ A Hàm”: 


- Dirghàgamsa sutra (Trường A Hàm) 

- Madhyamàgamas sutra (Trung A Hàm) 

- Ekottarikàgamas sùtra (Tăng Nhất A Hàm) 
- Samyaktàgamas sùtra (Tạp A Hàm) và 


- Khudhana sùtra (Tiêu A Hàm) (Tạp Tạng) thì gọi là “Ngũ A Hàm”. Bộ kinh 
này đầu tiên đức Phật giảng tại vườn hoa Lộc Uyên (Sarnath), nên sau này còn gọi là 
Thời kỳ Lộc .Uyễn, vì căn cơ của các hàng Thanh văn còn thấp kém nên Phật nói Pháp 
“Tứ Diệu Đế? (Catuariyasaca = Khổ, Tập, Diệt, Đạo); diễn giảng trong 4 bộ kinh A 
Hàm, để giáo huấn các bậc sơ cơ Tiểu Thừa. 


53 


3. Thời kỳ Phương Đăng (Vaipulya). — “Phương Đăng” có nghĩa là thời kỳ thuyết 
giáo chung cho hết thảy chúng sinh, gồm 4 giáo TẠNG - THÔNG - BIỆT - VIÊN. 
Về thời kỳ này, đức Phật nói kinh Vimalakirti (Duy Ma Cật) để giáo hóa các bậc Tiểu 
Căn, rằng giáo pháp thuộc Nhị Thừa giáo chưa phải là chỗ rốt ráo, cùng tột, đã vội 
cho là đủ, tức Phật có ý quở trách đề họ tự biết hối mà ham mộ giáo lý Thượng Thừa. 


- Tạng Giáo, tức Tam Tạng Thánh Giáo. 


- Thông Giáo, tức có nghĩa là đức Phật thuyết pháp cho mọi hạng người đều 
nghe. Hàng đệ tử căn cơ ám độn khi nghe giáo pháp ấy thì “thông” vào Tạng Giáo; 
bậc căn trí sáng láng, nghe giáo pháp ấy rồi thì được “thông” vào Biệt Giáo và Viên 
Giáo, nên gọi là Thông Giáo. 


- Biệt Giáo, tức là đức Phật nói phép cho hàng Bồ tát, khác với Tạng Giáo, 
Thông Giáo kê trên và Viên Giáo sau này, nên gọi là Biệt Giáo. 


- Viên Giáo, Đức Phật đôi với các bậc Bô tát có căn trí thông tuệ mà nói ra pháp 
cao siêu, mâu nhiệm, dạy đủ Viên, Đôn, cho nên gọi là Viên GIáo. 


(Trong 4 Giáo trên, TẠNG, THÔNG BIỆT, là 3 giáo thuộc về Quyền Giáo, VIÊN 
giáo thuộc về Thật Giáo). 


4. Thời kỳ Bát Nhã (Prajnãramita), tức thời kỳ đức Phật nói các kinh Bát Nhã đề 
mở mang kiến, văn, giải, cho hàng Tiểu căn, có tâm hướng thượng; nhưng hãy còn có 
chỗ có chấp, chưa dứt bỏ hết được, nên Phật nói pháp “Bát Nhã Không Tuệ” đề phá 
chấp, giúp cho họ không đạt lý CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU của các “Pháp”. (Đấy 
chăng qua là “giả tướng”, chứ thực ra không có cái gì là thật thể hiện hữu trên cõi đời 
này). Nhờ đó mà hàng Tiểu căn sớm đạt được giải thoát. 


n. Thời kỳ Pháp Hoa và Niết Bàn (Saddharmapundarikam - Nirvàna), tức thời kỳ 
đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Niết Bàn cho mọi căn cơ, mọi lớp 
người (từ thượng căn, bậc căn trí thông tuệ, đến trung căn, bậc căn trí trung bình và hạ 
căn, bậc căn trí thấp kém), tất cả đều được nghe và hiểu, tùy mỗi căn tính chúng sinh; 
cũng gọi là “HộiTam Qui Nhất” cho đến khi đã thuần thục, nên đức Phật trực chỉ 
nghĩa Khai, Quyên, Hiển, Thực, tức là chỉ thăng Thật Tính, Thật Tướng của các 
“pháp”; không ngoài mục đích: “Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật Tri Kiến” cho chúng sinh 
đều được chứng đạo quả “Vô Thượng Bồ Đề = Anuttara Samyak Sambodhi”. Ngoài 
ra, cũng có những căn cơ vì quá thấp kém thì Phật giảng kinh Niết Bàn để độ tận 
chúng sinh cùng vào bề “Đại Hải Thanh Tịnh”, chứng đạo quả “Giác ngộ” và “Giải 
thoát”. 


[12] Câu này ý nói: Chân lý chỉ có một — chân lý là chân lý — ta không thê mô tả nó 
trên giấy tờ chữ nghĩa, cũng không thể đem Cái Này, Cái Kia làm tỷ dụ. Chỉ khi nào 
con người trực giác mới thấu hiểu mà thôi. 


- Kinh Văn Thù chép lời đức Phật (khăng định): “Suốt 49 năm Như Lai chưa từng 


nói một lời. Một lời, là pháp chân thực thường nhiên, không thê điễn nói được, và 
Như Lai ở trong trạng thái vô sinh, không từ đâu đên và không đi vê đâu...” 


34 


Đứng trên lập trường bản thể đề xác định: “Như Lai chưa nói một lời”. Nhưng đứng 
về hiện tượng giới, ta thây đức Phật Thích Ca, băng thân hình loài người, đi tu, đặc 
đạo và nói pháp, giáo hóa chúng sinh trong 49 năm (Kinh điên Tiêu Thừa nói đức 
Phật thuyêt pháp 45 năm), trụ thê §0 năm, rôi nhập Niệt Bàn. Nói khác, là con người, 
hê có sinh ra là có chêt đi. Thì ứng thân Thích Ca băng thân hình loài người cũng đã 
chết, cách nay 2515 — 1971. Nhưng Pháp thân Phật (Như Lai) không chêt — vì, Như 
Lai không từ đâu đên và không đi vê đâu (... tòng vô sở lai, diệc vô sở khứ, cô. danh 
Như Lai - Đức Phật, từ bản thê hiện ra hiện tượng nhưng vẫn không rời bản thê, siêu 
xuât cả hai mặt mới gọi là Như Lai.) 
[13] Giáo: những lời dạy của Phật là Như Thật, đúng chân lý. 

Lý: lý giải chân lý. 

Hành: thực hành phương pháp thực hiện chân lý. 

Quả: thể hiện chân lý. 
[14] Tính, Tướng của các Pháp khác nhau: 
- Tính (Svabhàva) là thể tính. 
- Tướng (Laksana) là sự tướng. 


Ví dụ: Chất ướt của nước là tính, Sóng là sự tướng. 


[15] Bảng phân phối mục lục này dựa theo cuốn tư Tưởng Phật Giáo và bài Phật Giáo 
Nam Phương (Vạn Hạnh sô X. tháng 2, 1966). 


[16] Chữ “TÂM”, hiểu theo nghĩa rộng, tức chỉ cho Bản Thể Chân Không Diệu Hữu 
của vũ trụ vạn hữu... 


[17] TAM QUI: Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. 


[I8] NGŨ GIỚI: không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, 
không uông rượu. 


[19] THẬP THIỆN: không giết hại chúng sinh, không trộm cướp, không tà dâm, 
không nói những lời ác xâu, thêu dệt, dèm pha, hung bạo, không tham, không giận, 
không sĩ mê. 

[20] Tứ Diệu Đế: Catuariyasacca 

I. Khổ Diệu Đề (Dukkha Ariyasacca): Sự khổ ở đời. 

lê Tập Diệu Đề (Samudayat Ariyasacca): Nguyên nhân sự khô. 


2 Diệt Diệu Đề (Nirodha Ariyasacca): Sự khô tiêu diệt (giải thoát: Apavaryah). 


55 


4, Đạo Diệu Đề (Magga Ariyasacca): Phương pháp diệt trừ nguyên nhân sự khổ 
gôm Tám Con Đường Chính (Bát Chính Đạo Ayàstaniga Màrgamàm!): 


1. Samyagdrstih : thấy biết chân chính. 

2. Samyaksamkalpah : suy nghĩ chân chính. 
3. Samyagavàk : lời nói chân chính. 

4. Samyagàjivàh : nghề nghệ chân chính. 
5. Samyagvyàyàmah : đời sống chân chính. 

6. Samyaksmrtih : siêng năng chân chính. 
7. Samyaksmrtih : nhớ tưởng chân chính. 
8. Samyaksamàdhih : định tâm chân chính. 


[21] THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN = Dvàda°sàngah prtiyasamutpàdah. 


(xin xem mục Nhân Sinh Quan) 


[22] LỤC ĐỌ: 

1. Dànapàramita : Bồ Thí. 

2. Silapàramita ; Trì GIới. 

3. KsàntIparamita : Nhẫn Nhục. 
4. Viryanàramita : Tỉnh Tấn. 

5. Dhyànapảratkita : Thiền Định. 
6. PraJnãparamita : Trí Tuệ. 


[23] VAN HẠNH: làm mọi việc tốt lành có ích lợi cho bản thân và cho chúng sinh. 


[24] Phật giáo tuy là một tôn giáo nhưng không có tính cách thần khải, thần quyền — 
chú thích của người vIÊt. 


[25] Trí Quang - Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, trang VIII 
[26] Những hội nghị trên đều có phái đoàn đại diện Đạo Phật. 


[27] Luôn thẻ, tôi xin trích lược đoạn chính bài diễn văn của Tổng Thống Án Độ, đọc 
trước Đại Hội Phật Giáo Thê kỳ VI, họp tại Sarnath từ 27 — 1I 


“... Thật không có gì ý nghĩa và thích hợp đến 4— 12 — 1964, để cống hiến quí vị độc 
giả cùng thưởng lãm. hơn kỳ hội nghị lần này tại vườn Lộc Uyên (Sarnath), truyền 
thống bốn chân lý (Khỏ, Tập, Diệt, Đạo) cho nhân loại. Đây là lần đầu tiên, một 
người Ấn Độ đã điều ngự được lòng sùng bái của nhân loại mà không cần đến một 
mũi tên, một ngọn dáo. 


“Tôi tin tưởng rằng với kỳ hội nghị này đức Phật đã truyền giảng tại nơi đây, tượng 
trưng bởi “pháp luân” mà chính phủ Ấn Độ đã thành kính chọn làm quốc kỳ của 
mình, sẽ ngày càng sáng rỡ hầu làm ngọn đuốc dẫn dắt nhân loại đang quờ quạng 
trong bóng tối dầy đặc của tham, sân, si, đến Hòa Bình thịnh vượng. 


56 


“Đức Phật là lý tưởng của nhân loại, là một Người hoàn toàn nhất trong tất cả loài 
người từ cô chí kim. Ngài là biêu tượng của những gì thanh cao, sáng suôt và tươi đẹp 
nhât hiện có ở thê gian. 


“GIÁO LÝ CỦA NGÀI LÀ KÉT TINH TẤT CÁ NHỮNG GÌ GỌI LÀ TINH HOA 
CỦA LOÀI NGƯỜI, NHỮNG GÌ NGÀI DẠY LÀ NHỮNG LỞI NÓI VẺ SỰ 
THẬT, VÉ VŨ TRỤ VÀ VÉ CON NGƯỜI. 


“tôi còn nhớ một người bạn của tôi, đại hiền triết Bertrand RUSSELL, của Anh Quốc, 
đã có lần tuyên bố: “Đạo Phật hấp dẫn tôi chính vì khía cạnh thực tế (pragmatic), tự 
do và khoan dung của nó. Nếu tôi cần theo một tôn giáo, tôi sẽ chọn đạo Phật”. Tôi 
cũng còn nhớ câu chuyện Thủ tướng Anh Winston CHURCHILL kể cho tôi nghe về 
ảnh hưởng tốt đẹp của bức tượng Phật của ông trong thời đại nhị thế chiến. Ông cho 
biết là suốt thời kỳ lãnh đạo cuộc chiến tranh chống lại Hitler, bức tượng Phật gia bảo 
đề trên bàn trước mắt ông, đã đem lại cho ông không biết bao nhiêu là an lạc và can 
đảm. Một tôn giáo như thế, với một vị giáo chủ như thế, nhất định sẽ điều phục nhân 
loại để kiến tạo Hòa Bình và xây dựng một thế an lạc Từ Bi...” 


[28] Trích trong bản chương trình nghị sự giới thiệu sơ lược đạo Phật của Đại Hội 
Liên Đoàn Phật Tử Châu Âu, họp tại Berlin, 9 — 1992- Tạp chí Lotus Blatter 8/92. 


[29]... vào cuối thời mạt pháp. đạo Phật sẽ phục hoạt trở lại” — Kinh Bảo Tích - 


Phần thứ Hai 
Triệt Học Đại Quan 


Các người, hãy tự mình 


thắp đuốc lên mà đi! 
Mahaparinibbanasutta 


Chương I 
Đạo Phật Là Tôn Giáo Hay Triêt Học? 


Câu hỏi đặt ra tất nhiên là phải tìm hiểu. Trước khi giải đáp ta nên xét qua ý nghĩa của 
hai danh từ tôn giáo, triệt học. 


1. Thế nào là tôn giáo? 
2. Thê nào là triệt học? 


1. Tôn Giáo 
Chữ tôn giáo hiểu theo Tây phương, gọi là Religion, có nghĩa chú ý hay tôn kính. 


Nhưng theo định nghĩa thứ hai của Đông phương thì, Tôn: Gốc, sinh ra nghành ngọn; 
Giáo: Dạy, tu sửa những điêu đã có; là cái thước xêp đặt có phương pháp, qui củ... 


57 


Tôn giáo là sự biêu lộ của tư tưởng quân chúng đôi với thân linh, là biêu tượng của 
văn hóa. 


Theo sự nhận xét chung của các học gia xưa và nay: “Khi nói đến tôn giáo tức là chỉ 
cho những đoàn thê có ít nhiều tổ chức về hình thức lễ nghi, có tính cách biểu thị sự 
liên lạc giữa người và thần linh, bao trùm một nghĩa sợ sệt và tôn kính. Ngoài ra lại 
còn giải thích chữ tôn giáo với những giáo điều...” 


2. Triết Học 


Là một bộ môn khoa học nghiên cứu về nguyên nhân và nguyên lý của vũ trụ vạn vật. 
Năng bản của triết học gồm có: Tâm lý học, Thâm mỹ học, Siêu hình học, Luận lý 
học, Luân lý học; với phương pháp áp diễn có: Qui nạp, Suy diễn, Tổng hợp. 


Triết học, hiểu theo quan niệm cô điển Trung hoa, chữ Triết: gốc ở chữ Chiết, có 
nghĩa là chia chẻ, và chữ Khẩu: miệng nói; chữ Học là bắt chước, làm theo. Triết học 
là môn học luận lý có tính cách chia chẻ, phân tích làm cho sáng tỏ từng vấn đề, tức là 

“cách vật trí tri” = nghành học nhằm nghiên cứu những vấn đề về vũ trụ vạn vật; phù 
hợp với chữ Philosophie, quan điểm của Tây Phương. Ở Ấn Độ, triết học lại có một 
định nghĩa khác: Minh tri, minh giác. Tất cả tư tưởng triết học đều bắt nguồn từ kinh 
Védas, sản phẩm của nhóm dân chủng Aryens; Véda có nghĩa là khoa học, thiêng 
liêng và thánh trí. Mục đích của nó tương tự như ở Phật học là: đưa người ra khỏi cái 
vô minh (avidyà) đề đến cõi giác: giải thoát (apavargah). Đấy là triết học. 


Như trên đã hiểu thế nào là tôn giáo, triết học; bây giờ trở lại vấn đề của nó, khi bạn 
hỏi: Đạo Phật có phải là tôn giáo hay là triết học? Tôi khăng định: Đạo Phật là Tất 
Cả[1]. Vì tất cả đêu có trong đạo Phật, bởi đạo Phật không phải hắn là một tôn giáo, 
song cũng không chỉ là một triết học, khoa học...; mặc dầu kinh điển đạo Phật hàm 
tàng những lý giải về cách tu tiễn, về siêu hình và về sự chứng ngộ; nhưng cách nói 
đúng nhất: Đạo Phật là Đạo Phật. 


Đạo Phật Không Hẳn Là Một Tôn Giáo. 


Đạo Phật có tính cách tôn giáo, là bắt nguồn từ sau khi đức Thế Tôn tịch diệt rồi, các 
đệ tử cảm thấy như mắt hắn một nương tựa lớn, và một phần, do sự tôn kính, nhớ 
tưởng mới tạc hình tượng đức Phật ở các giảng đường, tịnh xá để ngày đêm chiêm 
ngưỡng, lễ bái gọi là “sự tử như sự sinh”, coi đức Phật như còn hiện sông ở đời [2]. Do 
đó mà đạo Phật mang một hình thức tôn giáo, dù đạo Phật có những tổ chức Giáo Hội 
Tăng Già thì đó cũng chỉ là phương tiện giúp con người sớm đạt đên đích: Giác Ngộ 
và Giải Thoát. Thật ra, đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì một lẽ rất dễ hiểu là, 
tất cả chùa chiền, Tăng NI, những sự tướng hiện có ở trân gian, cho đến hầu hết các 
kinh điển ghi chép bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, đều chỉ như những tia nắng 
buổi ban mai, so với vầng thái dương lộng lẫy sáng rực là đạo Phật. Những lời dạy 
của đức Phật chứa đựng trong Ba Đại Tạng Kinh cũng chỉ là “những chiếc lá trong 
rừng cây lớn”. Sự hiểu biết của đức Phật thì thật to lớn mênh mông! Giáo lý của ngài 
là tông hợp hết mọi khuôn nếp sống và quán triệt những gì là tỉnh hoa cao đẹp nhất. 
của con người và của vạn hữu. Lời dạy của Ngài là sự thật (chân lý), về vũ trụ và về 
Con người, VỀ quan niệm sống, chết, về sự nhân quả, tội phúc... Vì hiểu rõ như thế, 
nên đôi với cõi đời bị đắm chìm trong vòng mê luân khổ ải, đạo Phật, bằng mọi cách, 


58 


quyết mang lại Ánh Sáng (những tư tưởng đúng), Niềm tin (phấn khởi mà vui sống) 
và An Lành (không còn lo âu, phiên não...) cho mọi người mọi gIới. 


Nói tóm, đạo Phật là Lẽ Sống, Cách Sống, Đường Lối Sống vẹn toàn của tất cả chúng 
sanh. 


Nhưng, Đạo Phật Cũng Không Chỉ Là Triết Học. 


Đạo Phật là giáo lý do đắng Giác Ngộ dạy cho con người có thêm nghị lực để tự giác 
ngộ và giải thoát mọi ràng buộc khô đau mê chấp của cuộc đời. Hay nói cách khác, 
đạo Phật vì con người và chúng sanh mà xuất hiện. Ta chỉ nên quan niệm đạo Phật 
như một “Đạo” - Đạo của Ánh Sáng và Tình Thương -, có mục đích “cứu khổ giải 

mê” là phương thuốc thần diệu (đã được bắt mạch) để chữa những tâm bệnh mê mờ, 
nn khô cho chúng sanh mà- đức Phật là vị Vương y - giáo lý của Ngài là những thần 
được tùy mỗi bệnh nhân sử dụng nó. 


Đạo Phật không phải chỉ đóng khuôn trong một phạm vi. Nếu ta chỉ nghiên cứu về 
một mặt nào đó rồi vội kêt luận đạo Phật hoàn toàn có tính cách một tôn giáo, một 
triệt học, một khoa học, luân lý thì đó là nhận xét hãy còn phiên diện. 


Đề hiểu vấn đề một cách khái quát, trong kinh Thí Dụ, có một giai thoại, tôi xin trích 
dân câu chuyện dưới đây đê làm băng chứng: 


Một hôm, năm người mù rủ nhau đi chơi, gặp một con vol, và khi trở về ai nấy đều kê 
cho nhau nghe về nhận thức của riêng mình. Câu chuyện được ghi lại: “Người thứ 
nhất rờ tai, bảo nó giống như quạt lúa. Người thứ hai rờ vòi thì bảo nó như chiếc loa. 
Người thứ ba rờ lưng, bảo voi như bức tường. Người thứ tư rờ chân lại bảo nó giống 
cái cột nhà. Người thứ năm rờ đuôi bảo nó như cái chối. Thật ra, voi không như 
những cái mà người ta đã hiểu và đặt tên cho nó - đù có đặt cho nó tên gì đi nữa thì 
“voi vẫn chỉ là voi” - Cũng thế người chủ trương về phương diện tình cảm sẽ nghĩ đạo 
Phật là tôn giáo, kẻ chuộng tự do tư tưởng lại bảo đạo Phật là Triết Học... Kỳ thực, 

đạo Phật không chỉ là tôn Giáo, triết học, khoa, luân lý. Mà đạo Phật là tất cả.. . Những 
điều ta thấy, biết về đạo Phật “chỉ như giọt nước, so với bê lớn mênh mông trong suốt 
là đạo Phật” mà thôi. 


Hãy Trả Lại Chân Tinh Thần Đạo Phật. 


Đạo Phật là Con Đường Sáng hướng dẫn cho nhân loại, chúng sinh trong những đêm 
tối dầy đặc của cuộc đời. Đạo Phật không riêng của nghành học nào, mà bao trùm tắt 
cả = tôn giáo, đạo học, luân lý, triết học, và khoa học... ; không một môn học nào đức 
Phật lại không nói đến. Điều này đã có ghi trong các kinh điển. 


Ta không nên nhìn đạo Phật với cặp mắt ngỡ ngàng, với sự hiểu biết nông cạn, rồi 
định giá trị đạo Phật qua những hình tướng, sự kiện có tính cách vô thường, biến ảo; 
đạo Phật không chỉ năm gọn trong các kho tàng Kinh Luật, Luận - Đạo phật là chân 
lý. Nhưng có điều ta nên nhớ: “giáo pháp của đức Phật ví như chiếc bè, đưa người qua 
sông; Chính Pháp còn phải bỏ đi, huống : nữa là phi pháp = Tri ngã thuyết pháp, như 
phiệt dụ giả; pháp thượng ưng xá, hà huống phi pháp” - Kinh Kim Cương. Giáo Pháp 
của đức Phật là những chiếc bè (thuyền Từ) để chở người thoát ra ngoài bể khổ sinh 
tử; khi đã tới bến, ta cần phải bỏ bè lại. Kinh Alaggadủpamasuttam XXIII chép: “Chư 


39 


tỳ khưu, ta sẽ giảng pháp cho các người, ví như chiếc bè để vượt đưa qua không phải 
đề nắm giữ lấy. Hãy nghe ta, khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng”. Thưa vâng, bạch Thế 
Tôn”. Những tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau: “Này các 
Tỳ khưu, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vũng nước rộng, 
bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không 
có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắt qua từ bờ này đến bờ kia. Rồi tự Suy 
nghĩ: “Đây là vũng nước rộng bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyền đề vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ 
này đến bờ kia. Nay hãy thâu góp cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa 
trên chiếc bè này, tinh tiến dùng tay chân, có thể vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn”. Chư tỳ khưu, rồi người ây thâu góp cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và 
nhờ chiếc bè này, tinh tiến dùng tay chân vượt qua bên kia một cách an toàn. Khi qua 
bờ bên kia rồi, lại suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta 
tinh tiến dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc 
bè này trên đâu hay vác nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn”. Chư Tỳ Khưu, các 
người nghĩ thế nào? Chư Tỳ Khưu “Nếu người ấy làm như vậy thì có làm đúng với sở 
dụng của chiếc bè !”. Ở đây, chư tỳ khưu, người ấy sau khi vượt qua bờ bên kia, có 
thể suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc bè này, ta tin tiễn dùng tay 
chân đã đủ vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên 
trên bờ đất khô, nhận chìm xuống nước”. Chư tỳ Khưu, làm như vậy, người kia làm 
đúng sở dụng chiếc bè ấy. “Cũng vậy, này chư Tỳ Khưu, ta thuyết pháp như chiếc bè 
để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ Khưu, các người cần biết ví dụ cái 
bè, Chính pháp còn phải bỏ đi huống nữa là phi pháp”[3]. Người liễu đạo rồi thì cần 
phải quên hết...[4] đê chỉ thấy mình nhập một với tất cả, hay nói khác, tất cả là mình. 


Đức Phật thường đả phá những gì là hình thức. Mà tôn giáo lại hay sinh ra hình thức. 
Đức Phật cũng không muôn đạo Ngài là một triết học, bởi triết học chỉ quanh quân 
trong những phương diện tìm hiểu, lý giải hơn là thực hành, thực chứng. “Triết lý là 
cái nghệ thuật đặt vân đề hơn là trả lời những vấn đề đã được đặt ra”[5]. Đạo Phật thì 
khác hãn. 


Ta thử tìm hiểu câu chuyện đàm đạo giữa đức Phật và đệ tử dưới đây, đề nhìn đạo 
Phật có là tôn giáo, triệt học ...hay chỉ là “Đạo diệt khổ”[6]. 


Kinh Tạp A Hàm (Samvuttanikaya) chép: 


Một hôm, đức Phật nhân đi ngang qua rừng simsapa (xứ Kosambi), Ngài dừng lại hái 
một ít lá “Simsapa” cầm trên tay và nói với chúng đệ tử: “Các người nghĩ sao?” — 
“Bạch đức Thế Tôn, một thầy đáp, những chiếc lá Ngài cầm trong tay thì ít mà lá ở 
rừng lại quá nhiều” Cũng như thê đó, các Thầy Tỳ khưu, những gì ta biết như lá trong 
rừng, nhưng những điều ta đem ra dạy các thầy chỉ như lá trong lòng bàn tay. Tại sao 
ta không đem tất cả ra dạy các thầy? Bởi vì những cái đó, dù ta biết, nó không giúp 
ích gì cho sự giải thoát của các thầy. Hỡi các tỳ khưu, các thầy đừng nên để tâm trí 
vào những tư tưởng sau đây: “Thế giới là hữu hạn, thế giới là vô cùng. Điều đó không 
quan trọng. Điều quan trọng là, ta dạy các Thây về Sự Khổ, Nguồn Góc Sự Khổ, Đạo 
Diệt Khổ, và Con Đường Đi Đến Diệt Khổ. Những điều đó có ích, vì (chắc chắc) sẽ 
đưa các Thầy đến cứu cánh của giác ngộ và giải thoát vậy”. 


Và đức Phật còn dạy: 


60 


“Hỡi các tỳ khưu, các Thầy hãy là ngọn đuốc và nơi nương tựa cho chính mình. Các 
Thầy đừng phó thác vào một chốn dung thân nào khác". 


Các Thầy hãy cương quyết chủ định vào chân lý. 

Hãy lấy chân lý làm ngọn đuốc và nơi nương tựa cho mình”. 

Mahaparinibbanasutta-I I-33- 

Nệ vào Tôn giáo là có chấp. Nệ vào triết học cũng là cố chấp. Mà đạo Phật thì chủ 
trương phá châp triệt đê - dù là châp Ngã hay châp Pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
trong 45 năm thuyết Pháp, không từng biết một chữ. Ngài chỉ nói, nói để phá bỏ 
những gì cô chấp do tư tưởng con người bày đặt ra rôi lại ràng buộc chính con người. 
Vì nệ vào nó mà con người phải mang lấy khổ đau triền miên. Vậy, muốn giải thoát, 
con người phải rời bỏ vọng chấp. Lời nói của đức Phật phát xuất từ tâm thể từ bi, 
nhăm mục đích giác ngộ sự mê vọng, khô đau tội lôi cho chúng sanh. Như vậy ta 


không nên chỉ nhìn đạo Phật như một tôn giáo hay một triết học. Đạo Phật là tất cả. 


Đạo Phật là con đường tiến hóa của hết thảy chúng sanh... 


[1] Dưới đây xin trình bày sơ lược về Ngũ Minh Học của đạo Phật để chứng minh cho 
điều quyết đoán kia. 


a/ Sabdavidya (Thanh Minh): môn học về sinh ngữ để các dân tộc dễ cảm thông và 
hiệu nhau. 


b/ Haluvidyà (Nhân Minh): môn học cách thức luận lý đề tìm hiểu sự thật (chân lý). 


c/ Adhyàtmaviduà (Nội Minh): môn học về giáo lý, những vấn đề thuộc về hữu hình, 
vô hình; tôn giáo, triệt học... 


d/ Cikitsàvidyà (Y Phương Minh): môn học về y khoa để cứu chữa những người bị 
đau ôm, tật nguyên. 


e/ Silpakarmasthànavidyà (Công Xảo Minh): môn học về các kỹ thuật, khoa học... 


Như trên, cho ta thấy, đạo Phật không chỉ hạn cuộc trong phạm vi tôn giáo, triết học, 
mà bao gôm cả các ngành Nghệ Thuật, Học Thuật, và Kỹ Thuật nữa. 


[2] Kinh Tăng Nhất A Hàm (Ànguttaranikàya) tập XXVIII chép: 


Người có sáng kiến đầu tiên tạc hình tượng Phật là vua Ưu Điền, ngay khi đức Phật 
còn tại thế. 


Nhân đức Phật đương thuyết pháp ở cõi trời Đao Lị (Traystrmsah), nhà vua cảm thấy 
văng bóng Người đức hạnh thì nhớ tưởng mới cho triệu Kỳ Thủ Yêt Ma Thiên Vương 


61 


đến đề tạc hình đức Phật, và quả nhiên, ông đã tạc tượng Phật giống như thật, chỉ 
không có tiêng nói và không cử động mà thôi. 


Sau những ngày đi giáo hóa trở về, đức Phật thấy hình tượng Ngài và hiểu sự thành 
kính của vua, đức Phật liền thụ ký và truyền rằng: “Khi ta tịch diệt rồi, hình tượng ta 
là tượng trưng hoàn toàn cho đức từ bị, trí tuệ của ta, không khác lúc ta tại thế. Trong 
đời mai sau, nếu có thiện nam, tín nữ nào chiêm ngưỡng hình tượng ta nên lấy đó làm 
gương mẫu cho đời sống cao cả, trong sáng của mình. Các đệ tử, hãy tinh tiền đề tự 
giải thoát!”. 


[3] Trích kinh dẫn thượng, trang 134A-135, trong bộ Maijhima Nikaya, tập 1, Tỳ 
khưu Th. Minh Châu dịch, Tu thư Đại học Vạn Hạnh xuât bản, 1973. 


[4] Tây phương cũng nói câu tương tự: “Văn hóa là cái gì còn lại, khi người ta đã 
quên hêt những điêu học tập = La culture est ce qui reste, quand on a oublié”. 


[Š] Karl Jaspers 


[6J Đạo diệt khổ tức là Chính Đạo, ngoài ra không còn đạo nào khác nữa — Kinh Di 
Giáo 


Chương II 
Vũ Trụ Quan 


Quan niệm của tôn giáo 


- Đạo Học 
- Triệt học 
- Khoa học và của đạo Phật. 


Từ khai thiên lập địa cho đến ngày nay, khi trí thức con người đã triễn khai, nhân 
đứng trước vũ trụ rộng lớn, nào trăng sáng, núi cao, biển rộng, sông dài, mây bay, gió 
cuốn, hoa nở, chim ca... Tất cả hiện tượng ấy đã là những thắc mắc của con người 
muôn thuở. 


- Vũ trụ là gì? 
- Con người do đâu mà có? 


Những câu hỏi ấy luôn luôn ám ảnh tâm thức ta nó bắt ta phải suy nghĩ, và đã có biết 
bao tư tưởng gia, đạo sĩ, triết nhân, đông cũng như tây, đã để ra rất nhiều thì giờ, tâm 
lực, viết nên những bộ sách vĩ đại, nhằm giải đáp những thắc mắc của con người. 
Nhưng... tất cả chỉ là những mớ lý thuyết còn đọng lại trên trang giấy. Vì, triết lý tức 
là đặt vẫn đề để rồi truy vấn những dự kiện của vấn đề; hơn là giải quyết vấn đề, nêu 
không muốn nói là không tưởng (!) 


62 


Vậy, muốn nghiên cứu khái quát về vấn đề quan trọng - vấn đề tìm hiểu Vũ trụ và con 
người - rước hết ta nên du hành qua các địa hạt tôn giáo, đạo học, triết học, khoa học, 
và nhất là đạo Phật, đề khách quan tìm hiểu, nhận định và so sánh những điểm đị 
đồng... rồi nhờ đó, ta có thể năm vững vấn đề và giải quyết vấn đề một cách chính 
xác hơn . 


Trong các lãnh vực Tôn Giáo, đạo học, triết học, khoa học... lẽ tất nhiên, mỗi bên có 
những lôi đáp khác nhau. Điêu cân là ta nhìn, hiệu nó với tâm trạng của kẻ lữ hành 
đang trên đường kiêm tìm chân lý sự thật cuộc đời này. 


Tôn Giáo 


Trên thế ĐIỚI CÓ rất nhiều tôn giáo. Nhưng, ở đây chỉ bàn sơ luợc mấy đạo giáo, đại 
diện cho mỗi khuynh hướng khác nhau . Trước hết, ta tìm hiêu về Đa thân giáo, bởi vì 
tôn giáo này cũng có tính cách liên hệ mật thiết trong việc suy tìm một vũ trụ quan 
sinh động. 


Đa Thần Giáo (Polythéisme) 


Từ sơ sử thời đại, khi con người đã biết sống quây quần với nhau trong một khung 
cảnh bô thản, chất phác và hồn nhiên, nghĩa là con người còn sông trong trạng thái 
man rợ “ăn lông ở lỗ”; nhân đứng trước cảnh hùng vĩ của trời đất, nào trăng sáng, gió 
reo, sắm chớp, mưa táp bảo bùng... thì sinh ra khiếp SỢ, VÌ tự cảm thấy mình bé nhỏ, 
so với vũ trụ bao la!... Tư tưởng tín ngưỡng thần linh bắt nguồn có từ đấy. Con người 
trong thời phôi thay ấy, đầu óc họ hãy còn trống rỗng sự nhận thức rất thô sơ; chưa 
biết phải tìm phương thức nào đề chống lại với thiên nhiên, với thú dữ... Do đó, họ 
đành chịu khuất phục. Bắt cứ cái gì thuộc về nhiên giới cũng mang một ý nghĩa thần 
linh sáng tạo và chi phối cả. Núi, Sông, Cây, Cỏ, Đất, Nước đều có thần linh cai quản. 
Họ đã thờ thần Sông, thần Núi, thần Thổ địa. Sự thờ cúng không ngoài việc cầu phúc 
tiêu tai; nếu chẳng may có sự rủi ro xảy đến, họ tín đã có thần linh che chở, độ trì. Tục 
lệ này hiện nay vần còn thịnh hành ở khắp dân gian. Ngoài ra, những ngày Tết Trung 
Thu (15 - 8 ÂI) tết Đoan Ngũ (hay Đoan Ngọ), 5 - 5 Â1 và các ngày Sóc, Vọng, Hối, 
Huyền, cũng được người ta duy trì một cách thản nhiên. Các tệ đoan khác, như xin 
quẻ, xem bói, đốt vàng mã vv... cũng đều chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng Đa thần 
giáo cả. Đây phải chăng là do thành kiến xưa còn rót lại, hay tại tim óc người ta hãy 

còn đúc đặc bởi một tệ đoan ám ảnh. Những người theo lỗi tín ngưỡng này, phần 
đông là dân tộc thiểu số, miền rừng núi. 


Thấy sao tin vậy. Đây là trạng thái tâm lý của lớp người hãy còn mang nặng đầu óc 
tín ngưỡng thân thoại dị đoan. Nhưng, khi trí óc con người đã nây nở, thì quan nệm 
về thân linh cũng được xét lại, theo một chiêu hướng mới. Dưới đây ta hãy sơ lược 
xét về quan niệm ây. 

Nhất thần giáo (monothéisme) 

Trình độ trí thức con người lúc này đã cách biệt hắn trước nên sự tín ngưỡng cũng 
xoay chiêu. Họ giảm lòng tin đôi với các vị thân, đê đặt niêm tin vào một vị Thượng 


Đê xa vời, do óc tưởng tượng của con người sáng tạo ra. 


A. Bà La Môn Giáo (Brahmanisme) 


63 


Tôn giáo này thoát thai từ một tôn giáo tối cổ của Ân Độ là Rig Véda, có cách đây 
khoảng bôn nghìn năm, do người Aryen chủ lập. 


Căn cứ trong thánh thư Védas[ 1] thì sự tín ngưỡng duy nhất của tôn giáo này là thờ 
thần BRAHMA = Phạm Thiên (linh hồn của vũ trụ), VỊ thần hằng có đời đời. Brahma 
là căn thể của vũ trụ, hết thảy vạn tật đều do Brahma sáng tạo. Vì Brahma là vô thủy 
vô chung. Đấy là quan niệm lúc ban sơ, nhưng qua nhiều cải cách, và hiện nay, thánh 
thư môi ngày một tạo dựng thêm, do đó ý niệm của con người (ngày nay) về một 
“đắng tối cao” không còn giống như trước nữa. Trong bộ Tế Nghi Thư (Brahma na) 
cho rằng, đắng Chủ TẾ sáng tạo vũ trụ thế giới này là thần PRAJPATI. Và xét trên 
nguyên lý thì Prajapati với Brahma là một thê, đồng nhất tính. 


Triết lý hình nhi thượng của thuyết “Prajapati” trong Thánh thư Brahmana, cho ta 
thấy: Prajapati từ chỗ vô hình biến thành hữu hình. Hay nói khác, từ trừu tượng trở 
thành hiện thực, nghĩa là từ cái Không, đi đến cái Có (trong cái không nó có một động 
tính; rồi từ cái động tính ấy nảy sinh hiện thực là thời gian và vạn vật) Nhưng trong 
bộ Áo Nghĩa Thư (Dpanishad) lại thường đề cập đến thần ATMAN, vì Atman là hiện 
thê của thần tối cao Brahma. Atman là hơi thở là sinh khí có bàng bạc trong không 
gian và cả trong vật thể nữa. Con người là một tiêu linh tính nằm trong cái đại linh 
tính của Brahma. Thuyết lý này đã đưa Brahma lại gần với con người, đưa ngay vào 
trong con người, tức là đặt con người bình đẳng đẳng Brahma[2]. Những tín đồ tôn 
giáo này đều tin rằng: Vũ trụ lúc ban sơ - xin nhấn mạnh: lúc ban sơ - là do một vị 
(tức đã nhân cách hóa: Personnification) sáng tạo ra. Về phương diện tu dưỡng thì 
thánh thư dạy con người phải xả Ác hành Thiện, để sau khi chết (sẽ) được thần đón về 
thiên cung, hưởng cuộc đời hạnh phúc, sống trong cảnh huy hoàng lộng lầy; bằng 
ngược lại, nếu bình sinh không chịu tu phúc, không tin theo lời dạy của vị giáo chủ thì 
vẫn phải đày xuống hỏa ngục, chịu muôn nghìn thống khổ, và vĩnh kiếp khó mà thoát 
ral... 


B. Cơ Đốc Giáo (Christianisme) 


Đạo này được thành lập đến nay đã gần XX thế kỷ, sau khi Jésus ra đời, và do sự cải 
cách một tôn giáo cô Do Thái. 


Chiếu theo “Cựu Ước và Tân Ước”, người ta tìm thấy ở giáo lý của giáo hội Cơ Đốc: 
'““Thuở sơ khai, khi vũ trụ còn là một khoảng không mênh mông mờ mqt!... nhờ có trí 
tuệ, tài năng và quyền phép (sẵn có ) của Chúa Trời; trong bảy ngày đêm Ngài đã tạo 
thành bầu trời, các vì tinh tú, trái đất, núi, sông, cây cỏ, người và vật; mà lần đầu tiên 
con người có mặt trên trái đất là ông Adam và bà Eva, kết cục hai người lấy nhau. Sau 
vì phạm trái cấm, nên bị chúa phạt, từ đây về sau con cháu đời đời bị buộc vào “Tội 
Tổ Tông”[3]. Những người theo Cơ Đốc giáo đều tin tưởng ở ba ngôi: 


+ Đức Chúa Cha: Thượng để (Diêu); 
+ Chúa Con (Jésus); 
+ Chúa Thánh Thân (SaInt EsprIt) 





Và, theo họ nhận định thì, “Thiên Chúa là đắng Tự hữu”. Nghĩa là, không có ai sanh 
ra Chúa cả. Vì, Chúa là đẳng thiêng liêng vô hình vô ảnh, phép tắc vô cùng! Nếu ai 
biết thờ phục Chúa vâng lời Chúa, làm những điều nhân đức... đương nhiên được 
Chúa nhìn nhận ban phúc lành cho, và được Chúa đưa lên thiên đường; vĩnh viễn 


64 


không bao giờ phải sa đọa địa ngục. Như trên, cho ta thấy, lập luận của Cơ Đốc giáo 
về nguyên lai vũ trụ này là do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà có...[4| 


C. Hồi Giáo (Islamisme) 


Giáo chủ đạo Hồi là Mohammet (570 - 632), lúc thiêu thời ông sống cuộc đời bình 
thường như mọi người khác, chưa có dâu hiệu nào tỏ ra là người xuât chúng, hơn đời; 
sau trở nên một đại điên chủ nhờ cuộc kêt hôn với một người góa phụ... 


Ông đã bỏ ra mười lăm năm để tìm một con đường cải cách tôn giáo và xã hội cho 
dân Arabe. Năm 630 TL kế như đánh dấu năm đầu của kỷ nguyên Hồi giáo. Kinh 
Coran coi như một thánh kinh Thiên Chúa thu nhỏ, trong đó gân như y nguyên những 
tên Thánh, tên Đất. Kèm theo phần phụ lục lời dạy của đắng tiên tri Mohammet (cũng 
gọi là Muhamad) được dùng ở các quôc gia Hồi giáo như bộ luật hành chính, giảng 
luân lý vv... gôm 114 chương (surate). 


Hồi giáo là một tổng hợp Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Chính Mohammet cũng 
không giấu điều này, và tự xưng mình là đẳng tiên tri và gọi các giáo chủ khác (như 
Jésus) cũng chỉ là đắng tiên tri như mình thôi. 


“Hồi giáo thịnh hành ở Trung Á, Tây Á, Bắc Phi, Thỗ Nhĩ Kỳ và miền Tây bắc Trung 
Hoa (Mahométisme Islamisme)”, HVTĐ. 


Hơn 300 năm sau, Sa hoàng Piotr muốn thành lập cho nước Nga một tôn giáo, liền 
tổng hợp một lần nữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, tự xưng là Chính thống giáo - 
Orthodoxie - để tránh phải mang cái tên có tính cách kỳ thị như Protestant: kẻ chối bỏ 
(Tin Lành) Evanggéliques hay Judaime Phản thệ giáo (Do Thái giáo). Ông cho rằng 
mình đã chọn giữa hai thái cực: một đằng được lấy nhiều vợ mà kiêng có rượu (Hồi 
giáo) và đằng kia có nhiều rượu mà không có đàn bà (Thiên Chúa giáo). 


Trong 5 điều răn của đạo Islam (tên mới tự xưng của tín đồ đạo Hồi ở VN) thì có hai 
điều giống như đạo Phật: 1. Cắm uống rượu, triệt đê hơn PG. 2. Bồ thí, không cần 
phải hô hào, huy động mà đó là một “luật”. Đối với tất cả tín đồ, có phương tiện sinh 
sông dư giả, thì đến mỗi cuối năm phải trích ít nhất một phần năm (1/5) số lợi tức 
trong năm đem ra phân phát cho người nghèo khó nhất của cộng đồng mình cư trú. 
Trong một trăm năm, Islam đã truyền bá đạo bằng bạo lực. Mohammet thua trận và 
chết năm 632. 


Người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đã nuôi một mối hận thù khôn nguôi, khi mà tám 
đội viên chinh Thập tự quân: Croisade liên tiêp đánh chiêm các nước Arabe từ thê kỷ 
XI tới thê kỷ XIII, rôi các nước Âu Châu đi xâm lược thuộc địa Arabe ở thê kỷ XIX. 


Nói tóm lại, từ ngành ngôn ngữ học người ta biết rằng tiếng Sanskrit là nguồn gốc của 
các ngôn ngữ Âu Châu để rút ra kết luận người Aryen, một bộ tộc thời cô mà địa bàn 
sinh sống là phần lớn nước Ân Độ, dưới chân rặng Caucase và rặng Hymalaya, là tổ 
của giống dân da trắng ngày nay. 


Tiếng Do Thái, tiếng Arabe thuộc họ (Ấn Âu - Indoeuropéenne cùng phả hệ Inđo 
européenne Sanskrit) Sémetic, gồm có tiếng Accadian, Ai Cập cổ, Aramaic v.v.. 


6S 


Đạo Bà La Môn: Ăn chay, thường cúng tế. 


Đạo Do Thái: năng cúng tế, ăn chay, kiêng sát sinh, không được làm nghề bán thịt, 
nghề đô tê. 


Do Thái giáo Thái là tổ phụ Moise, Abraham, tổ của Jésus. Theo thứ tự niên đại, Bà 
La Môn giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Chính Thống giáo, Anh Quốc 
giáo, (Anlicean), Tin Lành đều thờ chung một Thượng Đề (hay chúa Trời) nhưng 
danh xưng có khác: Bà La Môn: Brahma; Do Thái giáo: Jehovah; Thiên Chúa giáo: 
Dieu; Hồi giáo: Allah; Anh Quốc giáo; God. 


Nhận xét chung của một số nhà Thần Học Arabe và Tây phương: giáo lý gần như 
giống nhau, chứng tỏ Đắng Cứu Thế chỉ có Một (đạo nào cũng thế) Và cũng của các 
nhà thần học ở cuối thế Kỷ XX: Tắt cả các Tôn giáo lớn rồi ra sẽ như những mạch 
suối cùng chảy vào một biển lớn; chỉ một tôn giáo nào đó có đạo đức làm chuẩn mực, 
nghĩa là bao hàm những điểm chính của tất cả các “đạo” và giáo lý mang nội dung tư 
tưởng triết học hợp với con người thời đại hơn (Phật giáo) 


Đứng về phương diện luân lý, tâm lý đề nhận xét, thì các tôn giáo trên đây vẫn có sự 
lợi ích trong việc khuyên người, dạy người làm lành tránh dữ, những ảnh hưởng tốt 
cho xã hội hiện tại và mai sau. Tuy nhiên, đối với Bản Thê Luận, thuyết thần tạo - 
thần sinh ra vũ trụ, vạn vật[ 5] đương còn mơ hồ và huyền bí lắm! 


Đạo Học 
Đạo Không (Confucianisme) 


Những đạo học có danh tiếng ởÁ Đông, truyền bá đi các nước lân cận, trước hết, ta 
phải kế đến đạo Không. Đức Không phu tử, vị hiền triết Trung Hoa, sinh năm 551 - 
479. TTL, thời xuân thu. Chiến Quốc, dưới triều đại nhà Chu. Ngài đã từng nhiều 
tháng năm luân lạc... mà không một nơi nào trọng dụng, sau đành quay về nước Lỗ 
dạy học và soạn sách, học trò theo học có đến 3000 người. Trong việc soạn thảo sách, 
Ngài lấy “Quan Thư cổ xưa đề chỉnh đồn lại làm bộ kinh Thư, lấy thi ca các đời trước 
đặt lại thành kinh Thi, san định kinh Lễ, kinh Nhạc và làm kinh Xuân Thu là lịch sử 
nước Lỗ”. Người ta bảo Không tử chỉ là người “thuật nhi bất tác” Chính Ngài cũng 
thừa nhận điều đó. 


Đạo Không thành lập không phải do Ngài - mà phần lớn. Ngài chỉ là người thu nhập 
những gì tính tuy nhất của Tiên Nho; rồi cải cách những tư tưởng ấy làm thành một 
triết 1ý, luân lý thực dụng cho xã hội nhân sinh. Khởi điểm của đạo Không là vấn đề 
quyết định sự tương quan giữa thực tại với tư tưởng đề hòa đồng cái tiêu ngã người 
đời vào cái đại ngã của vũ trụ - lý tưởng thái hóa. Trước hết, Không Tử nhìn vũ trụ là 
một “Thẻ vô cùng” tức là trong mỗi vật hữu hạn đều có nằm sẵn cái thái cực vô hạn 
(lý thái cực), nó bàng bạc chu lưu khắp cả... “Dịch hưu thái cực, thị sinh lưỡng nghĩ; 
lưỡng nghỉ sinh tứ tượng; tứ tượng sinh bát quái, biến hóa vô cùng.” 


- Lý thái cực (Impersonnel) mà cô nhân đã bàn trong kinh Dịch, gồm 64 quẻ, 384 hào, 


do trí quan sát, kinh nghiệm tìm ra từ đời Phục Hy. Thần Nông đề thuyết mình sự 
tương quan giữa vũ trụ và vạn vật trong trường thiên diễn vô cùng phức tạp... song 


66 


qui định lại, gồm có ngũ hành[6] tương sinh, tương khắc, tuần tự sinh thành ra “Bốn 
tượng”[7], Tám quẻ: 


- Cân :trời. 

- Khảm :nước, mặt trăng. 
- Cần :núi đá. 

- Chấn :sắm. 

- Tốn :gió, mưa. 

- Ly :lửa, mặt trời. 

- Khôn :đất. 


- Đoài: kim khí và do sự phối hợp của Âm, Dương, (lưỡng nguyên) làm thành tượng 
hình bằng những nét gạch liền và đứt (tổng hợp). Mỗi quẻ tượng hình cho một trạng 
thái tương quan nối liền giữa Trời, Đất, Người. 


“Dịch”, nghĩa là động, biến dịch, vì khởi thủy có sự vật là có động. Động, là lẽ Sống 
của vũ trụ. Với luận lý này, đạo Nho không có ý mong chiên thăng tạo hóa mà chỉ côt 
dịch hóa nó, theo luật tiên hóa chung = “Ngô đạo nhât quan chi” (luận ngữ) 


Trong những kinh sách Nho gia tuy có nói đến chữ “thiên”, song không hẵn có nghĩa 
chỉ Ông Trời = “Thiên đạo chỉ vị tính, xuất tỉnh chỉ vị đạo” Nghĩa là, “cái khuynh 
hướng tiềm tàng trong trời đất gọi là Tính, noi theo cái tính ấy mà hành động thì gọi là 
Đạo”, Nhân tính với thiên tính là một. Thiên đạo là luật điều khiển sự tiễn hóa của xã 
hội và con người... 


Đạo Khổng xây nền móng trên một nhân sinh quan bắt đầu bằng chử “Thành ”[§]. 
Sống trong một xã hội loạn lộ bất công, muốn cải tạo nó tất phải có một đường lối 
(chính trị) hợp thời, nên Không Tử đã đặt ra “Tam Cương, Ngũ Thường”[9] đề ổn 
định tình thế. 


Ở sách Lễ Ký có ghi lời đức Khổng Tử so sánh trạng thái xã hội Trung Hoa gồm: - 
“một xã hội đại đồng” (Tam hoàng: Phục Hy, Thần Nông Hoàng Đề) và — “một xã hội 
tiểu khang” (ngũ đế Vũ, Thang, Văn Vũ, Thánh Vương, Chu Công). Ngài ra đời mang 
hoài bão cải hóa những đảo điên của thời đại “Xuân Thu” loạn lạc. Đứng về phương 
điện luân lý, đạo Không khuyên con người: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vì 
thân có tu, gia mới tể, quốc mới trị, thiên hạ mới thái bình. Đó là những yếu lý nhằm 
ồn định cuộc sống xã hội con người muôn thuở. 


Đạo Lão (Taoisme) 
Người sáng lập Đạo là đức Lão Tử (Lao Tzu), tên Đam, sinh năm 604 TL. Trong 
thời niên thiếu, Lão Tử chưa viết sách đề truyền bá tư tưởng của mình; mãi về sau, 


Ngài mới viết cuỗn Đạo Đức Kinh (gồm §1 chương có hơn ngàn lời)[10], Học thuyết 
Lão Tử rõ ràng pha mâu sắc yêm thê - lý tưởng Đạo Lão là lý tưởng siêu nhiên -nhìn 


67 


cuộc đời như một cuộc bắt đắc đĩ (...) Đối với uyên nguyên của sự vật chỉ (được) coi 
như một khối “tinh vân” mà Lão Tủ mệnh danh là “Đạo”(Bản thể), nó vô hình, vô 
hạn, ở ngoài không - thời gian, muôn nghìn hiện tượng cũng do “Đạo” biến hóa ra. 
Bắt kỳ vật gì trong trời đất điều có cái Đạo ấy ở trong và cùng với Đạo là một thê = 
“Hửu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh” (25). 


Nếu có phải gọi vật tiên thiên ấy là “Đạo”, đó chỉ sự miễn cưỡng mà thôi. Theo Lão 
Tử thì, “vật tiên thiên” sinh ra vũ trụ vạn vật chỉ là một vật không tên = Ngô bất tri kỳ 
danh, tự chi việt “Đạo” (25). 


Đạo Lão nhìn sự vật trong cõi đời chỉ như là tuồng ảo hóa, không khác giòng 
nước chảy từ nội giới ra ngoại giới, hết lớp này đến lớp kia “liên miên bất 
tuyệt”. Có đấy rồi không đấy. Về phương diện tu dưỡng, đạo Lão khởi lập một 
thuyết gọi là “Vô Vi”, tức là hành vi của vô ngã, của thân thể, căn bản tính. Cái 
hành vi ây gọi là Đức; có ý khuyên người ta trở về với đạo đức, với trạng thái thuở 
ban sơ cho tâm hồn được vắng lặng trong sạch, nghĩa là tách biệt giữa ngã và vô ngã, 
để sống cuộc sống thanh cao, có ý nghĩa hơn. Trên con đường tìm sự thật, đạo Lão đã 
hướng dân ta đến cái Đẹp và cái Thực, đó là đạo đức và chân lý. 


Triết Học 


Ở thời kỳ sơ khai, những tư tưởng lạ đã sớm lớn vớn trong đầu óc người ta, với bao 
cảnh tượng kỳ bí của thiên nhiên, muôn vật đôi dời; tât cả hiện tượng phôi bày ra ây, 
chăng biệt có tự bao giờ. 


- “Fâm” ư! “Vật” ư! hay “Thiên nhiên” ư! 
- Nguôn gôc của vũ trụ là gì? 


Đây là những vân đê đã làm chảy rât nhiêu mực của các bậc hiện triệt xưa cũng như 
nay! 


Ngay từ thượng cô thời đại, các triết gia đã lần lượt xuất hiện và đã lập ra những hệ 
thống tư tưởng triết học không giống nhau; đã một thời làm mưa làm gió tại các lục 
địa Trung Hoa - Ân Độ, Cận Đông và Địa Trung Hải. Khoảng bốn nghìn năm về 
trước, ở Đông phương, nhất là Ấn Độ, quan niệm về triết học đã có. Lịch sử triết học 
Ấn Độ, trước thời đức Phật, nguồn tư tưởng triết lý đã có hàm chứa trong các thánh 
thư Védas. Về sau càng được khai triển thêm qua các bộ thánh thư Brahmana, 
Aranyaka, Upanishad... Bộ Brahmana (Tế Nghi Thư) gồm những bài thánh ca tán 
dương công đức và sự nghiệp vĩ đại của thần chúa tê Brahma (nguyên lý sáng tạo vũ 
trụ), và ghi những truyện về thần thoại cùng chú giải các điển tích cao đẹp các bài 
thánh ca. Bộ Aranyaka (Sắm Lâm Thu) là ghi chép những triết lý huyền nhiệm và các 
phép bí truyền của đạo... Bộ Upanishad (Áo Nghĩa Thư), nhằm giải thích những 
thánh ngữ và yếu chỉ của đạo. Upanishad còn có tên là thánh thư Vedanta, tức thâu 
tóm những đoạn văn chính yếu trong hai bộ Tế Nghi Thư và Sắm Lâm Thư. Bộ 
Vedanta được liệt vào loại “thánh thư mặc khải”. 


Những thuyết lý về vũ trụ vạn vật của các hệ phái sau này mỗi ngày càng đi xa với 
bản chất nguyên thủy của nó. Chăng hạn, trước kia người ta thừa nhận Brahma là 
nguồn gốc của vũ trụ, thì nay lại cho vũ trụ hình thành là do các yếu tổ Đất, Nước, 
G1ó, Lửa, Không khí... Phái khác nói: do các Tính Có — “Đại Linh Tính” phát sanh ra 


68 


vật chất, ra tính cách, ra nghiệp lực,... rồi các tính ấy kết hợp tạo thành muôn vật, lần 
lân vượt lên chỗ trừu tượng; có những phái xướng ra Không Gian Luận, Thời Gian 
Luận, Phương Hướng Luận... bao nhiều tư tưởng trào ra, làm hôn loạn một thời! 


Kế đó là đạo Phật ra đời, đã tổng hợp các luồng tư tưởng Ấn Độ, tạo thành một triết lý 
sống (philosophie de la vie), lấy Con Người (Nhân Bản) làm mực thước để giải quyết 
mọi cân đề về cả nội giới lẫn sự kiện khách quan thế giới bên ngoài. Con người là tất 
cả. Vì, có con người cho nên mọi vấn. đề - tức khuôn mẫu sống ở đời - mới cần phải 
đặt ra. Con người là một tiểu vũ trụ nằm trong cái đại vũ trụ. Thế giới này càng mở 
rộng chừng nào là do tầm hiểu biết của con người, mà có. Và do vậy rõ ràng đạo Phật 
là một triết học siêu triết học. Vào khoảng đầu kỷ nguyên Tây Lịch, nền triết học 
Đông phương, bắt nguồn từ tư tưởng đạo Phật, đã thâm nhập vào đại lục địa Trung 
Hoa, để cùng với các trào tư tưởng Không - Lão... tạo thành một nền triết học đại 
đồng phồn thịnh, không chỉ dành riêng cho Ấn Độ -Trung Hoa[11] mà còn cho cả Á 
Đông và toàn thê thế giới nửa. 


Nhìn về phía trời Tây, triết học được bắt rễ từ Hy Lạp, chuyền dịch qua Đại Tây, 
Dương và cho ta thấy, hai nguyên tắc chính đề cắt nghĩa hiện tượng vũ trụ, tức vẫn đề 
nhận thức và hành động. Sự hiểu biết của con người là do trí tuệ; rôi từ trí tuệ dẫn đến 
hành động (thực nghiệm). Nhưng, hàng động như thế nào đây lại là một việc khác 
(xin sẽ bàn ở phần khoa học). 


Những triết gia Tây phương đầu tiên, ta phải kê đến PYTHAGORE, một nhà toán học 
kiêm triết học ở thê kỷ VI TTL, là người đã sáng tạo ra danh từ Triết học 
“Philosophie” Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ IV TTL là thời kỳ phôi thai của nền 
triết học Tây phương, những triết gia sau đây đã cùng nhau đi tìm nguyên nhân tối sơ 
của vũ trụ; với THALES (640 - 547) bảo là “Nước”, nhưng HÉRACLITE (576 - 480) 
lại nói là “Lửa” còn ANAXIMENE (480 TTL) thì cho là “Không khí”, phái triết học 
Tự Nhiên Luận thiên về việc quan sát, giải thích vũ trụ hiện tượng như PYTHAGORE 
(580 - 500), lấy những con số đề hình dung vũ trụ. ZÉNON (IV TTL) nhìn nhận khởi 
thủy vũ trụ là do Những Ơi Im Lìm “Tĩnh” nghĩa là không chuyên động, không biến 
đổi; những con số, những sự hoạt động đều chỉ là những bề ngoài không có trong thực 
tại[12]. 


EMPÉDOCTLE (IV TTL) thì thì công nhận trong vũ trụ cả thảy có 6 yếu tố: trong đó 
có chất: nước, lửa, đất, khí trời và 2 lý trừu tượng là tình yêu và ghen ghét. 
LEUCIPPE và DÉMOCRITE (hai triết nhân này sinh đồng thời TTL V thế kỷ) với 
thuyết Nguyên Tử Luận, cho rằng vũ trụ là do những hạt nhỏ (nguyên tử) kết cấu 
thành... 


Như trên, cho ta thấy, mỗi phái luận giải khác nhau, tựu trung chân lý chưa có một 

“thuyết” tương quan! Cái không khí hoài nghĩ đến cực độ đã bao trùm khắp cả... Lúc 
ấy nhà hiển triết SOCRATE (470 - 339 TIL) đứng ra cách mạng tư tưởng đương thời, 
đưa triết học Hy Lạp trở về con đường “nội tỉnh = connais toi toi meme”. Nghĩa là, 
“đưa triết học con đường thuần trí thức trở về con đường hành động, con đường chân 
lý, đạo đức, lấy Người làm đối tượng nghiên cứu...” Tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của 
SOCRATTE, có PLATON (428 - 347 TTL) và ARISTOTE (384 -322 TTL), tuy mỗi 
người mỗi khuynh hướng, nhưng vẫn dung hợp với nhau trên cùng mụch đích chung, 
đó là: đi tìm cái Chân và Thiện, tạo cho triết học Hy Lạp một thời long thịnh. 


69 


Vào thời trung cỗ, triết học Tây phương như bị chìm ngập trong những kinh điển học 
qui, lấy tư tưởng Sáng Thế làm tâm điêm, thời kỳ của “đức tin” và tình cảm ru ngủ!... 
Nhưng qua thời cận đại DESCARTES (1596 -1656) đã nêu cao lý trí để phản " lại 
tình cảm ru ngủ thời xưa. Ông đã dùng “phương pháp luận” để chứng minh cho “ 

vật nào” mà quan niệm rõ ràng, đều là chân lý, Ông coi vũ trụ là một dây nhân nhát vô 
cùng tận. Qua DESCARTES, người ta đều nhận thấy “Tâm, Vật song hành”, là khởi 
điểm cho hai phái thuần lý do HÉGEL (1770 - 1831) và HAMELIN (1856 - 1907) 
dẫn đạo, và phái thực nghiệm do Auguste COMTE (1798 - 1857) và SPENER (1820 - 
1903)... 


Tới đây thì triết học đã đánh dấu một lối rẽ rõ rệt: Vấn đề Duy Tâm và Duy Vật; Chủ 
Quan với Khách Quan v.v.. 


Phái Duy Tâm cực đoan, có BERKELY (1685 - 1753), Emmauel KANT (1724 - 
1804), HÉGEL (1770 - 1831)... Nhà triết học Đức (Kan†t) là một trong những người 
thuộc phái quyết đoán tin tưởng vũ trụ cần phải có sự hiện diện của Trời, mọi vật mới 
an bài. Rồi suy diễn: tin có Trời, ta có thê hy vọng hưởng một cuộc đời bất diệt đầy 
hạnh phúc - Vì, Trời là chủ động chứ không thể là thụ động. Còn, HÉGEL lại cho 
rằng ““Tất cả những gì thực tại đều Duy Lý = Tout ce qui réel est rationnel”. Những 
phái Duy Vật cực tả, như DÉMOCRITE (V TTL), FEEUERBACH (1775 -1833), 
MOLESCHOTTT (1820 - 1897), Karl MARX (1818 — 1883) và ENGELS (1820 - 
1897)... với một phong trào tích cực phản siêu hình, theo phái này thì, sự hiện hữu 
của Trời trong vũ trụ là điều không bao giờ có được[ 13]. Những yếu điểm của chủ 
nghĩa Duy Vật là đưa vật chất lên hàng vạn năng. Đấy là nguyên nhân khởi thủy của 
mọi vận động vũ trụ và xã hội. Về phương diện nhận thức khách quan, phái này dùng 
Biện Chứng pháp (gọi là biện chứng pháp duy vật) làm công cụ khám phá của loài 
người; đồng thời khích động phong trào giai cấp đấu tranh làm luật tắc vận hành của 
lịch sử. Do đó, thuyết duy Vật chủ nghĩa thường lấy sự tranh đấu làm mụch đích cho 
mọi lẽ sống[14]. 


Trên đây mới chỉ trình bày những nét đại cương của nền triết học Tây phương cũng 
đã hé mở cho ta thấy sự phân định thành những hệ thống Duy Tâm, Duy Vật... 
Nhưng từ thế kỷ XIX - XX.thì triết học thực nghiệm ,chỉ còn lại siêu hình biện chứng 
pháp,luận lý.v.v.. 


Vấn đề tìm hiểu vũ trụ và con người, qua các Tôn giáo, đạo học, triết học - như đã 
trình bày - đây chỉ mới là những tia sáng. Rút lại, vân đề đạt ra vẫn y nguyên là một 
vân đê nan giải. 

*Tìm ở Tôn giáo - Tôn giáo bị thần thánh hóa. 

*Tìm ở Đạo học - Đạo học giải thích với những lý tưởng siêu hình, khó hiểu! 

*Tìm ở Triết học - Triết học có những hệ phái, và mỗi hệ phái giải thích một khác; 
hơn nữa, triết học đang trong vòng tìm kiêm, suy luật nên dễ bị ràng buộc trong 
những phạm trù học qui, càng khó hiểu hơn. 

Là những kẻ đi tìm đường, càng đi sâu vào khu rừng Tôn giáo, triết học ta càng lạc lối 


thêm! Vẫn biết, không phải hễ đi tìm đường là tới đích, phải lượng sức mình, và phải 
có sự tuyên trạch của lý trí, nêu không... (thưa bạn) - hãy coi chừng! Trí xét đoán là 


70 


mực thước cho tắt cả. “Phải làm như con ong hút mật, đừng làm theo con bướm giỡn 
hoa”, Ta không thể ỷ lại hay nhắm mắt tin theo bắt cứ cái gì, ngoài sự nhận thức 
khách quan, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc cho mình và cho mọi người 
chung quanh. 


Giờ đây, chúng ta hãy du hành qua địa hạt Khoa học và đạo Phật để thử tìm ở đấy lối 
thoát, một sự trả lời cho những nghi vân kia. 


KHOA HỌC 


Lịch sử tiễn hóa nhân loại, từ thế kỷ XVII, khoa học coi như toàn thắng về mọi 
phương diện; ngoài những phát minh kỷ thuật, khoa học cũng đã len lỏi sang hệ tư 
tưởng để giải thích vũ trụ, bằng những phương pháp mâu nhiệm chắc chắn hơn, hoàn 
hảo hơn. Khởi nguyên tỉnh thần khoa học tiến bộ không phải trong giây lát hay một 
ngày tự giác ngộ nên. Một vài đặc tính của tư tưởng khoa học đã nây mắm từ những 
thời kỳ xa xôi. Nói đến khoa học, người tiên phong tiêu biểu cho khoa học thực 
nghiệm là Francis BACON (1561 - 1626), ông đưa ra những nhận thức mới về sự vật 
là nhận thức bằng cách xác định lý do, qua “Tam Biểu Luận”: 1. biểu có mặt (table de 
présence), trong biểu có mặt, ta ghi những hiện tượng nào luôn luôn có mặt với nhau; 
2. biểu vắng mặt (table d”absence), trong biểu vắng mặt, ta ghi những hiện tượng nào 
bao giờ cũng vắng mặt một lúc; 3. biểu thứ tự (table de degré), trong biểu thứ tự, ta 
ghi những hiện tượng nào cũng biến đổi một lúc. Đồng thời với Bacon, bên phía trời 
Tây, còn có DESCARTES (1596 - 1650) là người đã khai sáng cho một trào lưu tư 
tưởng mới - Tư tưởng Khoa học -; sau nhiều năm suy tưởng, ông đã lập được bốn qui 
tắc căn bản cho phương pháp khoa học ngày nay. Bốn qui tắc đó là: 1. Trước hết phải 
chứng minh một sự vật nào đó, sau mới nhận nó là sự thật. 2. Hãy chia sự vật ra từng 
phần đơn giản, càng nhiều càng hay, đề đễ dàng cho sự quan sát, giải quyết. 3. Sau 
khi đã xem xét, nghiên cứu từng vật đơn giản, phải thu thập lại cho thứ tự để tìm hiểu 
những sự vật khó hiểu hơn vốn tự nó không biêu thị (Qui tắc này cũng gọi là qui tắc 
tổng hợp). 4. Cuối cùng, kiểm điểm lại và tổng hợp những sự việc mà mình đã nhận 
định, đê khỏi bỏ sót một vật gì. Qua 4 qui tắc trên, vai trò của Descartes nổi bật hắn 
lên như một vần sao sáng của bầu trời khoa học cận đại mà ngày nay người ta phải 
nhìn nhận ông như một cái mốc, đánh dấu bước rẽ của nhân loại, không chỉ về 
phương diện nhận thức mà cả về phương diện hành động nữa. Sau, Auguste COMTTE 
(1793 - 1857), đã dựa vào thực tại, để xướng thuyết “Thực Nghiệm Chủ Nghĩa”[15]. 


Và qua những biến đổi, kinh nghiệm từng giai đoạn, trí óc con người mỗi ngày thêm 
mở mang, đã giúp rất nhiều cho sự khám phá những kỳ bí của thiên nhiên, NEWTON 
(1642 - 1727) chỉ nhìn quả táo rơi mà khám phá ra luật Vũ Trụ Hấp Dẫn Lực, biết 
được: sự vận hành của hành tỉnh và sao chối chung quanh mặt trời, xoay tròn của địa 
trục, sự lên xuống của nước thủy triều... Còn MALUS (1775 - 1812) đã tìm ra “sự 
phân cực ánh sáng”, và De VERRIER (I§1I - 1877) thì tìm ra sao Neptune tức Hải 
Vương Tinh. Và trước đó nhiều thế kỷ, ARCHMÈDE (287 - 212 TTL) đã phát minh 
ra nguyên lý tỷ trọng của các vật thê. Christophe COLOMB (1451 -1506) và Fernand 
de MAGELLAN (1480 - 1521)[16] là những người đã cương quyết đi vòng quanh thế 
giới để tìm hình thê trái đất. VOLTA (1775 - 1827) và GALVANI (1737 - 1798) 
nghiên cứu các hiện tượng thuộc về điện tử, tìm ra hai luồng điện đương cực và âm 
cực. FRANKLIN (1706 — 1790) giải thích về sắm sét. LAMARCK (1744 - 1829), 
DARWIN (1809 -1882) chủ trương sinh Vật Biến Hóa, nghĩa là mọi vật chuyên biến 
đổi dời. LAVOISIER (1743 - 179), nhà hóa học đầu tiên đã tuyên bố: “Trong vũ trụ 


7 


không có gì tự tạo, không có gì tự tiêu diệt”, Phù hợp với định lý này, Albert 
EINSTEIN (1879 - 1955) đưa ra thuyết “Tương Đối” đã chứng minh: “Vật chất là khí 
lực tụ lại cực điểm, mà khí lực là vật chất tan loãng ra cực điểm”, Vật chất và khí lực 
theo Einstein, chỉ là hai trạng thái cũa một thực tại (deux aspects d”une réalité)... 


Những nhà bác học trên đều đã xây dựng cho lầu đài khoa học mỗi ngày thêm vững 
chắc. Với vũ trụ, dưới con mắt nhận xét của khoa học, đã thừa nhận: Trong vũ trụ 
không phải chỉ riêng thế giới chúng ta ở, mà rất nhiều thế giới, mỗi thế giới là một bộ 
phận tinh hệ của vũ trụ. Mỗi tinh hệ gồm có nhiều hành tỉnh, vệ tỉnh quay chung 
quanh; mà mặt trời là trung tâm, gọi là Thái Dương Hệ (système solaire). Quay chung 
quanh mặt trời có 9 hành tinh: Thủy Tình (Mercure) Kim Tình (Vénus)[17]. Địa Cầu 
(Terre), Hỏa Tinh (Mars), Mộc Tinh (Jupiter), ThốTinh (Saturne), Thiên Vương Tỉnh 
(Uranus), Hải Vương Tỉnh (Neptune) và hành tinh thứ 9, ở cách xa mặt trời nhất đó là 
hành tinh Pluton. Trong khoảng không trung có hằng hà sa số hành tinh hệ lớn nhỏ, 
gồm cả thế giới gọi chung là vũ trụ. 


Tới đây, ta đã có một khái niệm trong sự quan sát, tìm hiểu thiên nhiên. Nhưng, điều 
thắc mắc vẫn là cái nguyên nhân tối sơ của vũ trụ vạn hữu? -Theo khoa học giới giải 
thích: “Ở thời kỳ hỗn mang, trong vũ trụ chỉ có toàn thuần tỉnh (Ether). Sau với những 
nguyên nhân không rõ, thuần tỉnh ấy kết thành những phần nhỏ rải rác, nhờ sức vận 
động và sức hấp dẫn, các phần tử nhỏ kết lại thành cồi[1§] và cồi “nguyên tử” trước 
còn rời rạc, sau kết thành vân tinh và căn nguyên của mọi Thái Dương Hệ. Đó là thời 
kỳ cấu tạo mặt trời và các hành tinh, nhiệt độ của các vì sao ở thời kỳ này rất lớn - 
Với sự phóng tản không ngừng, nhiệt độ của các vì sao giảm bớt tạo nên thế quân 
bình khiến cho sự sống có thê phát khởi, ấy là thời kỳ đầu tiên có những sinh vật[ 19] 
Địa cầu có thê ở được. Nhưng trong thời kỳ các nguyên tử vẫn không ngừng phóng 
tản Ấy cùng với sự giảm tốc độ, các nguyên tử mắt dần thế vững; bắt đầu một thời kỳ 
ly tán. Thế vững chắc của các nguyên tố nội nguyên tử càng giãm đi thì sự ly tán 
càng nhanh. Rồi đến một thời kỳ quá suy, các nguyên tử lại trở vê thế thuần tỉnh như 
trước. Như vậy, ta có thể biết: địa cầu cầu tạo bởi nguyên tử thuần tỉnh rải rác. 
Nguyên tử ấy tự súc tích lấy năng lực. Mà vật chất là một hình thái phát tán thành 
nhiều thế khác nhau, như hơi nóng, ánh sáng, điện khí .v.v.. 


“Lịch sử vũ trụ có thê chia ra hai thời kỳ: Thời kỳ Ngưng Kết Năng Lực Thành Vật 
Chât, và thời kỳ Phát Tán Năng Lực ây”.[20] 


Tiền bán thế kỷ XVII, một câu chuyện lịch sử, thuộc phạm vi khoa học và Tôn giáo, 
đã xảy ra như sau: 


* Trời - GALILÉE (1564 - 1642), noi gương COPERNIC (1473 - 1543), ông đã đưa 
ra nhận xét: “Trời chỉ là khoảng không gian bao la vô cùng tận, trùm cả mặt trời, trái 
đất và nhiều hành tinh”. Thế là chỗ nào cũng có trời... Mà nói thế tức đã phản lại tỉnh 
thần tôn giáo; ông còn khăng định: “Không có thần nào sáng tạo ra vũ trụ vạn vật cả”. 
Trước kia tôn giáo thần quyền thường bảo “Trời tròn, đất vuông và đứng yên một 
chỗ; ở dưới là địa ngục, ở trên là trời”. Ngày nay khoa học nhìn nhận; mặt trời là 
trung điểm của vũ trụ. 


AI đúng, a1 sa1? Đến nay ta mới rõ sự thật, thì ra oan cho Galilée vì muốn (Tự Do Tín 


Ngưỡng) vì muốn giác ngộ chỗ mê lầm của tôn giáo thần quyền mà suýt bị ghép tội tử 
hình - Việc này xãy ra dưới thời giáo hoàng Urbain VIII (1633) do tòa án La Mã xử, 


J2 


vì ông đã dám viết cuốn “Dialogues sur les grands systèmes du monde” mang một nội 
dung trái với Thánh kinh - Sau đó, buộc lòng ông phải tuyên bô trước công chúng: 
“Trái đât không quay”. 


Mà “Trời” là gì? - câu hỏi ây đã làm không biệt bao nhiêu người phải băn khoăn, thắc 
mặc... 


* Đất. - Về trái đất, tôn giáo xưa thường nói: “Mặt đất hình phẳng”. Khoa học hiện 
đại xác tín: “Trái đất tròn = la terre est Tonde”[2I]. Theo LAPLACE (1749 - 1827) 
thì, nguyên, thuỷ của trái đất là một khối lửa (une masse de feu) do mặt trời văng ra, 
rồi nguội dần... chỗ nào lôi là núi, đồi, chỗ nào lõm là sông ngòi, hồ ao hay biển, 
cũng có chỗ bằng phẳng như sa mạc hay bình nguyên. 


Và theo, LUCRECE (509 TTL), ông đã có những giả tưởng rất hữu lý: “Địa cầu hiện 
ta đang sinh sông không phải duy nhất trong thiên nhiên, chúng ta phải tin rằng ở 
những miễn khác của không gian, cũng có nhựng địa cầu khác, những sinh vật khác, 
những giống người khác... 


Dựa vào thực tại, khoa học ngày nay đã phát minh những cái mới lạ, chế ra được cả 
phi thuyền liên hành tính thể thám hiểm nguyệt cầu, làm sụp đồ hắn một hệ thống tư 
tưởng thần quyền xưa cũ, đặt con người trước trách nhiệm của chính mình. Tuy nhiên, 
trên đường tìm chân lý, khoa học chưa phải là vạn năng, giải quyết được hết mọi khúc 
mắc của con người và cuộc đời này. Vì, “Khoa học chỉ bàn đến những điều tổng quát 
= [Inˆy a que de scIence du general”. 


Qua ngững trang trên, ta đã hiểu sự cắt nghĩa "”Vũ trụ vạn hữu” của các Tôn giáo, 
Đại học, Triết học, Khoa học xưa và nay. Giờ đây, chúng ta thử dạo bước vào địa hạt. 
ĐẠO PHẬT - Mà bản đồ đã sẵn có trên hai nghìn năm trăm năm nay - đề thử tìm ở 
đây một tia sáng, làm chỉ chuẩn cho sự tìm hiểu về Vũ trụ và về con nĐƯỜI. 


Và kìa - Con Đường Sáng đã hiện ra... 
Vấn Đề nhận thức 


Đứng trên quan niệm nhận thức, đạo Phật không hoàn toàn thuần túy là một triết học. 
Vì, đạo Phật là tất cả, hay nói khác, đạo Phật là triết học siêu triết học. Đạo Phật cũng 
có những lối nhận thức sự vật, bằng nhân giới trực quan, rất chính xác. Thật vậy, 
trước khi nghiên cứu vấn đề gì ta cũng nên đặt thành câu hỏi: Tại sao? rồi sau đó 
quyết tìm câu trả lời những nghi vấn mà mình đã đặt ra. Những vấn đề nào khi ta đã 
nhận xét được thấu đáo, nó biêu hiện ra một cách phân minh; và những ý tưởng để 
diễn tả sự vật cũng “đến” một cách dễ đàng: thì đó là một Sự Thật mà ta phải thừa 
nhận[22]. Tất cả hiện tượng trong vũ trụ chỉ là những con số cộng cộng các yếu tố 
(nhân duyên) mà có. Đứng vê phương điện không gian mà luận thì, vạn hữu là “Vô 
Ngã = anattà”, nó không có cái thật bê ngang; do cộng các điều kiện nhân duyên lại 
mà thành. Chị đứng về phương diện thời gian mà xét, vạn hữu là “Vô thường = 
anicca”, nó không có cái thật bề dọc; do cộng các trạng thái sinh - diệt lại mà có. 
Chứng mình cho lập luận trên đây, ta lấy một vật thể làm đối tượng để nghiên cứu, 
tim hiểu sự vật. Cây viết hiện có trước mắt tôi là do hiệp thể của nhiều chất liệu, như: 
gỗ + sơn + mực và ý niệm của người thợ tạo ra cây viết tròn hoặc lục lăng, với, “thiết 
ý” là để dùng vào viết hay vẽ..., bởi có “hiện tượng” cây viết mà chứng minh được 


73 


chung quanh cây viết là không gian: vô ngã. Rồi từ khi có hiện tượng cây viết cho đến 
cây việt bị hủy hoại, nghĩa là từ sinh -diệt này qua sinh - diệt khác, gọi là thời gian: vô 
thường. 


Tất cả sự vật hiện hữu trong vũ trụ đều bao gồm trong một chữ “Pháp = 
Dharmas”[23], Nói theo từ ngữ Phật Học, Pháp cũng gọi là “Nhất Thiết Pháp”, tức 
chỉ cho Vạn Sự Vạn Vật và là Lễ Sống, Cách Sống, Khuôn Mẫu Sống của muôn loài 
vạn vật trong cỏi đời này. Cái lẽ sông ây cùng với trời, đất, muôn vật nhịp nhàng 
chung sông trong một Nguồn Sống Vô Tận (tức Hiện Tượng - Bản Lai Diện Mục là 
như thế đó; pháp nhĩ như thị là vathàbhùta). Với sự thật trên đây, đã giúp ta khám phá 
ra hiện tượng vũ trụ vạn hữu gồm có hai mặt đối đãi: “Một Là Tả Cả”, toàn thể vũ trụ 
tạo thành một vật (nhất tức nhất thiết); “Tất Cả Là Một”, một vật ảnh hưởng đến toàn 
thê (nhất thiết tức nhất)[24]. 


Đề nhận thức sự việc không bị lệch lạc, sai lầm, đạo Phật đề ra ba phương pháp, cùng 
gọi là: Tam Lượng (ba phương pháp tỷ giảo, nhận thức sự vật đúng như thật). Hình 
thái nhận thức thứ nhất là Hiện Lượng, những sự vật hiện hành do ngũ giác và tri giác 
ta trực tiếp nhận thức một cách thâu đáo, nêu ta có quan niệm rõ rệt về một vật ấy. Tỉ 
dụ: phải nghe tiếng nó, phải ngửi mùi nó, v.v...Trước khi có cảm giác rồi, mới có tr 
giác, không có tri giác thì không có quan niệm, nghĩa là chưa thành hiện lượng. Hình 
thái nhận thức thứ hai là Tỷ Lượng, sự suy luận, đối chiếu bằng những phương pháp. 
tỷ giáo, lấy cá thê hiểu toàn thể làm đối tượng so sánh, và chứng minh cho sự tìm hiểu 
sự thật, như dựa vào pháp Tam Chi Luận trong Nhân Minh Học[25] đề tỷ lượng trong 
việc xét đoán vũ trụ vạn hữu. Hình thái nhận thức thứ ba là Thánh giáo Lượng, căn cứ 
vào giáo lý Như thật do đức Phật dạy để mở mang trí tuệ (Prajnã), suy xét sự vật, 
phân định lẽ chính tà, thực hư. Đó là những yêu lý căn bản cho mọi phưương pháp 
nhận thức. Ta có thê y cứ vào đấy làm tiêu chuẩn đề tỷ giảo, phán đoán, tìm hiểu chân 
lý. Áp dụng phương pháp Tam Lượng trong công cuộc tìm hiểu sự thật, cho ta thấy: 
“Đạo Lý Duyên Khởi = paticcamuppàda” của đạo Phật là cắt nghĩa trọn vẹn cái lý do 
vũ trụ vạn hữu thường hằng, luôn luôn sinh động (vô thường) nhưng không thực thê 
(vô ngã). Căn cứ vào Nhân Minh học (tức phương pháp Luận Lý học), ta tập luận: 


¬ Tôn - Tắt cả hiện tượng trong vũ trụ đều biến chuyền, vô thường. 
- Nhân - Vì các nhân duyên yếu tố giả hợp tạo thành. 


- Dụ - Như cái nhà, do các vật liệu “giả hợp” tạo thành rồi phải mục nát, hư 
hỏng. 


Và, so với phép Tam Đoạn Luận (Syllogisme) trong triết học Tây phương: 
- Đại Tiền Đề - Những vật gì do yếu tổ nhân duyên giả hợp tạo thành, đều bị hủy diệt. 


- Tiểu tiền Đề - Như cái nhà, do các vật liệu “giả hợp” tạo thành, tất phải mục nát, hư 
hỏng. 


- Kết Luận - Vậy các hiện tượng trong vũ trụ phải biến chuyền, vô thường. 


74 


Tới đây, xin tạm mượn câu chuyện “đàm thoại” giữa đức vua MILINDA và thánh giả 
NAGASENA được ghi lại trong cuôn “DI Lan Đà Vân Đạo = Milindapanha” đê 
chứng minh cho lý giải trên là sự thật. 


- Thưa thánh giả, tên thực ngày là gì? - đức vua hỏi. 
Z. Tâu hoàng thượng, bạn đồng đạo thường gọi tôi là NÀGÀSENA, nhưng 
đây chỉ là một cách đê phân biệt một tiêng gọi, một lôi nói cho tiện, hay nói khác, chỉ 


là một cái danh chứ thực ra, không có người Nàgàsena. 


Đức vua thấy thánh giả trả lời một cách bỏ lửng (không trả lời thắng câu hỏi), lấy làm 
thắc mắc, liền gạn hỏi: 

¬ Thưa thánh giả nêu không có người Nãgãsena; thảng hoặc có kẻ đem đồ 
dâng cúng tỳ khưu (Bhikkh: tức chỉ thánh giả Nàgàsena) những thứ cần dùng, như 
thức ăn, áo mặc, đồ ngũ, thuốc men... thì lẫy ai đề nhận lãnh? - Và ai ăn dùng những 
vật ấy? - Ai bảo toàn luân thường đạo lý? - Ai ngồi tham thiền? - Ai hành đạo? Ai đắc 
quả? - Ai nhập niết bàn? Ai là kẻ sát sinh? Ai trộm cắp? - Ai tà dâm? - Ai phạm ngũ 
giới? Nếu thế thì không có thiện, không có ác, không ai làm thiện cũng không ai làm 
ác; những việc làm dù tốt hay xấu, cũng chẳng có quả báo? Thưa tháng giả, vậy thì 
không ai đánh giết; tỳ khưu và tỳ khưu ni ơi! các người không có ai là thầy, không ai 
là người giảng dạy, không ai là người truyền đạo pháp, nếu thánh giả nói rằng: “Nầy 
các huynh, hoàng thượng gọi ta là Nagasena thì Nagasena là ai?” thưa Thánh giả, xin 
ngài giảng cho. Hay là tóc trên đầu ngài là Nagasena? 


- Hay là lông, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, cật, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, 
cuống ruột, đồ ă ăn chưa tiêu hóa, đồ ăn đã tiêu thành phân, đờm, rũi, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, nước miếng, nước tiỀu. v.V... 

- Không. 

- Hình sắc kia có phải là Nagasena chăng? 


¬ Không... 


-_ Sự nhận biết vui buồn, Sướng khổ, sự suy tưởng phải trái; sự toan tính hành động, 
trong lòng, có phải là Nagasena? 


- Không. 

- Thế không có chỉ là Nagasena cả, vậy Nagasena là gì? 

- Không là gì hết, thưa hoàng thượng. 

- Có lẽ nào Nagasena chỉ là một tiếng không thôi sao, trầm e thánh giả nói đối. 
Bấy giờ, thánh giả (luôn thể) trông thấy cái xe, liền hỏi đức vua MILINDA: 


- Tâu hoàng thượng, chứ ngài tới đây đi bộ hay đi xe? 


75 


- ĐI xe, thưa thánh giả. 

-_ Hoàng thượng bảo đi xe, vậy tôi xin hỏi: Xe là gì? Có phải cây gọng là xe không? 
- Không. 

- Phải bánh xe là không? 

- Không. 

z Phải ổ máy của xe là xe không? 

- Không. 


- cá Ê 


Hỏi mãi như thế, không có cái gì đức vua Milinda có thê chỉ được là xe. Thánh giả 
Nagasena liên kêt luận: Cái xe của hòa thượng chỉ là một dâu hiệu, một tiêng gọi; tôi 
e hoàng thượng nói dôi khi nói đi xe đên đây... 


Ở đời, hễ cái gì có hình tướng, đều biến đồi, không thật. — “Phàm cái gì có hình tướng 
đều là giả dôi, có sinh phải có diệt” -Kinh Kim Cương. 


Cuộc đàm thoại trên đây đãchứng minh cho sự thật của Đạo Lý Duyên Khởi, Vô 
Thường, Vô Ngã trong đạo Phật. Một sự thật không ai có thê chối cải. Thật vậy, tất cả 
sự vật hiện hữu trong thế gian này, hoặc đang băng hoại, hay sẽ thai sinh, là do sự kết 
hợp “vô thường” của một số tinh thể đơn thuần qua nhiều giai đoạn, và cứ thế tiếp tục 
mãi... “Đạo Lý Duyên Khởi”cho ta thấy: Sự vật không phải chỉ là những cá thê cố 
định, đơn điệu, độc lập; mà là những “phần tử” hòa hợp trong một khối chung của 
“toàn thể”. Những phân tử ấy có một xã hội tính, tức tính “Nhân Duyên Sinh”. Với 
tính Nhân Duyên Sinh, đạo Phật đánh dấu sự tương quan mật thiết giữa hết thảy... Vì 
biết rằng, hết thày sự vật trong vũ trụ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, ảnh hưởng lăn 
nhau mà tạo thành. 


Vũ Trụ Luận. 


Trong Vũ Trụ Luận[26] (Cosmogonie) gồm hai phần: Hình Nhi Thượng: 
Métaphysique, nghiên cứu Bản Thế Chân Như (Tathatà hay paràmartha). Như Lai 
Tạng (Tathatagarbha); Hình Nhi Hạ: Physique, phần triết lý thực tiễn; những việc con 
người, vũ trụ. 


1. Thế Giới Vô Biên, Chúng Sinh Vô Hạn Lượng. Nhưng Tất Cả..., Đều Do 
“Nghiệp” Biên Hiện. 


Trong vũ trụ có rất nhiều thái dương hệ, mỗi thái dương hệ là một thế giới, hợp nghìn 
thế giới thành một Tiểu thiên thế giới, hợp nghìn tiểu thiên thế giới thành một Trung 
thiên thế giới, và hợp nghìn trung thiên thế giới thành Đại thiên thế giới. 


76 


Mỗi thế giới có những Y Báo, Chính Báo khác nhau, nhưng không ngoài “Nhgiệp 
Cảm Duyên Khởi”. 


Nói đến “NGHIỆP” (Karma) tức nói đến sự sinh động biến hóa của vạn hữu (tous les 
êtres). Nhưng Nghiệp là gì? Và Vũ Trụ do Nhân duyên nào mà có? Nghiệp là Vô 
Minh (Avidyà) duyên khởi và tự nó tác động, chứ không bị chi phối bởi một sức 
huyền nhiệm nào cả. Mà Nghiệp thì hoàn toàn động. Bởi có động mà vũ trụ vạn hữu 
mới tiến hóa, sinh tồn - động, hay nói Nghiệp cũng thế - xin hiểu theo nghĩa rộng - khi 
khởi thủy có thế giới, có các loài sinh vật là có động. Động là biến hóa cần phải có để 
duy trì trật tự trong vũ trụ và là Lẽ Sống của mỗi hành tinh hệ, gồm nhiều thế giới gọi 
chung là vũ trụ. 


...Cứ tiễn mãi qua 33 từng trời: 56 cảnh giới Bồ Tát; vũ trụ tùy mỗi từng mà rộng lớn 
gấp bội. Mỗi Phật sát là một cõi Phật, và mỗi cõi gồm có Tam thiên đại thiên thế giới 
3 000 000 000[27]. Từ cõi đức phật Cakyamuni vượt qua mười ức vạn cõi Phật khác, 
còn có một cõi do đức Phật A Di Đà (Amitabha Buddha) làm giáo chủ. Mỗi cõi Phật 
sát đối với không gian, chỉ là một hạt bụi nhỏ khác. Các Phật sát đầy dẫy hư không. 
Thật là bao la!”{2S]. 


Chỉ mới đứng về mặt tương đối cuộc đời mà luận, ta cũng đã thấy: Vũ trụ rộng lớn, có 
muôn hình, muôn vẽ, nào trăng, sao, trời, đất, núi, sông, cây cỏ, người và vật. v.v... 
Tuy nhiên, sự nhận thức của con người (do ngũ quan và ý thức tạo thành) khác với sự 
nhật thức của các loài động vật “nhìn” và “hiểu” những cảnh vật ấy (cộng nghiệp 
trong biệt nghiệp). Nghĩa là, tùy mỗi Nghiệp lành hay dữ của chúng sinh mà sự cảm 
ứng khác nhau. Con người thuộc trong những loài động vật. Nhưng đời sống con 
người khác đời sống của loài muôn thú. Mỗi loài có một “tính sống” riêng biệt, như cá 
thì bơi lội đưới nước, chim bay bổng trên không, hồ báo thì sống ở trên cạn (mặt đất) 
và trong những miền rừng rú; hoàn cảnh khác nhau, nên sự sống. cũng khác nhau. 
Theo quan niệm đạo Phật thì, vũ trụ (tự nó = chose en soi) đã biến chuyền bao lần, và 
còn biên chuyên mãi mãi. Đó chẳng qua là do “Nghiệp thiện” hay “Nghiệp ác” từ vô 
thủy kiếp đã tạo; mà “y báo” (chỉ cho tất cả sự tướng hiện hữu, dù lớn hay nhỏ, lớn 
như thái dương hệ, sơn, hà, đại địa, thành quách lâu dài..., nhỏ, như hạt bụi, vi trần...) 
“chính báo” (bồm hết thảy sinh vật, trong đó có con người và vạn hữu, gọi chung là 
chúng sinh) làm nhân - nguyên nhân chủ yếu -, làm duyên - nguyên nhân phụ thuộc - 
để phát sinh hiện tượng giới. Tắt cả y báo, chính báo cũng lại do Nghiệp câu tạo mà 
thành. Nói theo Đạo Lý Duyên Khởi[29] thì sự vật luôn luôn biến hóa vô cùng tận; đó 
không phải Vật Này sinh ra Vật Kia mà là Vật Này làm nhân, làm duyên sinh khởi ra 
Vật Kia. Hay nói cách khác: 


“Cái Này có thì Cái Kia có; 

Cái Này sinh thì Cái Kia sinh, 

Cái Này không thì Cái Kia không. 
Cái này diệt thì Cái Kia diệt.[30] 
Majjhimani Nikaya II — 63 - 


Cũng như nói; Quá sinh ra cây, cây nở hoa, hoa kết thành quả. 


77 


Sự “Có, Không” “Còn, Mất” chỉ là sự thay đổi hình dạng mà thôi. Thực ra “ Nó” 
không mất đi đâu cả[3 1]. Ta hãy lây một dự kiện đê chứng minh cho Sự Thật kia: 


Nước H2O, khi nước sôi bốc thành hơi, hơi động lại vẫn là nước. Đó là một hình 
thức, chỉ là sự đối thê của một chất liệu. Chúng ta nói: cái chết làm tiêu điệt một sinh 
vật mà không nói sản sinh ra một xác chết; có khác gì ta coi trọng cái hình thức (giả 
tướng) hơn chính sự sống, là phần tâm tưởng tỉnh anh. 


Thực ra, đối với Bản Thể (Essence)của sự vật, nó không bị tiêu diệt, mà chỉ thay đổi 
qua nhiều trạng thái khác nhau, giữa... sự sống và sự chết, và cứ như thế tuần hoàn 
biến diễn mãi không thôi. Cho nên, ta không thê nói Cái nào có trước Cái Nào có sau. 
Vũ trụ là một cuộc đại hoạt động vô thủy vô chung (sans commencement ni fin). Từ 
nguyên tử nhỏ nhiệm đến các tỉnh tú xa xôi, đều năm trong cái vòng luân lưu không 
bao giờ đứt quãng..., khác nào như những làn sống ngoài biển cả. Ngược về trứớc ta 
ta không tìm thấy có thủy, ngó lại sau chăng thấy có chung, thì làm sao có thể gọi 
được là Nguyên Nhân Tôi Sơ (2). Mỗi thời đại hiện ra cùng vạn vật, rồi lại tan đi mà 
biến ra thê vô hình, vô sắc. Khi hiện ra gọi là SẮC khi biến đi gọi là KHÔNG...[32] 
Do đó, đạo Phật cắt nghĩa sự biến chuyên của vũ trụ vạn pháp (nghĩa như chữ vạn vật) 
bằng hai chữ “Sắc” “Không”. 


2. Sắc - Không 
a) Sắc (Rupam hay Lak sana). 


Chỉ cho tất cả vật thể trong vũ trụ có hình tướng mà ngũ quan ta cảm giác thấy, những 
ý tưởng, tâm tình đều thuộc phạm vi "sắc"cả, Cái gì thường còn mãi, mới gọi là “có”, 
như Bản Thẻ (Essence), Chân Tâm (L' Être infini), Chân Như (Réalitéultime) v.v.. 
những trạng thái luôn luôn sinh diệt, có rồi lại tệ: như những bọt nước trên mặt 
sống biến... Đây không phải là có mà chỉ là “giả có” 


b) Không (Sunyatà): 


Không, là trạng thái không hình sắc, âm thanh, không thể dùng giác quan mà tiếp xúc 
hay suy tưởng. Nhưng nó lại có sức linh hoạt như những luồng quang tuyến, tuy vô 
hình song có một năng lực biến chuyên một giây có thê chạy chu vi địa cầu tám lần. 
Nhgĩa là, “Chân Không Diệu Hữu”[33 ], Cái “Không” này là hoàn toàn không, vĩnh 
viên không (Chân Không) chứ không phải không trồng rỗng, không có gì (ngoan 
không -Vide). Để hiểu Chân Không một cách giản dị, ta hãy lấy một ống chứa đầy 
không khí bằng thủy tỉnh rồi cho hút hết không khí - có chứa đựng trong ống thủy tinh 
ây - ra ngoài, thì trong đó ta tạm thấy ° “Chân Không”, như những luồng quang tuyến, 
dù có hiện ra hay biến đi, nhưng nó vẫn là nó. Nó chỉ đồi thể mà thôi (changement 
d”état). Trong kinh Bát Nhã (Prajnà paramita) chép: “Sắc tức thị không, không tức thị 
sắc, sắc bất dị không, không bắt dị sắc... thị chư pháp không tướng, bất sinh bắt diệt, 
bất cấu bắt tịnh, bất tăng bất giảm...” 


Các bậc tu hành, khi đã chứng được “bát nhã trí” (prajnà), nhìn thấy các pháp đều là 
không. Một trong những vị thiền sư đắc đạo của nước ta, ngài Từ Đạo Hạnh, triều đại 
nhà Lý, đã cảm thông được lẽ “có” “không” hiện ra trong vũ trụ vô biên, biểu thị qua 
những vần thư tuyệt diệu dưới đây: 


78 


"Có thì có tự mảy may 

"Không thì cả thế gian này cũng không. 
"Thử xem bóng nguyệt giòng sông. 

"AI hay không có, có không là gì?"[34| 


Tủy Theo nhân duyên mà hiện ra như là có sinh. Cho nên gọi là tạm CÓ. Bởi không 
có tự tinh, nên gọi là KHÔNG = Tòng duyên sinh cô, danh chi vi hữu. Vô tự tính cô, 
danh chi vị vô - Kinh Đại Bát Niệt Bàn- 


Sự đổi thể giống như nước đổi ra hơi, hơi lại về nước; như những luồng quang tuyến 
tuy bị tắt là do tại vì bóng hỏng và máy hư (tùy duyên bất biến). Nhưng điện tính thì 
không bao giờ mất hắn (bất biên tùy duyên), nó vẫn có đầy dãy trong khắp cả hư 
không giới (nghĩa chữ “sắc bất dị không”) nhưng khi đủ yếu tố nhân duyên, như dây, 
bóng... ta bật đèn là thấy có ánh sáng ngay (trước không, bây giờ có ánh sáng) (nghĩa 
chữ “Không bất dị sắc”. Do đó, cho ta thấy, vật chất chỉ như là những làn sóng nhấp 
nhô ngoài biển cả. Mà tỉnh thần cũng chỉ là những luồng ý niệm được tiếp nối từ quá 
khứ đến hiện tại và vị lai. Dưới con mắt Phật học, ta nhìn vũ trụ vạn hữu không ngoài 
hai định đề “Sắc”, “Không”, và nó còn phải liên quan mật thiết tiếp nối nhau theo luật 
nhân duyên nhân quả, và luôn luôn biến chuyển mà muôn vật được sinh sôi nảy nở, 
nhịp sống mới đều hòa; nêu vũ trụ bất động, vạn vật sẽ tự diệt. 


Ở đây, ta có thể tượng trưng vũ trụ như một hình tròn, theo sự biến chuyển như sau: 
Không Sắc 


Vẫn biết vạn hữu (tous les êtres) do nhân duyên cấu tạo nên; nhưng cái gì là tượng 
trưng cho vũ trụ vô biên ây? - Đạo Phật với thuyêt “Bản Thê Thật Tại Luận”. 


3. Bản Thê Thật Tại Luận Hay Câu “Nhất Thiết Duy Tâm Đạo” 


Trong kinh Hoa Nghiêm (Avatamsakasutra) chép: “Vạn hữu trong vũ trụ đều do 
TÂM (Bản Thẻ) biểu hiện = “Nhất Thiết Duy Tâm Tạo”. Chữ TÂM ở đây không có 
nghĩa chỉ cõi lòng vui buồn, ganh ghét hay cái trí hiểu biết của con người. Cũng 
không phải như chữ Tâm theo định nghĩa hạn hẹp của triết học là: Tinh thần chủ quan 
sinh ra vũ trụ khách quan. Lại càng không nên hiểu theo triết lý của Hégel; Tâm là ý 
niệm hoặc ý tưởng tuyệt đối. Phần nhiều ta không chịu tìm hiễu, chỉ mãi loay hoay 
trong rừng rậm danh từ, không tìm ra được lỗi thoát, nên rất dễ bị lầm lạc. thật đáng 
tiếc! Chẳng hạn người ta thấy trong kinh Phật thường hay nói đến chữ “Tâm”, những 
người nông nỗi vội kết luận cho đạo Phật là “Duy Tâm”. 


Đề hiểu chữ TÂM, theo đúng quan niệm đạo Phật, chữ TÂM (ở đây) có chia ra 
“Chân Tâm (Pêtreinfim), và Vọng Tâm (conscIence Inconnaissable). Ta nên nhớ: Căn 
bản của phiền não sinh tử là Vọng Tâm. Mà căn bản của Bồ Đè, Niết Bàn là Chân 
Tâm. Nhưng chữ Tâm - chữ Tâm viết hoa - xin hiểu nghĩa là Bản Thể Của Vũ Tru 
Vạn Hữu, tức Tâm Chân Như hay Thẻ Tính chân Tâm (les éléments essentiels de 
Lêtre Imnfm]). 


79 


Cũng xin nói thêm về chữ “Tâm” (Citta), hiểu theo danh từ Phật học, có nhiều tên 
khác nhau; tùy trường hợp, cũng gọi là Chân Tâm, Bô Đê, Niệt Bàn, Như Lai Tạng, 
Alaya Thức hay Pháp Thân, Chân Lý v.v... 


Thật ra những danh từ trên đức Phật tạm đặt ra để chỉ cái “Bản Thể Tuyệt Đối” của vũ 
trụ, đó cũng chỉ là phương tiện để hướng dân con người đạt được Chân Lý. Trong 
kinh có câu: “Nhân chỉ kiến nguyệt”, nghĩa là nhờ có ngón tay chỉ mà ta biết được 
mặt trăng. Mặt trăng ở ngoài ngón tay người chỉ. Ngón tay là ám chỉ cho lời nói, lý 
luận và danh từ, còn mặt trăng mới đích là chân lý của Bản thể Vũ Tru. Khoa học 
ngày nay thì nói đến những Electron, Atome et Noyau để cắt nghĩa vật tiên thiên đã 
tạo nên vũ trụ vạn vật... Đó, chăng qua cũng chỉ tạm mượn cái tên điện tử, nguyên tử 
hay hạch tử để chỉ cái nguyên chất (có sẵn) trong vũ trụ mà thôi. Trong Đại Thừa 
Khởi Tính Luận, chép: Đứng về phương diện Bản Thể, thì tất cả các pháp từ xưa tới 
nay, lìa các “tướng” như lời nó , chữ nghĩa, tư tưởng, tuyệt đối bình đăng, không có 
thay đổi, không hư hoại, cùng chung một Bản Thể Sáng Suốt Của Nhất Tâm, nên gọi 
là Chân Như = “Nhất thiết chư pháp, tòng bản dĩ lai, ly ngôn tuyết tướng, ly danh tự 
tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đăng, vô hữu biến dị, bất khả phá hoại, duy 
thị nhất tâm, cố danh chân như”. 


Đề hiểu chữ “Tâm”[35] trong đạo Phật một cách sâu rộng hơn, kinh Lăng Nghiêm 
(Suramrama sutra) có ghi lại mâu chuyện đối thoại giữa Đức Phật và để tử là Ananda, 
sau bảy lần gạn hỏi ý nghĩa chữ “Tâm”, đều bị đức Phật bác, cho là không đúng. Và 
dưới đây là mâu chuyện lý thú đó: 


1. - Ananda Chấp Tâm ở Nơi Thân -"Tâm không phải trong thân. Nếu bảo tâm ở 
trong thân, trước hêt, ông phải lây tim, gan, mật, phôi, lá lách..., sau mới thây cảnh 
vật bên ngoài”. Tại sao, ông không trông thây? - lời đức Phật. 


2.- Ananda Chấp Tâm Ở Ngoài Thân - Đức Phật: “Tâm ở ngoài thân, thì tâm và thân 
ông không dính dâp nhau. Vì lẽ gì, mắt ông vừa trông thây cảnh vật, tâm ông liên 
biệt? Như vậy, thân và tâm đâu có tách rời nhau. 


3. - Ananda Chấp Tâm Ở Trong Con Mắt - Đức Phật: Nếu tâm ở trong con mắt; tại 
sao, tâm ông lại không thây được mắt ông. Cũng như người chết, con mặt còn đó, tại 
sao lại trông không thây gì? 


4.- Ananda Chấp Trở Lại, Tâm ở Trong Thân, ông nói: “Tôi mắt thấy tối, mở mắt 
thấy sáng là tâm thấy cảnh vật bên ngoài. Như vậy, tâm ấy đúng ở trong thân tôi”. 
Đức Phật liền hỏi vặn lại Ananda: “Nếu ông nói rằng nhằm mắt thấy tôi, vậy cái tối 
ấy có đối trước mắt ông hay không?” 


5. - Ananda Chấp Tâm Tùy Chỗ Hòa Hợp Mà Có. Đức Phật: “Ông nói, tâm tùy chỗ 
hòa hợp có; nghĩa là, tâm ấy không có thực thể (tức không có) thì lấy gì làm hòa hợp? 
Nếu nói, nó từ trong thân hoặc từ hư không hiện ra, lẽ tất nhiên, nó phải, thấy lục phủ, 
ngũ tạng bên trong và thấy hình thể con người bên ngoài. Còn nói, tâm ây có nhiêu 
thê (thành ra có nhiều tâm), biết cái nào là tâm của ông? tùy hòa hợp chồ nào tâm liền 
ở chỗ đó, là sai”. 


S0 


6. - Ananda Chấp Tâm Ở Khoảng giữa - Đức Phật dạy: “tâm” và “cảnh” là hai thể 
khác nhau, một bên có tri giác (tâm), một bên không có tri giác (cảnh), hai cái đôi lập, 
riêng biệt nhau, thì lây cái gì gọi được là giữa? 


7. - Ananda Chấp Cái Không Trược[36] Là Tâm - Đức Phật: Hễ cái gì có hình tướng, 
như núi, sông, trái đât thì gọi là “g1ả có”; còn cái gì không hình tướng, như lông rùa, 
sừng thỏ đều gọi là không, và đã không, thì có gì mà nói là “trược”?... 


Đến Đây, Đức Phật giảng rõ thế nào là Thê Tính Chân Tâm đề giúp cho chúng sanh 
sớm ngộ nhập “Phật tri kiến ”. nhìn thấy các pháp là không tướng, con người và chúng 
sinh là do nhân duyên cầu tạo, nên nó “vô ngã”, và hết thảy sự vật hiện hữu trên cỏi 
đời này đều “vô thường” chuyền biến. Muốn giải thoát những ràng buộc mê luân khổ 
đau, thì con người phải biết * 'tu tâm, dưỡng tính” để mình không còn bị làm nô lệ cho 
cái hình hài giả tạm, và sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, một cuộc sống vĩnh cửu, 
thanh tịnh, tự tại, như nhất... 


Vòng tròn tượng trưng cho “Tâm” hay “Bản Thể” của vũ trụ vạn hữu. 
Đường thắng và cong biểu tượng 
Sátna sinh diệt. 


Vậy, TÂM ấy là thể bản nhiên thanh tịnh (Đại Ngã Thẻ)[37] bao trùm khắp pháp giới 
- xin hiểu nghĩa như chữ vũ trụ - hư không giới, bao giờ nó cũng là một thể tồn tại, 
không sinh diệt, không thêm, không bớt, không sắc tướng, cũng không hắn là hư 
không; vũ trụ vạn hữu đã từ vô lượng kiếp luân hồi... 


Đến đây ta hãy lấy một thí dụ để chứng minh, như “nước” là Bản Thẻ, có tính chất 
thành Sóng. Mặc dâu là nó tĩnh nhưng vẫn có tính chât động. Tĩnh và Động là hai tính 
chât có ở trong nước. Sóng, chỉ cho Hiện Tượng “tinh thân và vật chât”. 


Nước, chỉ Bản Thẻ “vô biên...”. Vậy, có Sóng là có Nước. Cũng như nói có Hiện 
Tượng là có Bản Thẻ. 


4. - Thể, Tướng, Dụng 
a. Thể 


Bản Thẻ, chỉ cho vũ trụ bao la - “Tâm Chân Như” Ví như nước mênh mông trong đó 
có đầy đủ các yêu tô nhân duyên để ' “cầu tạo” vạn hữu, nếu ta thu hẹp lại thì nó chỉ là 
một con số không (0), nhưng trong đó vẫn hàm tàng hai tính chất “Sắc” (vật chất), 
“Tâm” (tĩnh thần). Đạo Phật quan niệm: Tâm, hay Vật nhị nguyện đồng nhất thể, 
nghĩa là, dù Tâm hay Vật đều có ở trong “Bản Thể”; không phải “Tâm” có trước 
“Vật”, như phái Duy Tâm chủ trương “tinh thần có trước, vật chất có sau. Hay nói 
ngược lại, “Vật” có trước “Tâm”, như phái Duy Vật chủ trương “vật chất sản sinh ra 
tinh thần”. Trong Duy Thức Học (Vijnànavàda) nói: “Tâm và Vật là hai cái “đồng 
thời” có ở trong Bản Thê Chân Như. Nếu không có Tâm thì không có Vật; mà không 
có Vật thì cũng không có Tâm = Kiến, Tướng đồng thời nhi khởi, vô kiến tắcvô 
tướng, vô tướng tắc vô kiến”. 


S1 


Viên đá lửa sẵn có “tính lửa” hàm chứa bên trong, nên khi ta bật thấy lửa phát hiện. 
Cũng như “tính ướt” của nước vẫn sẵn có ở trong nước. Bản Thể của vũ trụ hiện hữu, 
như ta đã thấy, nó không ngoài Hiện Tượng mà có Bản Thể. Hiện Tượng, tức Bản 
Thể. To như Thái dương hệ, nhỏ như vi trần cũng đều do nơi Bản Thẻ vô biên diệu 
dụng kia mà biến hiện ra cả.... 


b. Tướng 

Tướng Trạng, chỉ cho núi, sông, người và vật - Hiện Tượng giới - Ví như nước biển 
đem pha các màu xanh, đỏ, vàng, tím; tuy sắc tướng có khác, nhưng nó vần không 
ngoài thê chât “Nước”. Vũ trụ với thiên hình vạn trạng khác nhau về hình thái song 
đêu chung một Bản Thê, không hai, không khác. 

c. Dụng 

Công dụng, tức chỉ cho sự sai biệt giữa vật này và vật kia: - sinh diệt, vô thủy vô 
chung - với sự áp dụng của “Sắc” hay “Tâm”, tùy theo trường hợp thiện và ác của 
“Tướng”, như màu sanh, màu vàng v.v... đê dùng vào việc việt (hay vẽ) các vật xanh, 
Vật vàng v.v... 

5. Những Nguyên Nhân Cấu Thành Vũ Trụ Vạn Hữu. 

Trong Bản Thể Vũ Trụ gồm sáu yếu tố công năng hoạt động làm căn bản, cũng gọi là 
“Lục Đại Duyên Khởi” (Màhàhhutas les six élémants) tức: Địa (Prthividhàtuh), Thủy 
(Abdhàtuh), Hỏa (Tejodhàtuh), Phong (Vàyudhàtuh), Không (Sùnyatà), Thức 
(Vijnàna), dung hòa lẫn nhau và tạo ra muôn loài vạn vật hiện hữu ở thế gian này. 

Sáu công năng đó là: 

* Công Năng Rung Động : Gió 

* Công Năng Ép Nặng :Đắất 

* Công Năng Âm Nóng :Lửa 

* Công Năng Mịn Ướt :Nước 

* Không Gian :Hư Không 

* Linh Thức. 

Tính chất của sáu công năng rất tinh tế không phải là hình thức thô sơ như những 
nguyên tử, điện tử cón có thể phân tích; đằng này tự nó, nó có đủ năng lực tiến hóa, 
phát triển. Đứng về quan niệm sai biệt, ta nhận thấy có sáu công năng khác nhau; 
nhưng đứng vê phương diện tuyệt đối thì chỉ thấy (duy nhất) có một “Bản Thể” - Bản 
Thê Bình Đăng Như Nhất. 
Bản Thẻ - xin nhắc lại -cũng có chỗ gọi “Không Tướng” hay “Chân Không”, như 


trong Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Thị chư pháp không tướng, bất sinh bắt diệt...” Các 
pháp vôn không thật có. Mà đã không thật có thì làm gì còn có sinh diệt. Bởi không 


S2 


còn bị sinh diệt nên gọi là Chân Như (Tathatà). Vẫn biết trong Bản Thê Vũ Trụ chứa 
sẵn sáu yêu tố công năng, nhưng ta cần biết cái nào hiện trước, cái nào hiện sau? Vấn 
đề này, khoa học hiện đại hãy còn đương trong vòng tìm hiểu. Nhưng, đạo Phật đã có 
giải thích rỏ trong Kinh Lăng Nghiêm (Suramrama-sùtra), quyên IV chép: 


Khoảng không gian vô cùng tận do nguồn linh thức quá mạnh làm rung động một 
lượt “6 yếu tố công năng” và cùng quay chuyển biến mà sinh ra “phong đại” (Vent) 
trước. Và do những luồn gió thổi “quyện” các yếu tổ lại tạo thành “không khí” 
(Atmosphère), rồi đến “địa đại” (Minéral), và do sự cọ xát giữa hai áp lực gió và 
không khí tạo thành lửa “hỏa đại” hay “điện lực” (Electricité); hơi nóng bốc. lên gặp 
khí lạnh ép xuống thành nước “Thủy đạ” (Océan); Lửa bốc lên, nước đội xuống làm 
cho lắng động lại và nguội dần, chỗ nào bằng phẳng là đất, chỗ nào sụt xuống là bể 


hay hô ao; nơi nào sức nước mạnh hơn mọc ra cây côi...” 
Tât cả những thứ đó gọi chung là “Khí thê gian”. 


Đức Phật còn cho ta biết: ở thế gian cả thảy có bốn loài sinh (Catvàro yonayah) khác 
nhau. Bôn loài đó là: 


- Hóa Sinh (Upapàdukàh), như con sứa do “khí hóa” của bọt nước, con đom đóm do 
củi mục sinh... 


- Thấp Sinh (Sumsedajàh), những loài giun, để từ nơi ẩm ưới... 
- Thai sinh (jaràyujàh), những loài sinh bằng bảo thai, như loài người ... 
- Noãn Sinh[38] (Andajàh), những giống sinh bằng trứng, như loài cá, chim v.v.. 


Những loài sinh trên đây đều mang trong tự thê cái hình hài giả tạm và cùng chịu 
chung một định luật; Sinh, già , ôm, chêt! 


Rồi cứ như thế hết sinh vật này đến sinh vật khác tiếp nối nhau sinh sản mãi, thì đấy 
gọi là “Tình Thê Gian” 


Vũ trụ vạn hữu đã do “nhân duyên nhân quả” cấu tạo, vậy ta biết được rằng giữa các 
hiện tượng có là do những mối dây quan hệ chăng chịt mật thiết với nhau mà không 
bao giờ bị đức quãng; bởi vũ trụ là một khối duy nhất: “Vạn Vật Đồng Nhất Thể” Tức 
có nghĩa nói rằng trong vũ trụ gồm có tỉnh thần và vật chất vốn cùng một “Bản Thể” 
và cùng bắt biến (éternel). 


Thật thế, muôn vàn cảnh tượng biến hiện trên thế gian này, to như Thái dương hệ, nhỏ 
như vi trần cũng đều là hiện thân của Bản Thê Vô Biên Tuyệt Đích. Tuy nhiên, khi 
Hiện tượng giới đã hình thành thì nó bắt buộc phải theo một công lệ “Thành, Trụ, 
Hoại, Không...” 


Mỗi thời kỳ có hai mươi tiểu kiếp[39] bốn thời kỳ là tám mươi tiểu kiếp. Mỗi tiêu 
kiếp có 16.800.000 năm. 80 tiểu kiếp gọi là một đại kiếp, tính có 1.344.000.000 năm; 
trải qua bốn giai đoạn dài đặc ấy rối trở lại vô cùng tận... Địa cầu được đứng vững là 
nhờ những dẫn lực của các hành tinh và các vòng “phong luân”, “thủy luân”, “hỏa 
luân” và “không luân”. 


83 


Thật ra, từ khi có con người và vạn vật trên địa cầu, đã có biết bao. lần đối dời, biết 
bao sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị, về phong tục, đạo đức, về văn hóa, tôn giáo, 
và không kể xiết với những trang sử thịnh suy, bĩ thái, lớp này chết, lớp khác sinh, trái 
đất này tan làm nhân cho trái đất khác; trong vũ trụ có hàng triệu thế giới.. . biết bao 
nguồn sống của chúng sinh, mỗi nơi có khác nhau, không tìm thấy mỗi quá khứ từ 
đâu, không chứng nghiệm được những tương lai vô tận. 


Vũ trụ và con người cứ như dòng sông chảy xiết ra biển “Bản thê Vô Biên”, mênh 
mông bát ngát không ngừng?! Nhưng, đó chỉ mới đứng về phương diện tương đối mà 
nóI, còn về phương diện tuyệt đối thì, tất cả hiện tượng vạn vật không sinh mà cũng 
không diệt, cái Bản thê Tuyệt Đích thật ra cũng không thêm, không bớt[40]. Mặc dầu 
hình tướng đổi dời song Bản Thể thì vẫn còn mãi (Pháp Nhĩ Như thị Dhardama). Nó 
khác nào chất “cứng” đổi ra “lỏng”,rồi “lỏng” biến thành “hơi”, dần dần biến trạng 
kết trở lại thành “cứng” (..) 


Đến đây, ta lại cần nghiên cứu đề hiểu mặt trời tại sao có chất lửa? - Trong Kinh Lăng 
Nghiêm chép: Mặt trời thuộc về “hỏa đại” (chất lửa) do nhân duyên kết cấu. Ta hãy 
lẫy một ví dụ đề chứng minh cho sự thật này: giữa lúc nẵng về buồi trưa mùa hè, ta 
lấy một ít bông gòn đề đưới một cái kính hiển vi thường (Ioupe) hay tối tân 
(microscope électronique) rồi đem kính ấy soi vào mặt trời lúc lâu thì thấy hốc khói 
và có lửa phát hiện. Như vậy là “chất lửa” vốn có khắp trong vũ trụ, cùng với các chất 
đất, nước, gió... Nói tới đây, ta cũng không quên tìm hiểu mặt trăng? Đức Phật dạy: 
Mặt trăng thuộc “thủy đại” (chất nước) nên ánh sáng phản xạ của mặt trăng trong trẻo, 
mát mẽ. Thực nghiệm, - ta lấy một cái đĩa để dưới một cái kính “phương chư” bằng 
thủy tỉnh (cristal) rồi soi vào giữa mặt trăng trong những đêm 15, 16 âm lịch thì ta sẽ 
thấy có nước nhỏ từng giọt xuống đĩa... 


Nhân Sinh Quan 


“Tất cả sự vật dù hữu hình hay vô hình, tâm hoặc cảnh, đều do nhân duyên kết hợp và 
chỉ là những ảnh tượng mê lâm của nghiệp thức biên hiện” 


Với “Vẫn Đề Nhận Thức” và “Vũ Trụ Luận” như đã trình bày ở những trang trên, đã 
giúp bạn có một chính kiến. Theo đạo Phật, vũ trụ vạn hữu biến hóa sinh thành do sự 
tổ hợp của nhiều nhân duyên...; và đã do nhân duyên tạo thành, tất nhiên, đạo Phật 
phủ nhận những định thuyết dưới đây: 

1. Vũ trụ bị chỉ phối bởi một “đắng Sáng Tạo”, con người cũng do đắng ấy bài định. 
2. Hết thảy sự vật đều bởi “Tâm”, “Ý” làm chủ thê. 


3. Vạn hữu do “vật chất” sinh thành, nên vạn hữu cũng hoàn toàn bị chi phối, thụ 
động. 


Đó là lập luận sự khởi đoan về vũ trụ vạn hữu do các thuyết DUY THÂN, DUY 
TÂM, DUY VẬT chủ trương. 


Giờ đây ta thử tìm hiểu thuyết lý đạo Phật qua vấn đề Nhân Sinh Quan. 


S4 


Xác định minh thuyết, đạo Phật lúc nào cũng lập luận duy nhất: Vũ trụ vạn hữu được 
thành lập là do sự kết hợp các yếu tố làm căn bản và cùng hỗ tương, nhưng tất cả.. 
đều ở trong “Bản Thể” vô cùng tận[41]. Con người cũng không ngoài định lý ấy. Do 
đó, đạo Phật đề ra ba điểm chính cương là: 


1. Sự Cấu Tạo sắc thân Con Người. 

2. Giải Quyết Vấn Đề Sống, Một Mục Đích... 

3. Giá Trị Con Người. 

lI- Sự Cấu Tạo Sắc Thân Con Người 

Ngược dòng lịch sử, ta cần xét lại vấn đề con người bởi nguyên nhân nào đã cầu tạo 
nên? - theo thuyêt “vũ trụ vạn hữu sinh khởi” thì: con người cũng là một hiện 
tượng trong các bản thê vô biên diệu dụng kia chuyên biên hình thành mà có. 
Từ bao lâu nay con người đã quyên mình là một “phần tử” trong cái “Toàn thể” (bản 
thê vô biên) và châp cái “ta nhỏ bé”, tự tách mình ra khỏi cái “ta rộng lớn” 

trong vũ trụ, lại dùng tâm trí nhận thức sai lâm các vật tương, nhân đó sinh ra 


mê vọng điên đảo.... 


Đề giải đáp sự sai lầm đó, đạo phật với thuyết Mười Hai Nhân Duyên 
(Dvàdàsãngahpratityasamutpàdah) rât phô thông và chính xác. 


Những gì là mười hai nhân duyên? 


Trong kinh A HÀM (agamas) chép: “Cái Này có, cho nên Cái Kia có. Cái Này 
sinh cho nên Cái Kia sinh”[42]. 


Số là: 

VÔ MINH duyên hành 
HÀNH duyên thức 
THỨC duyên danh sắc 
DANH SẮC duyên lục nhập 
LỤC NHẠP duyên xúc 

XU duyên thụ 
THỤ duyên Ái 

ÁI duyên thủ 
THỦ duyên hữu 
HỮU duyên sinh 
SINH duyên lão tử 


Rồi khởi phiền muộn, buồn rầu, khóc than, đau đớn... tạo thành đại khổ. 


Mười hai nhân duyên tiêp nôi với nhau từ đời này qua đời khác như vòng bánh 
xe nhân qủa tương quan. 


(Mười Hai Nhân Duyên gồm): 


S5 


1. VÔ MINH (Avidyà): Mê muội, tối tăm. Chỉ cho tất cả trạng thái quan niệm 
sai lầm cuả chúng sinh, không tự biết “vì sao mà có rồi vì đâu mà mất”. Nói 
cách khác, tất cả chúng ta đều do VÔ MINHám phủ cả, ví như tấm gương 
sáng, chỉ một mảy bụi cũng đủ làm giảm ánh sáng không ít. 


Nói đến vô minh, ta không thể nói đến Chân Như[43], vì hai “cái” là một thể - 
Vô minh nằm trong Chân Như -bản thể chân như lúc khởi thuỷ ví như 
mặt nước phẳng, nhưng nay có sóng. Mặt nước đã sóng thì xao động thế là 
sóng cũng là nước mà nước cũng là sóng. Cũng như nói, không có không 
gian thì không có hiện tượng. Đó là thuộc về Hoặc. Vì đã có hiện tượng nên 
phải chuyển biến với công năng nghiệp lực, tỉnh thần hay vật chất đều theo 
một quan niệm động mà ảnh hưởng lẫn nhau. Sự vật biến hoá mãi là liên 
quan theo luật chuyển dịch cuả hành nghiệp. 


2. HÀNH (samskarah): hành động, tác động. Có hành động là (bắt nguồn) bởi 
tư tưởng phát sanh, do đó mỗi con người mang trong tự thể cái “nghiệp” - 
nghiệp lành dữ, mình làm mình chịu - và sự phát nguyên của nghiệp là do 
“nhất niệm mê mờ” vọng khởi mà có. Ta thấy rõ ràng “Nghiệp” như một 
sợi dây truyền cảm mà nhân qủa thì cứ tiếp nối nhau bất tuyệt. Thi hào 
Nguyễn du đã cảm thông đựơc chữ “Nghiệp” trong đạo phật một cách quán 
triệt. Tiên sinh viết. 


.. “Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”[44] 


Nói khác, nghiệp là do thân, khẩu, ý của chúng sanh gây ra đề phải nhận lấy quả báo 
luân hồi. 


Ghi chú, - Chữ “Nghiệp” (Karma). Nghĩa là tạo tác, hành động. ““Ý” suy nghĩ, 
“miệng” nói “thân” hành động,... tức chỉ tất cả hành động cô ý của một sinh vật do ba 
nghiệp (thân, khẩu, ý) ảnh hưởng. lẫn nhau rồi cảm thành vét tích, thành thói quen, tạo 
nên nguồn sống dục vọng di truyền, trong kinh thường gọi là “Dẫn Nghiệp” (tức dẫn 
lực của nghiệp) hay “Nghiệp thức”. Nói theo từ ngữ bây giờ thì gọi là Nguồn Sống. 
Tất cả hiện tượng trong vũ trụ - bao gồm các sinh vật và các cảnh vật thiên nhiên, như 
núi, sông, cây cỏ, đất đai, trăng, sao, nước, lửa, không khí. - đều do Nghiệp Thức tạo 
tác cả. Nghiệp chia ra “nghiệp chung” (cộng chung) và “Nghiệp riêng” (biệt nghiệp). 


Nghiệp chung. Chỉ các loài sinh vật (trong đó có con người) hiện sống trên địa cầu, 
đều phải chịu chung các kiệp vận như nhau: 


Àyuskasàyah: Mệnh Trược = kiếp người đau khổ. 
Drstikasayah: Kiến Trược = nhận thức sai lầm. 
Klésakasàyah: Phiền Não Trược = tâm địa xấu xa. 
Sattvakasàyah: Chúng Sinh Trược = chúng sinh ác độc. 
Kalpakasàyah: Kiếp Trược = cuộc sống ngắn ngủi. 


Và còn biết bao nôi khô triên miên khác, như Sinh, Già, Ôm, Chết, về thiên tai “nước 
lụt”, động đât” lửa cháy, chiên tranh v.v.. 


SỐ 


Nghiệp riêng: Mỗi loài có những “tính sống” riêng biệt, hoàn cảnh riêng biệt. Như cá 
thì bơi đưới nước, chim bay trên không, con người và các loài muôn thú sống trên đất 
cạn và các nơi rừng rú... Tuy nhiên, con người, có những ưu điểm đặc biệt hơn các 
loài khác: con người tự làm chủ mình, làm chủ cuộc sống và hoán cải hoàn cảnh 
chung quanh, tùy nghiệp lành, nghiệp đữ do con người tự quyết định lấy. 
Nhưng nghiệp do đâu mà có? Cái “Ngã” một hòa điệu tinh thần và vật chất do thân 
“ngũ uân” (Pànchaskhandha) tức sự hoạt động của “thân” và “tâm”, lĩnh thụ bởi cảm 
xúc trong tâm và ngoài cảnh, phát sinh những cảm giác; và vì sự mê lầm tiềm tàng tự 


thân của mỗi vật tự phát động và không cần sự can thiệp của bất cứ năng lực nào. 


Nghiệp là chủ động lực của mọi vấn đề. Mọi vấn đề cũng do Nghiệp phát sinh, tồn tại 
hay tiêu diệt. 


“Không phải ở trên không trung, không phải ở giữa đại dương, không phải ở trong 
thâm sơn, cũng không phải ở một nơi nào người ta có thê tránh được nghiệp báo”. - 
Dhammapada, 127 - 


Những hiện tượng thế giới đều do Nghiệp phát động mà cảm ứng. Ta có thân thể như 
bây giờ đều do đời trước tạo nghiệp mà sinh, rồi cứ luân hồi, nhân quả nối tiếp từ quá 
khứ chạy suốt hiện tại sang vị lai.. . biến hiện thiên hình vạn trạng, tùy nghiệp thụ báo 
để phải chịu lấy vô lượng cực khổ, nếu con người mãi mê lầm tạo nghiệp. Bởi vậy 
dưới Hành có Thức. 


So với nhân quả trong ba đời thì Vô Minh - Hành là nghiệp nhân quá khứ và làm nhân 
làm duyên đê kêt sinh chịu quả trong đời hiện tại. 


3. THỨC (Vijnànam): bởi sự mê mờ và hành động kết thành Nghiệp Thức; phân biệt 
sai lầm mà sinh ra vui buôn, thương tiếc... Nghiệp thức con người khác nào như 
luồng điện tản mát khắp nơi...; thân “Pứ Đại”[45] Ví như dòng điện, khi đủ điều kiện 
nhân duyên, như, dây, bóng,...ta bật sẽ thấy điện phát ra ánh sáng. Còn ánh sáng ấy 
mạnh hoặc yếu cũng như màu nó xanh, hoặc đỏ là do bóng đèn to, nhỏ và tùy thuộc ở 
màu xanh hay màu đỏ; nhưng không ngoài điện tính... Cũng thế, muôn loài vạn vật 
hiện hữu trong thế gian là đo nhân duyên giả hợp mà thành; con người sinh ra đời là 
bởi tính huyết của người cha và người mẹ hòa hợp, kết đọng lại mà tạo nêmn cái “xác 
thân giả tạm”. Nhưng, như vậy, chưa đủ; con người còn phải có suy nghĩ, cảm giác, 
lĩnh thụ mới trở thành “con người hoàn toàn” - con người sống động. 


Trong cuộc hành trình của con người: khi sống hay lúc chết đều do nhân quả hành vi 
tự thân tạo tác; con người đẹp hay xâu, ngu tôi hoặc thông minh, sung sướng hay khô 
sở, không do ai câm đâu dân dắt và thưởng phạt cả! Mà chính là do tự thân gây 


+32) 


“Nghiệp” “nhân”và “duyên” đề rồi nhận lấy “quả báo” hoặc thiện hoặc ác... 

Ta hãy lấy một ví dụ làm chứng minh: 

(Nghiệp) — A và B (anh hay chị) cùng là con người. Nhưng con người A khác con 
người B về tâm trí, về nét mặt, về hình thê, tầm vóc cao, thấp, nam hoặc nữ, đẹp xấu, 


thiện và ác... 


(Nhân) - A rất chăm học, B thì lười, biếng học... 


S7 


(Duyên) - Cả A và B đêu được cha mẹ thương yêu, nuôi nâng, cho ăn học, săm quân 
áo, xe cộ và bút, mực, sách vở đê không bị thua kém với chúng bạn... 


(Quả) - A chịu khó học tập nên kết quả là A biết chữ và thi đậu. Còn B, trái lại.. 

không nên có thành kiến sai lầm cho răng: Bộ óc là sản phẩm của tư tưởng, nh 
đừng bao giờ quan niệm tỉnh thần (ý thức) có trước vật chất... Theo đạo Phật, những 
thuyết lý nào thiên một bên đều là sai lầm. Dù tinh thần hay vật chất thì cũng đều do 
các yếu tố công năng từ Bản Thể sinh, rồi tồn tại và hủy diệt. Con người phải đủ hai 
phần “tỉnh thần” (thân thức do Nghiệp của mỗi con người đã tạo) và “vật chất” (thân 
tứ đại giả hợp”, nếu lìa một trong những “chất ấy” con người sẽ chết; nhưng không có 
nghĩa chết rồi là hết, mà chỉ là thay đổi hình tướng, ví như điện. 


Sự thật (như trên) cho ta thấy: khi Hành Nghiệp đã kết quả thì tự thể nó phải ôm mang 
lây. Vô minh và hành động (Nghiệp Lực) đi đên một nơi nào đó đê nhận chịu một cái 
thân quả báo hoặc thiện, hoặc ác... 


Nhìn chung vào pháp giới thì, con người chỉ là một chủng loại đã có một trình độ tiến 
triên tương đương. Cao hơn con người, là Phật, Bô Tát. Thâp, là các loài hạ đăng 
động vật. Do đó, đạo Phật chia ra mười pháp giới: 


I - Phật (Buddha): đắng Đại Trí, Đại Đức và Đại Hùng. Trong mười phương các quốc 
độ chỉ có đức Phật là trên hết. Đứng về phương diện con người mà nhận xét, ta thấy: 
“Trí” Phật là trí bát nhã (prajnã), sáng suốt bao la vô cùng tận. “Đức” của Phật là vô 
lượng vô biên, cao cả: Vô Thượng. “Hùng” hay là “Lực” của Phật tu chứng đến chỗ 
Hoàn Toàn Trong, Hoàn toàn Sáng; diệt tận sinh tử, phiền não, nhiễm ô. Đức Phật có 
đầy đủ ba đặc tính Trí - Đức - Hùng, do đó (mà) cứu độ cho hết thảy chúng sanh trong 
ba cõi... Nhờ vào ba “đức” ấy, tất cả chúng sanh sẽ chuyển hóa đuợc tâm hồn xấu xa 
thành tốt đẹp, sáng láng... Đó là chính nghĩa: 


- ĐẠI TRÍ 

- ĐẠI ĐỨC 

- ĐẠI HÙNG 

Cho nên, cảnh giới của chư Phật là cảnh giới Tự Tại Giải Thoát, là chân lý tuyệt đối. 


2 - Bồ Tát (Boddhisattava): Những vị giác ngộ sắp được như Phật, do tu “Lục Độ, 
Vạn Hạnh” mà chứng thánh quả. 


3 - Duyên Giác (Pratyekabuddhi): ngôi vị này hãy còn kém so với Bồ Tát; tu quán 
pháp “Mười Hai Nhân duyên” mà được chứng quả. 


4 - Thanh Văn (Sràvaka): bậc giác ngộ ưa hưởng cảnh giới Niết Bàn (Nirvàna), gần 
tương đương với Duyên Giác, song trí tuệ có phần kém; tu theo phép “Tứ Diệu Để”. 
Cùng tột của địa vị này là chứng thánh quả A La Hán (Arahat). 


5 - Trời (Dévasura): Chư thiên ở các từng trời trong các cõi Dục Giới, Sắc Giới và Vô 
Sắc Giới|46]. 


S8 


6 - Người (Manusya): Chỉ chung tất cả loài người ở trong một thê giới trung bình, 
không quá khô như địa ngục, không vui sứớng như ở thiên đường, và không ngu sĩ 
như các loài muông, thú..., nên sự tu đạo cũng dê dàng tiên ích. 


7- A Tu La (Asura): Những loài quỉ giống như loài người - con người thoát xác - rất 
tàn bạo, giận dữ, giêt chóc và dâm dục... 


8 - Địa Ngục (Narskanitaya): chúng sinh ở cõi đây tội lỗi, tối tâm, đau khô... 


9 - Ngã Qui (Preta): những loài đói khát, đi lang thang khắp “xó chợ đầu đường” kiêm 
miêng ăn, manh áo mặc!!! 


10 - Súc Sinh (Tiryagyom)): các loài súc vật v.v... 


Tuy chia ra mười pháp giới chỉ là để đo trình độ tu chứng cao thấp của mỗi giới. Nếu 
xét theo quan niệm bình đăng thì “Bản Thê Nhât Như”. 


Với cặp mắt sáng ngời đợm vẽ từ bi, đức Phật đã nhìn, thấy và hiểu rõ chúng sinh, từ 
thuở nào vẫn luân hồi trong sáu ngả (trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngã qui, Súc 
sanh) mà chẳng biết lối thoát! Đức Phật đã lăng nghe và hiểu suốt tâm trạng nỔI VuI, 
buồn, đau khổ của chúng sinh, nên Ngài thường cung các đệ tử, hãy luôn sống bên 
người, gần vật để sang sẻ và ban bố tình thương “cho vui, cứu khổ” đến tất cả muôn 
loài, và hãy sống nhập một (trọn vẹn) với bản thê vô biên tuyệt đích... 


Trong mười pháp giới chỉ khác chô mê và ngộ. 


* Mê là chúng sinh. 
* Ngộ là Bô Tát, Phật. 


Nếu đứng về phương diện con người mà xét thì, đức Phật cũng là một Người, nhưng 
là một Siêu nhân, đã tu chứng giác ngộ thành Phật, một trong những vị Phật đã thành 
là đức Thích Ca Mâu Ni, còn chúng sinh thì vân cứ là chúng sinh, nêu không chịu tu 
tiến. 


Đức Phật là đẳng Giác Ngộ Viên Mãn, là Người đã đạt đến chỗ cao tột của nhân sinh, 
mà Bồ Tát Duyên Giác hay Thanh Văn, là những bậc còn phải dõi bước và còn phải 
tiến nữa, đề đến chổ tuyệt đối như Phật. Con người có thể tiến lên địa vị ấy, nếu biết 
hướng theo đường sáng do đức Phật đã vạch ra. Trái lại, không chịu tu hay không 
chịu làm phúc thì con người sẽ mãi đau khổ u tối, mặc cho nghiệp lực cuốn trôi, triền 
miên trong vòng mê luân sinh tử xoay vần, chăng biết đến bao giờ là ngày chung kết! 


Thức, một chi quả thứ nhất thuộc đời hiện tại. 


4. DANH SẮC (Nàmarùpam): “Danh” là một danh từ trừu tượng như Thụ, Tưởng, 
Hành, Thức uần, không có hình ảnh, chỉ là trạng thái chiều theo cảnh giới mà hiển 
hiện; “Sắc” tức hình tướng vật thể vô tri có trạng thái tự tiêu hoại do sức lạnh, nóng 
của thời tiết. Nhưng đây chủ yếu nói về sắc uân là do sự phối hợp của bốn Đại: Đất 
(Prthividhàtuh), Nước (Abdhàtuh), Lửa (Tejodhàtuh), Gió (Vàyadhàtuh)... tức chỉ 
cho tổng báo thân của loài hữu tình, từ khi còn trong thai trạng, và dần dần sinh 
trưởng... Vậy “có Nghiệp Thức là có sự luân chuyền, nên khi Tâm thức chuyền sự 


s9 


sống sang kiếp khác (con mình). Tâm (Danh) phải nương vào vật (Sắc) là tinh huyết 
cha mẹ, đê sự sông được nây nở, tôn tại”. 


Con người là loài sinh mệnh có tư tưởng, trí tuệ, nhưng do những yếu tố nào kết hợp 
tạo thành? - Đạo Phật quan niệm con người cũng như các loài có cảm giác, thức tính 
đều do luật tiến hóa của vũ trụ với một trình độ nào...[47] và do Ngũ Uẫn[48] kết hợp 
thành thân. 


Đức Phật dạy: 


“... Này các tỳ khưu, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình. Ở đây cha mẹ có 
giao hợp và người mẹ không có thê thụ thai, và hương âm (gandhabba)[49] không 
hiện tiền, như vậy bào thai không thê thành hình. Ở đây cha và mẹ có giao hợp và 
người mẹ trong thời có thê thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện tiền, 
như vậy bảo thai không thê thành hình. Và này các tỳ khưu, khi nào cha mẹ có giao 
hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện tiền có ba sự hòa 
hợp như vậy, bào thai mới thành hình. Rồi này các tỳ khưu, người mẹ trong chín hay 
mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi này các tỳ 
khưu, sau chín hay mười tháng, người mẹ sinh đẻ, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng 
ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi (hài nhi ấy) với máu của mình. Này các tỳ khưu, trong 
luật của bậc thánh, sữa của người mẹ được xem là máu. Này các tỳ khưu, đứa trẻ Ấy, 
sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các 
trẻ như như với cái cày nhỏ, chơi đánh khăng chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, 
chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các tỳ khưu, đứa trẻ sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thụ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, các 
sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, khích thích lòng dục, 
các tiếng do tai nhận thức... các hướng do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân cảm xúc, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, khích 
thích lòng dục. 


Khi nó thấy sắc với mắt, nó tham ái đối với hảo sắc, nó ghét bỏ đối với ô sắc, nó sống 
niệm không an trụ trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Nó không như thật biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của nó được trừ diệt 
một cách hoàn toàn. Như vậy, đối với thân sơ (thuận nghịch) nó cảm thụ, nào khởi lên 
lạc thụ, khổ thụ, hay bất khổ bắt lạc thụ, nó tùy hý, hoan nghênh, tham trược thụ Ấy. 
Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trược. cảm thụ ây, nên hoan hỷ sinh. Có tâm hoan hỷ 
đối với những cảm thụ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ, hữu sinh, do duyên hữu, 
sinh sinh khởi. Do duyên sinh, lão tử, sầu, bi, khô, ưu, não, sinh. Như thế là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uấn vậy. Khi nó nghe tiếng với tai.... (như trên)... khi nó ngửi 
hương với mũi...(như trên)...khi nó nếm vị với lưỡi...(như trên) khi nó cảm xúc với 
thân... (như trên )... khi nó nhận thức pháp với ý, nó tham ái đối với hảo pháp, nó 
ghét bỏ đối với ố pháp. Nó sống niệm không an trụ trên thân, với một tâm nhỏ mọn. 
Nó không như thật biết đến tâm giải thoát, tụê hiải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, 
bắt thiện pháp của nó được trừ diệt một cách hoàn toàn. Như vậy đối diện với thân sơ 
(thuận, nghịch), nó cảm thụ nào khởi lên lạc thụ, khổ thụ, hay bắt khổ lạc thụ, nó tùy 
hỷ, hoan nghênh, tham trược cảm thụ ấy, nên hoan hỷ sinh. Có tâm hoan hỷ đối với 
những cảm thụ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ, hữu sinh. Do duyên hữu, sinh sinh 
khởi. Do duyên sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uấn này.”[50] 


90 


Danh sắc một chi quả thứ hai thuộc đời hiện đại. 


5. LỤC NHẬP (Sadàyatanam): một khi “sự sống đã được nảy nở tôn tại (kết thai) thì 
6 quang năng tức sáu căn thành hình (bào than)”. 


Trong khi Danh và Sắc kết hợp tạo nên thân thể con người - một con người hoàn toàn 
sông động. 


6 quan năng là: 

1- Mắt (Caksurindriyam): nhãn căn. 

2- Tai (Srotrendriyam): nhĩ căn. 

3- Mũi (Ghrànendriyam): tỷ căn. 

4- Lưỡi (Jihvendriyam): thiệt căn. 

5- Thân (Kày yendriyam): thân căn. 

6- Ý (Manadriyam): ý căn. 

Đối tượng và giao tiếp với 6 trần: 

1- Sắc: Rùpam (những hiện tượng có hình sắc) 

2- Thanh: Sabdah (các âm thanh) 

3- Hương: Gandhah (mùi thơm) 

4-_ Vị: Rusah (chất chua, cay...) 

5- Xúc: Sprastavyam (sự va chạm giữa thân thê và vật cảnh) 

6- Pháp: Drarmas (những tư tưởng về quá khứ, hiện tại, vị lai) 

(... “do duyên thức sinh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các 
sắc, thức sinh; và thức ây có tên là nhãn thức. Do duyên tai và tiêng, thức sinh; và 
thức ây có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sinh; và thức ây có tên là 
tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sinh; và thức ây có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sinh; và thức ây gọi là thân thức. Do duyên ý và pháp, thức sinh; 
và thức ây có tên là ý thức”) 

- Mahatanhàsankhàya suttam XXXVIII - Ái Tập Đại Kinh, trang 259A. 


Và vì có sự tương hợp của quan năng với cảnh trân nên liên hệ tới sự xúc động (xúc 
giác). 


Lục Nhập, một chi quả thứ ba thuộc đời hiện tại. 


9] 


6. XÚC (Sparsah): Cảm trạng. Sự tiếp xúc của 6 quan năng đối với cảnh vật. Sau khi 
đứa bé đã sinh, độ 1, 2 tuổi, sáu căn non nớt va chạm với sáu trần tạo nên cảm xúc, 
như: đói nó biết tìm vú mẹ để bú, lạnh biết núp vào lòng mẹ, nhưng chỉ là làm theo 
tính bản năng chứ chưa nhận biết: vui, buồn, tốt, xấu, v.v... vì chưa đủ lý trí để phân 
biệt, nhận lĩnh, cảm thụ một cách rõ ràng. 


Xúc, một chi quả thứ tư thuộc đời hiện tại. 


7. THỤ (Vedanà): Cảm giác, lĩnh thụ. Khoảng từ 3, 4 tuổi đến 12, 13 tuổi là thời kỳ 
con người bước qua một giai đoạn khác. Con người đã biết nhận thức trước mọi cảnh: 
thuận, nghịch, những vật gì vừa ý muốn thì sinh lòng lĩnh thụ, trìu mến. Vật, trái với ý 
muốn mình thì ghét, bỏ... Vì thể, có sự vui, buồn, yêu thương, ghen ghét, đam mê, 
giận dữ v.v.. 


Thụ, một chi quá thứ năm thuộc đời hiện tại. 


(Nghiệp nhân quá khứ là Vô Minh và Hành do mình đã tạo đời này, nó kết thành 5 
quả chín: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc và Thụ đê báo đáp lại 2 nhân kia (Vô 
Minh, Hành), Nên Š chi này cũng gọi là quá hiện tại). 


§. ÁI (Trsnà): Tình yêu, do ý thức nhận được liền nảy sinh tư tưởng ưa thích (quen 
nết), Từ 14, 15 tuổi đến 18, 19 tuổi, thân thể con người mỗi ngày một nở nang, 
thường gọi là “tuổi dậy thì”, nên sự ham thích cũng rất bồng bột, đã biết nhìn cái đẹp 
thiên nhiên, và yêu tha thiết những gì liên quan tới đời sông hàng ngày, nên sinh lòng 
đắm đuối trong năm món dục lạc[ŠÏ] gần như cuông loạn; khoảng thời gian 7, 8 năm 
- từ 13 đến 19 tuôi - con người đã cảm thụ biết bao cảnh tốt, xấu , vui, buồn, thương 
yêu, ghét, muốn... tạo thành một tư tưởng hỗn tạp. Cái gì không hợp với mình thì 
chán, ghét, cái gì hợp thì yêu mến, chiều chuộng, vì thế, dưới Ái liên quan đến Thú. 


Ái, một chi nhân thứ nhất thuộc đời hiện tại. 


9. THỦ (Upâdànam): Từ 20 tuổi trở đi, ái dục càng mạnh, sáu căn càng phóng túng 
chạy theo sáu trần. Thú, nghĩa là lấy, mong lấy, giữ lấy. Tôi thích cái hoa, khi được 
cái hoa thì tôi giữ lấy. Những cái gì đã yêu thích (lẽ tất nhiên) phải tìm lấy. cho được. 
Trong các thứ lấy ấy cũng có việc lành việc dữ đề thỏa nguyện vọng nhu cầu. Vì trong 
đời hiện tại đã gây nhân, hoạt động các việc thiện và ác nên đời sau phải chịu quả báo. 
Do đó, dưới Thú và Hữu. 


Thú, một chi nhân thứ hai thuộc đời hiện tại. 


10. HỮU (Bhavah): Bởi có Ái và Thủ nên mới có Hữu. Hữu là có (cũng có nghĩa là 
cõi). Nhưng có cái gì? - Có nhân tất có quả: có sinh, già, ốm, chết..., tùy theo nhân 
quả, hành vi thiện hoặc ác của mỗi người đã gây nhân trong đời hiện tại, tất nhiên mai 
sau sẽ hái quả tốt hay xấu... Vì có ham muốn ắt phải nhận lấy quả báo mà kết sinh 
tương tục trong 3 cõi (Dục giới - Kàmadhàtuh, Sắc giới - Rupadhàtuh, Vô sắc giới - 
Arùdhàtuh), 6 đường (Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngã Quý, Súc Sinh). Bởi vậy 
dưới Hữu có Sinh. 


Hữu, một chi nhân thứ ba và cũng là nhân cuối chót thuộc đời hiện tại. 


92 


(Trong khi ta đang mang nơi mình 5 chi: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thụ, (quả 
hiện tại) đã lại tạo luôn cho 3 chỉ: Ái Thủ, Hữu (nhân hiện tại) -, để rồi một thời gian 
sau phải hái lấy quả báo: Sinh và Lão tử ở vị lai). 


11. SINH (làtih): Sinh mệnh con người có hai phần (tâm và sắc): gồm sinh lực, thê 
chất và tinh thần, sống còn trong khoảng thời gian dài, ngăn... đều do Hành Nghiệp 
quyết định. Vì Ái, Thủ, Hữu mà Sinh vào kiếp khác (nhân quả về sau trong các cỗi 
thụ sinh). Sinh, nghĩa là “sống”, chỉ cho máu chạy, tim đập, ý ngh†, trí biết của mỗi 
sinh vật do đời trước gây nhân lành hay dữ, tất nhiên Nghiệp Thức của mỗi loài đã tạo 
ra nó sẽ phản ảnh lại: 


- Tư tưởng hành vi của con người “thiện” sẽ tạo cho xã hội những hoàn cảnh đẹp. 
- Tư tưởng hành vi của con người “ác” sẽ tạo cho xã hội những ảnh hưởng xâu. 


Xã hội loài người tùy Nghiệp của mình đã tạo ra và luôn luôn chuyển biến, huân tập 
lấy chủng tử (Bijà) (hạt giống của mỗi vật thê có công năng sinh khởi ra nghiệp quả) 
đê khi gặp cơ duyên thuận tiện sẽ phát khởi hiện hành (những hình tướng hiện thực 
và hành động). Ví dụ. - A quen thân với B là do trước kia sẵn có nhân duyên với 
nhau. Nhưng ít lâu sau A không đủ hoàn cảnh sinh sống với B; nên A đã đi làm ăn nơi 
khác (nghĩa là, khi A chết sẽ thai sinh ở một kiếp nào khác...), Không bao lâu B cũng 
bị túng thiếu không thể ở quê hương được nữa; B lại không quen ai hơn A - hai người 
rất có thiện cảm, đã từng chung sống và giúp đỡ nhau khi trước -, do đó B quyết định 
tìm đến chỗ A để nhờ vả (nghĩa là, B đã chết khi nghiệp thức đi đầu thai sẽ tìm đến 
chỗ nào, nơi nào... mà mình đã gây nhân duyên hợp với tâm lý, tình cảm và tập quán 
của một quá trình sống... 


Trong vũ trụ có hằng hà sa số thế giới có những chủng loại y báo, chính báo khác 
nhau, nhưng cùng chịu chung một định luật: Thành, Trụ, Hoại, Không. Nghĩa là từ 
khi thế giới sơ thành tới khi tàn lụi (không còn là thế giới nữa); trong bốn thời kỳ dài 
đặc ấy tính có hằng bao nhiêu triệu triệu năm... 


Gần đây, nhà bác học William THOMPSON (1824 - 1907) đã có những giả tưởng: 
“Sinh vật đâu tiên có trên địa câu là do những sinh vật khác từ một vải tinh tú chuyên 
Sang...” 


Theo luật “thành, trụ, hoại, không” thì con người đã trải qua bao nhiêu hưng vong, 
thay đổi, lớp này chết lớp khác sinh, sinh sinh hóa hóa mãi như thế, bây giờ làm sao 
tìm được cái dấu tích mà ta gọi là “con người nguyên thủy - dù các nhà nhân chủng 
học có cố nghiên cứu, tìm tòi mấy đi nữa cũng chỉ chứng minh cho lớp người về một 
thời gian nào đó mà thôi. Hiểu được định lý ấy rồi, ta mới không lấy làm lạ về những 
sự xảy ra trong lịch sử, hay những điều phát minh mới lạ mà người ta cho là thần 
thánh, thực ra không mấy quan tâm. Và cũng chẳng có gì đáng làm cho ta phải ngạc 
nhiên kinh hoảng?! 


Sinh, một chỉ quả thứ nhất thuộc về vị lai. 
12. LÃO TỬ (Jaràmaranam): cuối cùng đưa đến sự già, chết, khi thân thể con người 


đã suy yêu: một ngày nào đó sức lực đã kiệt vì già, ôm, tât nhiên con người phải chết. 
Vì chêt nên phải lo âu, đã lo âu tât sinh ra khô não... và cứ thê theo công lệ nhân quả 


93 


luân hồi do mình đã tạo. Nhưng có điều ta nên nhớ: Chết chỉ có nghĩa thay đổi hình 
tướng - từ hình tướng này chuyền sang một hình tướng khác - Thực ra, nghiệp thức 
con người chăng mắt đi đâu; khác nào như luông điện sẽ qui về bản chất của nó - 
người chết - đến khi đủ nhân duyên, điện sẽ trở lại sáng - con người tái sinh -. 


Sự sông và sự chêt của người ta cũng như buôi hoàng hôn rôi dân lại tiêp buôi bình 
minh... 


Vậy sống - chết là định luật tất nhiên. Có sinh phải có diệt. Tất cả hiện tượng trong 
trời đât cũng phải theo định luật ây. Ta tạm lây một ví dụ đê chứng minh: Anh A là 
người - Tât nhiên anh A phải có lúc chêt - Vì, có sinh phải có diệt. 

Lão tử, một chi quả thứ hai thuộc đời vị lai. 

Mười Hai Nhân Duyên theo định luật nhân quả[52] ba đời: Vô Minh, Hành, hai chi 
nhân thuộc quá khứ đê chiêu cảm năm chi quả hiện tại: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, 
Xúc, Thụ rôi do năm chi quả này khởi niệm ra: Ai, Thủ, Hữu làm nhân ở đời hiện tại. 
Và do ba nhân kia (A1, Thủ, Hữu) chiêu cảm mà có hai chi quả: Sinh, Lão Tử thuộc 
đời vị lai. 

Quả tạo ra Nhân, Nhân cảm thành Quả, ba đời nối tiếp nhau không bao giờ gián đoạn, 
như bánh xe xoay lăn, cho nên gọi là luân hôi[53 ]. Đê giải thích vê luân hôi 
(Samsàra), trong kinh Milindapanhà có ghi cuộc đôi thoại giữa đức vua Milinda và 


thánh giả Nagasena như sau: 


- “Thưa đại vương, nêu có người thắp một ngọn đèn, ngọn đèn ấy có thể cháy suốt 
đêm được không? 


- Bạch Ngài, ngọn đèn có thể cháy đến sáng. 

- Vậy ngọn đèn lúc canh một có phải chính là ngọn đèn lúc canh hai? 

- Bạch Ngài, không. 

- Ngọn đèn lúc canh hai với ngọn đèn lúc canh ba có phải cũng là một không? 
- Bạch Ngài cũng không phải. 


- Vậy thì, canh một có một ngọn đèn, canh hai có một ngọn đèn khác, và canh ba, một 
ngọn đẻn nữa không? 


- Bạch Ngài không phải thế, ánh sáng suốt đêm chỉ là do một cây đèn tỏa ra mà thôi. 

- Thưa đại vương, sự cảm giác bất biến ở một con người hay ở một chúng sinh khác 
cũng như thê. Con người phút này sinh thì con người phút khác diệt, nhưng con người 
ở phút sau không phải con người ở phút trước, nhưng cũng không phải khác với con 
người ở phút trước.” (phi nhât phi dỊ) 

Mười Hai Nhân Duyên theo vòng tròn tượng trưng bằng bánh xe nhân quả tương 


quan, như đồ biêu trang bên: 


94 


Dưới hình thức 12 nhân duyên còn có bộ ba: Hoặc - Nghiệp - Khổ[54] 


Ví dụ: Anh B say rượu (Hoặc) ra đường gây chuyện đánh nhau với anh C (Nghiệp). 
Sau, anh C đem chuyện này trình nhà chức trách, anh B bị đòi hâu tòa về tội đánh 
người trái phép và bị xử phạt, ở tù, khô sở (Khô). 


Sở dĩ chúng sinh vẫn mãi bị khổ đau, phiền não, sinh tử là do Vô Minh, mê tối, nên 
mới tạo Nghiệp vọng đọng (Hành, Thức) mà có thân ngũ uân (Danh, Sắc) rồi sáu căn 
(mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
(Lục Nhập) sinh cảm giác, lĩnh thụ (Thụ) thì nảy sinh lòng ham muốn, ưa thích (Ái), 
rồi ham muốn chấp giữ, tạo thành thói quen (Thủ) . Vì đã gây nhân tham ái phải nhận 
lấy quả báo (Hữu). Do có Ái, Thủ, Hữu sẽ phải sinh ra trong đời sau (Sinh) và tiếp tục 
nhận chịu những cảnh khổ, già và chết (Lão Tử). 


Muốn thoát luân hồi sinh tử thì ta phải đi ngược lại mười hai nhân duyên. Nhưng làm 
thế nào đề diệt. Vô minh và đoạn Sinh tử? - Không gây tội lỗi tức là diệt lòng tham ái, 
sân hận, sỉ mê và tu theo Giới, Định, Tuệ. Vì biết rằng: tất cả sự vật đều do nhân 
duyên giả hợp tạo thành, nên không thực - đã không thực thì “tội lỗi mê vọng” cũng 
không có chỗ đề tồn tại, tức Vô Minh hết; không khởi động Ái, Thủ, Hữu, thì trong 
cõi sinh tử đều đoạn. Vô Minh diệt thì Hành diệt cho đến Lão Tử, ưu bị, khổ não cũng 
bị diệt. Có như thế cuộc sống của con người (ở cõi đời này và đời sau) mới vơi được 
nguồn đau khổ, và được an lạc, tự tại, giải thoát. 


Tìm hiểu thêm 


Sự cấu tạo hình thể con người và vạn hữu, theo thuyết lý Mười Hai Nhân Duyên, ở 
đây, tôi lược dân một đoạn trong bộ Kinh MAJJHIMA NIKAYA, tập I: Ai Tập Đại 
Kinh (Mahàtanhãsankhàyasuttam XXXVIH): 


..Này các tỳ khưu, Ái lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sinh 
Ti lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thụ làm nhân duyên, lấy thụ làm tập khởi, lấy 
thụ làm sinh chủng, lây thụ làm nguyên nhân. Này các tỳ khưu, Thụ lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sinh chúng, lấy gì làm nguyên nhân? Thụ lấy 
xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sinh chủng, lấy xúc làm 
nguyên nhân. Này các tỳ khưu, xúc lây gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
làm sinh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc lấy. lục nhập làm nhân duyên, lấy lục 
nhập làm tập khởi, lây lục nhập làm sinh chủng, lấy lục nhập làm nguyên nhân. Này 
các tỳ khưu, Danh sắc lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sinh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức làm tập 
khởi, lấy thức làm sinh chủng, lấy thức làm nguyên nhân .Này các tỳ khưu, thức lấy gì 
làm nhân duyên, lấy gì làm tập thê, lấy gì làm sinh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 
Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sinh chủng, lấy 
hành làm nguyên nhân. Này các tỳ khưu, Hành lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sinh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các Hành lấy vô minh làm nhân 
duyên, lẫy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sinh chủng, lấy vô minh làm 
nguyên nhân. Như vậy, này các tỳ khưu, vô minh duyên hành, Hành duyên thức, Thức 
duyên danh sắc, Danh Sắc duyên lục nhập, Lục nhập duyên xúc, Xúc duyên thụ, Thụ 
duyên ái, Ái duyên thủ, Thủ duyên hữu, Hữu duyên sinh, Sinh duyên Lão Tử, sầu, bi, 
khổ, ưu, não hiện hữu. Đó là sự tập khởi của toàn bộ khổ uấn vậy. 


95 


Trước đã nói: “Sinh duyên lão tử” (do duyên sinh nên lão tử hiện khởi). Này các tỳ 
khưu, sinh duyên lão tử có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế 
Tôn, sinh duyên lão tử. Như vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là thế: “Sinh duyên 
lão tử”. - Trước đã nói, “Hữu duyên sinh”. Này các tỳ khưu, hữu duyên sinh có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, hữu duyên sinh. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là thể: “Hữu duyên sinh” - Trước đã nói, “Thủ duyên 
sinh”. Này các tỳ khưu, thủ duyên hữu có phải vậy không? Hay ở đây (nghĩa) như thế 
nào? - Bạch Thê Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: 
“Thủ duyên hữu” - Trước đã nói, “Ái duyên thủ". Này các tỳ khưu, ái duyên thủ có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy 
- với chúng con, (nghĩa) ở đây là thế: “Ái duyên thủ - Trước đã nói, “Thụ duyên 

”, Này các tỳ khưu, thụ duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - 
Bạch Thế Tôn thụ duyên ái. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Thụ 
duyên ái” - Trước đã nói, “Xúc duyên thụ”. Này các tỳ khưu, xúc duyên thụ có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, xúc duyên thụ. Như vậy đối 
với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Xúc duyên thụ” - Trước đã nói: “Lục nhập duyên 
xúc”. Này các tỳ khưu, lục nhập duyên xúc phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế 
nào? - Bạch Thế Tôn, Lục nhập duyên xúc. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây 
là thể: “Lục nhập duyên xúc” - Trước đã nói: “Danh sắc duyên lục nhập”. Này các tỳ 
khưu, danh sắc duyên lục nhập có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? Bạch 
Thế Tôn, danh sắc duyên lục nhập. Như vậy, đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: 
“Danh sắc duyên lục nhập” - Trước đã nói: “Thức duyên danh sắc”. Này các tỳ khưu, 
thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, 
Thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Thức duyên 
danh sắc” - Trước đã nói: “Hành duyên thức”. Này các tỳ khưu, hành duyên thức có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như 
vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thể: “Hành duyên thức” - Trước đã nói: “Vô 
minh duyên hành”. Này các tỳ khưu, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, Vô minh duyên hành. Như vậy đôi với chúng 
con (nghĩa) ở đây là thế: “Vô minh duyên hành”. 


Lành thay, này các tỳ khưu. Các người nói như vậy và Ta cũng nói như vậy: “Cái này 
có tên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, như vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thụ, thụ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu, 
bi, khổ, ưu, não cùng sinh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uấn này. Do 
vô minh đoạn diệt xả ly một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do các hành diệt nên lục 
nhập diệt. Do lục nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thụ diệt. Do thụ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh diệt. Do 
sinh diệt nên lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậylà sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uấn này. 


““Trước đã nói : “Do sinh diệt nên lão tử diệt”. Này các tỳ khưu, do sinh diệt nên lão 
tử diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào?” - Bạch Thế Tôn, đo sinh diệt 
nên lão tử diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do sinh diệt nên lão 
tử diệt” - Trước đã nói: “Do hữu diệt nên sinh diệt”. Này các tỳ khưu, do hữu diệt nên 
sinh diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do hữu diệt 
nên sinh diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do hữu diệt nên sinh 
diệt” - Trước đã nói: “Do thủ diệt nên hữu diệt”. Này các tỳ khưu, do thủ diệt nên hữu 
diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên 


96 


hữu diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây thế nào: “Do thủ diệt nên hữu 
diệt” - Trước đã nói: “Do ái diệt nên thụ diệt”. Này các tỳ khưu, do ái diệt nên thụ diệt 
có phải không?. Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do ái điệt nên thụ 
diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do ái diệt nên thụ diệt” - Trước 
đã nói, “Do thụ diệt nên ái diệt”. Này các tỳ khưu, do thụ diệt nên ái diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do thụ diệt nên ái diệt. Như 
vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do thụ diệt nên ái diệt” Trước đã nói: 
“Do xúc diệt nên thụ diệt”. Này các tỳ khưu, do xúc diệt nên thụ diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế tôn, do xúc diệt nên thụ diệt. Như vậy đối 
với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do xúc diệt nên thụ diệt” - Trước đã nói: “Do lục 
nhập diệt nên xúc diệt”. Này các tỳ khưu, do lục nhập diệt nên xúc diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế tôn, đo lục nhập diệt nên xúc diệt. 
Như vậy, đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do lục nhập diệt nên xúc diệt” - 
Trước đã nói: “Do danh sắc diệt nên lục nhập diệt”. Này các tỳ khưu, do danh sắc diệt 
nên lục nhập diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do 
danh sắc diệt nên lục nhập diệt. Như vậy đối với chúng (nghĩa) ở đây là thế: “Do danh 
sắc diệt nên lục nhập diệt”. - Trước đã nói. “Do thức diệt nên danh sắc diệt”. Này các 
tỳ khưu, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế 
nào? - Bạch Thề tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con 
(nghĩa) ở đây là thế: “Do thức diệt nên danh sắc diệt”. - Trước đã nói: “Do hành diệt 
nên thức diệt”. Này các tỳ khưu, do hành diệt nên danh sắc diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với 
chúng con (nghĩa) ở đây là như thể : “Do hành diệt nên thức diệt”. - Trước đã nói: 
“Do do vô minh diệt nên hành diệt”. Này các tỳ khưu, do vô minh diệt nên hành diệt 
có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? - Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên 
hành diệt”. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là thế: “Do vô minh diệt nên 
hành diệt”. Lành thay này các tỳ khưu, các người nói như vậy Ta cũng nói như vậy: 
“Cái này không có nên cái kia không có; cái này diệt nên cái kia diệt, như vô minh 
diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt 
nên lục nhập, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thụ diệt, thụ diệt nên ái diệt, ái 
diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sinh diệt, sinh diệt nên lão tử, sầu 
bi khổ ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của “toàn bộ khổ uẫn này”. 


Này các tỳ khưu, các người biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo lời quá khứ, 
và suy nghĩ: “Ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta 
có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình vóc như 
thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt trong thời quá khứ?” — “Thưa không, bạch 
Thế tôn” - Này các tỳ khưu, các người biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo 
thời vị lai hay ta không có mặt trong thời vị lai. Ta có mặt trong thời vị lai như thế 
nào "Ta có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là øì và ta sẽ có 
mặt như thế nào trong thời vị lai?” - “Thưa không, bạch Thế Tôn” - Này các tỳ khưu, 
các người biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có nghỉ ngờ gì về mình trong thời 
hiện tại: “Ta có mặt hay không có mặt. Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc 
như thế nào? Hữu tình hay từ đâu đến? Và rồi sẽ đi về đâu?” - “Thưa không, bạch Thế 
Tôn.” - Này các tỳ khưu, các ngươi biết như vậy, thấy như vậy, các ngươi có nói như 
sau: “Bậc Đạo Sư quá nặng nẻ|[55] đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng ta tôn 
trọng bậc Đạo Sư” — “ “Thưa không, bạch Thế Tôn” - Này các tỳ khưu, các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi có nói như sau: “Một Sa Môn nói với chúng tôi như 
vậy, và còn chúng tôi không nói như vậy (?)” — “Thưa không, bạch Thế Tôn” - Này 
các tỳ khưu, các ngươi biết như vậy, thây như vậy, các ngươi có tìm một vị Đạo Sư 


97 


khác không? — “Thưa không, bạch Thế Tôn.” “Này các tỳ khưu, các người biết như 
vậy, các người có trở lui lại cái giới cắm, ế tự (2) đàn tràng của các tục tử Sa Môn, Bà 
La Môn (và nghĩ rằng) chúng ta là căn bản không? — “Thưa không, bạch Thế Tôn” - 
Này các tỳ khưu, có phải các người chỉ nói những gì các người tự biết, yự thấy, tự ý 
thức được? - ““Thưa vâng, bạch Thế Tôn” - Lành thay, này các ty khưu, các người đã 
được ta giới thiệu Chính Pháp, Pháp này tự chứng hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
đề mà thấy, có khả năng hướng thuợng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các tỳ 
khưu, Pháp này tự chứng hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự thân giác hiêu. “Tất cả những gì đã nói là do duyên 
này mà nói ”.[S6] 


2. Giải Quyết Vấn Đề Sống, Một Mục Đích ... 
Dưới con mắt đạo Phật, ta thấy hai sự thật: 


Thế Giới Là Vô Thường (anicca). 
Chúng Sinh Là Vô Ngã (Anattà). 


Theo nhận định trên, đó là biến tướng của Mười Hai Nhân Duyên 
(Dvàdasàngahpratityasamutpàdah) kết sinh tương tục, nên cuộc sông con người cũng 
chuyên dịch, biến hóa không ngừng, niễu con người không sớm giác ngộ cứ mãi sông 
triỀn miên trong mê vọng. Với tuổi thanh niên bồng bột, can đảm, đầy dục vọng, nêu 
người ta chỉ nhìn hạnh phúc không ngoài cơm, áo, nhà ở, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, 
chơi bời cho phung phí, thu hẹp đời mình trong gang tắc, đến khi tuổi già sức kiệt, 
tinh thần uê oải, nhìn đời với cặp mắt yếm thế, bi quan, lãng mạn, buôn thảm... trông 
về trước, than ôi! “thời oanh liệt nay còn đâu?”; ngó lại sau, thấy toàn là đồ vỡ, sống 
không mục đích, không lý tưởng hướng dẫn, nên dễ bị cảnh vật cuốn lôi, thì nảy sinh 
tư tưởng tiêu cực hoài nghi..., chí còn chờ ngày xuôi tay, tắt hơi thở. Do đó, đã sinh 
ra quan niệm cho rằng con người chết rồi thì hết, nên lúc sinh thời, họ ăn chơi trác 
táng!. Ngược lại, có thuyết lại nói: Con người chết, nhưng “linh hồn” bất tử, và sẽ trở 
về chốn âm phủ. Ở đấy người ta sẽ được gặp lại bà con thân quyền... 


(Những quan niệm như trên đều là sai cả. Theo đạo Phật, thì đó gọi là “tà kiến” hay 
“biên kiến” vậy). 


Nếu cuộc sống con người chỉ quan niệm trong bấy nhiệu sự kiện, ăn mặc, ở và chơi 
bời phóng đăng, thử hỏi còn có nghĩa lý gì?! Nhưng, về một phương diện khác, cho ta 
thấy, con người nếu biết thức tỉnh, biết phụng sự cho một lý tưởng cao đẹp, biết 

quay lại với mình - một ý nghĩa chân thật người -, sống nhịp với bản thể vũ trụ bao 
la... Nghĩa là, chỉ khi nào người ta có được một quan niệm rộng rãi mới nhìn ra cuộc 
sống cao đẹp thường ấn trong lòng sự vật và tràn đầy hy vọng vô biên ...thì đó mới 
thực sự được gọi là cuộc sống có ý nghĩa. Thật ra, cuộc sống con người không phải 
chỉ đóng khuôn trong bảy, tám chục năm hay trong một đời, một kiếp; mà là vô hạn - 
Chết chỉ có nghĩa để lai sinh. Trong cuộc tiên hóa mình làm mình chịu. Hễ có nhân là 
có quả. Chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt nào. Hãy phấn đấu không ngừng. Phấn 
đầu đề thắng dục vọng, thực chứng sự, lý giải thoát. Đề khỏi phụ một đời làm người 
vậy. 


Với tinh thần vô ngã, vị tha, đạo Phật khuyên con người đừng bao giờ trốn tránh cuộc 
đời đê tìm nguôn phúc lợi cho riêng mình. Vì như vậy chỉ là ích kỷ, tạo cho mình một 


98 


cuộc sống lẽ loi... Đừng tìm chân lý ở đâu xa lạ. Chân lý ở ngay chung quanh ta. Tắt 
cả sự sông, cách sông, lễ sống, khuôn mẫu sống vẫn tiềm ẩn trong cuộc đời và đều bắt 
nguồn từ con người = Con người là sáng tạo. Tất cả... đều do con người đặt định mà 
có. Cho nên cuộc sống con người có được tốt đẹp hay không trách nhiệm trước sau 
vẫn do con người tự quyết định lấy. 


Để điều hòa cuộc sống, điều kiện trước hết là cải hóa con người, là sự quân bình hóa 
giữa hai phương diện “vật chất” và “tinh thần”. Có vậy, cuộc sống của con người mới 
hoàn hảo và tiến ích. 


Về Sự Sống Vật Chất 


Những sản vật thiên nhiên là cái kho vô tận sẵn có cho con người khai thác, phát triển 
nguồn lợi để cung phụng đời sống được đồi dào, tốt đẹp hơn. Thuở xưa, khi loài 
người còn sống từng bộ lạc, năm mười người qui tụ ở một khu rừng, trên một mảnh 
đất hoang vu, họ sinh kế bằng những nghề chài lưới, đốn củi, săn thú, đói đã có hoa 
quả, chim muông, rét lấy lá cây che thân. Khi không muốn ở khu rừng này họ chuyên 
đi nơi khác. Sự sông thật giản dị. Về sau, loài người ngày càng sinh sản nhiều, thấy 
không thể sống đơn độc cô quạnh, họ rủ nhau vê những miên đồng bằng và lập thành 
từng làng, có gia đình riêng. Cuộc sông hàng ngày càng thêm phức tạp: mỗi người đã 
biết dành dụm, giữ gìn của cải của mình; từ chế độ du mục chuyền sang chế độ tập 
quyên. Họ thấy cần phải thay đổi nghề nghiỆp, lối sống như làm ruộng, trồng dâu, 
nuôi tầm, kéo kén đề lấy tơ v.v.. Tùy thời tiễn hóa, ngày nay nhân loại đã tổ chức, 
thành xã hội có qui củ, lớn mạnh. Và như ta thấy, những thiết dụng cần cho đời sống 
hàng ngày của con người: không ngoài giải quyết vấn đề cơm, áo, nhà ở cùng những 
nhu câu của một xã hội văn minh. 


Con người muốn đạt được những mục tiêu, trước hết, mỗi người phải biết hạn chế 
lòng tham, tình ích kỷ hẹp hòi - chúng tôi chưa muốn dùng hai chữ trừ diệt, vì e rằng 
có quá lý tưởng chăng - chỉ biết nghĩ đến quyên lợi cho mình, cho đoàn thể mình, bỏ 
quên quyên lợi của tha nhân, của tập thê khác, do đó (mà) mọi mâu thuẫn phát sinh 
khiến cho cuộc đời đã rối loạn lại càng loạn thêm và chẳng bao giờ xã hội loài người 
được yên cả. 


.. Tất cả sự vật hiện hữu trên cỏi đời này đều quan hệ lẫn nhau, một người nghèo khó 
có ảnh hưởng đến kẻ giàu sang: làm cho mọi người an vui tức là mình được sung 
sướng. Với quan niệm rộng rãi ấy, đạo Phật khuyên con người đừng bao giờ chấp giữ 
một cái gì gọi theo từ ngữ Phật học là, “chấp ngã và chấp pháp”. Tại sao ta lại chấp 
"cái này” là của tôi, “cái kia” thuộc về tôi? Vì chấp mà phát sinh lòng tham lam, giận 
dữ, si mê. Sự thật thì tất cả sự vật hiện hữu ở đời đều huyễn hóa, vô thường, vô ngã. 
Khi ta đã hiểu như thế rồi, thì tự nhiên lòng mình thanh thản, chẳng còn chấp có mình, 
chấp có người[Š7]. Ta thấy ta và vũ trụ vạn hữu đều hòa nhập trong cùng một. Nguồn 
Sống Bản Thê Vô Biên và rất tương quan mật thiết với nhau, do đó con người sẵn 
sàng “cho” - xin hiểu chữ cho theo nghĩa rộng[58] - và cho với cả tắm lòng thành 
kính, tức là ta biết cách hành động hữu ích cho người, cho đời với hoài bão hàn gắng 
những vết thương đau rữa nát của xã hội người. Vậy “Cho” không có nghĩa là “thí bỏ 
cho kẻ khó” bằng đồng tiền, chén cơm, manh quần, tắm áo rồi khinh miệt, hắt hủi họ. 
“Cho” chỉ có nghĩa là san sẽ, giúp đỡ lẫn nhau - trong lúc mình có mà tha nhân không 
có - Người nào chẳng có lúc thiếu thốn (!). Vì giúp người tức là mình làm cho mình 
vậy. Và mọi người trong xã hội loài người lúc ấy sẽ kết tụ toàn bằng những tỉnh hoa: 


99 


khôn, sáng, thật, vui, đẹp, và với lòng yêu thương rộng mở, con người ngăm nhìn vũ 
trụ thiên nhiên là kho tài nguyên vô tận tha hồ dùng vào công cuộc phát triển đã sống, 
để tiên hóa không ngừng... 


Về Sự Sống Tỉnh Thần 


Cuộc sống về vật chất tuy đã ôn định, song về mặt tinh thần con người cũng cần phải 
có thì cuộc sống mới thật hoàn hảo. Mà muốn vậy, con người phải siêng năng trau dồi 
học thức để mở mang trí tuệ, phát triển tài năng; đề sống khác với loài muôn thú. Nếu 
không cuộc sống. con người sẽ quá ư mộc mạc chăng còn có nghĩa lý gì! Cây giác ngộ 
chỉ mọc ở đám đất đau khổ. Tinh thần được triển khai là do trí tuệ, một động lực vôn 
là kết quả của sự suy tư mà có. Các nghành văn chương, nghệ thuật, khoa học, triết 
học, đạo đức học là những môn bổ ích cho tinh thần, giúp cuộc sông con người thêm 
tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Con người muốn làm chủ cuộc sống thì tự thân phải biết 
rèn luyện tâm thức sao cho mỗi ngày thêm mở mang, phát đạt. Hãy tỏ ra mình là 
người - một nhân phẩm cao thượng -, có đầy đủ đức tính: thành thật, lịch sự, đức 
hạnh, tài năng, can đảm và hết lòng... “Học” chỉ là tri thức; điều cần yếu phải có 
“Hạnh” mới gọi được là “chân thức”. Học vẫn mà không lương tâm, không đức hạnh 
thì cái học ấy có khác gì bông hoa tuy có sắc mà thiếu hương thơm . Học vấn và đức 
hạnh cả hai là những vật trang sức cho con người thêm tươi đẹp. Trí tuệ, tài năng chỉ 
có thể thành đạt đối với những ai biết thuận theo Lẽ Phải, tôn trọng Sự Thật (chân lý), 
và người đức hạnh thì không bao giờ chỉ biết có mình, không bao giờ làm hại tha 
nhân, không bao giờ lợi dụng lòng tốt của bất cứ ai. Xã hội hiện tại chăng thiếu gì 
những phần tử trá hình, giả nhân nghĩa, giả đạo đức, bề ngoài dáng vẽ đẹp đẻ, nhưng 
trong tâm địa thì lại xấu xa, độc ác; họ là những con vật mang hình ảnh nhân dạng. 
Đừng thấy đỏ ngỡ chín. Muốn hiểu con người có chân đạo đức hay không, ta cân phải 
gân họ, sông bên họ, đề hiểu họ. Ta không thể nhẹ dạ đặt tin tưởng một cách dễ dãi 
vào bắt cứ một ai, niểu ta chưa hiểu rõ người Ấy, để khỏi mang lấy hối hận về sau. Nói 
tóm, sự sống về tỉnh thần gồm có hai mặt học vấn và đức hạnh. Tuy nhiên, ngoài các 
môn học ngoài đời như về triết học, khoa học v.v.. ta còn cần có học Phật, mới mong 
đạt tới đích giác ngộ và giải thoát toàn triệt. Đấy là những đảm bảo tốt đẹp cho cuộc 
sống của con người, ở hiện tại và tương lai. 


“Hãy tinh tiễn để tự giải thoát!” 
3. Giá Trị Con Người 


Đạo Phật với nguồn. giáo lý cao diệu, bao hàm về cả ba phương diện: tình cảm, lý trí 
và hành xử, là đạo lấy CON NGƯỜI (Nhân Bản) làm cứu cánh và đối tượng chính đề 
phục vụ và triển khai, bằng cách dạy cho con người thoát mọi ràng buộc khổ đau mê 
tối của nhân giới, tâm giới và nhiên giới; đồng thời đặt con người trước trách nhiệm 
của chính mình: Cuộc đời hay hay dở là do con người “Tự tác tự thụ”; chăng có thần 
thánh nào can thiệp hay thưởng phạt cả. Đức Phật dạy: “Mọi người đều là những vị 
Phật trong tương lai, vì mọi người đều có Phật tính (Buhhdata) và có khả năng thành 
Phật”. Con người chỉ cần làm hiên lộ được Phật tính (chân lý) Ấy, tức sẽ thành Phật. 


Đạo Phật rất gần gủi với con người, và là đạo của con người, của xã hội loài người. 
Trong kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka sutra) chép: “Con người là hơn cả, vì có thê 
thực hiện được mọi sự tốt đẹp ở đời”. Đạo Phật xác quyết rằng: Con người là một 

trong các sinh động vật, như có tình cảm trong sáng, tư tưởng linh hoạt, hành động 


100 


quả cảm, mặc dầu con người cũng mang trong mình bao thú tính = dục vọng, lầm lỡ, 
tội ác..., nhưng nêu xét theo khả năng và giá trị đặc biệt của nó thì, trong tất cả các 
loài, con người đủ điều kiện trở thành ưu việt . “Hoàn cảnh con người không quá khổ 
như địa ngục, không quá vui như thiên đường, và không ngu sĩ như các loài thú 
vật”[59]. Vì vậy, giá trị con người trong đạo Phật bao giờ cũng được đề cao, và được 
nhìn nhận là một chủng loại có đặc tính vạn năng. 


a. Con Người Là Hơn Cả 


Trong tất cả các loài, con người là hơn cả. Nhà bác học Pháp Alexis CARREL (giải 
Nobel 1912) viết trong cuốn L?Homme, cet ineonnu= “...Ta không biết rõ giới hạn 
của con người trong không gian là chừng nào. Song ta có lý do để tin rằng con người 
vượt ra ngoài cái xác thân. Hình như môi chúng ta lớn rộng hơn cái xác thân này 
nhiều [60]. Tuy nhiên, nếu đứng trong phạm vi loài người đề nhận xét thì, về phương 
diện tổ chức cơ thể, con người có đầy đủ đức tướng của bậc trượng phu; Con người có 
một dáng vóc uy nghiêm, đĩnh đạt; nói năng linh lợi; đi, đứng, năm, ngôi khoan thai, 
nhất cử nhất động đều hợp với tư cách đặc thù của nó, không dữ tợn, hình thù không 
xủ xì như các loài muôn thú...; về phương diện sinh hoạt tâm linh, con người vân 
giàu khả năng tính hơn muôn loài - Con người là sáng tạo -[61 ] Vì, 1. Bản thể con 
người bản lai sáng suốt; 2. Con người là trung điểm của mọi vẫn đề. Mọi vấn đề do 
con người phát sinh và đều phát sinh vì con người. “Con người là thước đo vạn vật = 
['homme est la mesure de toute chose”. Con người với những đức tính như: 


Đạo Đức thanh khiết, 
Ý chí tự cường, tự lập. 


Chỉ bấy nhiêu sự thể đủ nâng cao giá trị và địa vị con người vượt trên và ngoài tất cả. 
Có những đặc tính ấy con người sẽ dễ dàng tiễn hóa trên nắc thang tu chứng, để tự 
giải phóng mình thoát khỏi mọi tù hãm về tâm lý, tình cảm sâu kín.. ; đồng thời ý 
thức rõ được những hoàn cảnh phức tạp bao phủ chung quanh, để tự thắng trong tiễn 
thắng vinh quang. 


Trên lý thuyết cũng như trên thực tế, ảnh hưởng của xã hội hôm nay và ngày mai có 
được tôt đẹp hay không là do con người tự quyết định lây: 


Con người Thiện thì xã hội tôt đẹp; 
Con người Ác sẽ tạo cho xã hội xấu xa, đồ nát. 


“Đời sống con người vui tươi hay đau khổ, đều do con người tự quyết định và tạo lập 
lây” — Mahaparinibbanasutta - 


Chúng ta hãy mạnh dạn cải tạo đời sống mình, và cùng đứng cả dậy để tự cứu và cứu 
lấy giông nòi, cứu nhân loại. Chỉ có con người can đảm mới làm nôi công việc vĩ đại 
ây. Công cuộc tự cứu mình và giải thoát đời đòi hỏi nơi con người phải có: đó là tính 
thần vô ngã, vị tha, NIETZSCHE, một triết học gia Đức, nổi danh ở hậu bán thế kỷ 
XIX, đã nói: “Bạn hãy trở thành người, mà bạn phải trở thành”. Nhà đạo học kiêm tư 
tưởng gia Ân Độ Swami VIVEKANANDA cũng nói: “Con người cao cả hơn các loài 
vật, hơn các vị thiên thần. Con người cao quí hơn cả. Ngay đến các vị thiên thần cũng 


101 


phải giáng sinh làm người mới mong chứng đạo giải thoát. Chỉ có con người mới đạt 
được sự hoàn toàn giác ngộ”._Con người khôn, sáng hơn các loài vật (Nhân vi vạn vật 
chí linh). 


Giá trị con người quả là siêu việt hơn muôn loài... 
b. Nhưng Phải Là Con Người Với Đầy Đủ Ý Nghĩa Của Nó 


Đã biết con người là giá trị hơn cả, thì con người đừng bao giờ làm phá sản những 
khả năng sẵn có, phải luôn luôn nhớ: ta là người hằng sống trên mặt đất. Ta phải làm 
một việc gì hữu ích cho đời. Nếu không, cũng đừng bao giờ có ý niệm làm tổn thương 
đến tính mệnh, tài sản, danh dự của bất cứ ai trên cõi đời này. Không được như vậy, 
thì dù rằng con người ấy vẫn mang hình thê người, nhưng kỳ thực cái cốt cách trong 
con người họ đã mất đi tự bao giờ mà không còn là con người nữa. Aldous HUXLEY 
(1894 - 1963) đã phải thốt lên lời than vãn là: “Người ta xin chúng ta một điều là” 
“Trở nên người”. Một người mà ta nên nhớ, là không phải thần linh cũng không phải 
qul sứ”. 


Đạo Phật rất kính trọng con người và từng khuyên con người hãy tự tiến lên, đừng 
bao giờ lùi xuống. “Một phen mắt thân người, muôn kiếp khó trở lại = Nhất thất nhân 
thân, vạn kiếp nan phục”. Đáng thương biết bao cho những ai thường giong ruôi chạy 
theo dục vọng ảo huyền, mê man trong trường danh lợi... tự dắt mình xuống hồ sâu 
vực thăm, chăng tìm được lối ra! Khi nào một con người bắt đầu tự khinh mình, thì 
con đường trụy lạc của họ cũng bắt đầu. Đối với một quôc gia cũng thế. Trách vụ 
trước tiên là ta đừng tự khinh mình, vì muốn tiến thắng, ta phải tự tin ở ta. Con người 
là trung điểm của xã hội loài người. Tất cả hoạt động, tác động hiện có trong, xã hội 
đều đo con người quyết định. Nếu từ xưa đến nay, con người đều hiểu răng: “Ta là 
người. Ta là một phần tử trong xã hội loài người, cũng sinh sống trên trái đất, cùng có 
một giá trị như nhau, và có sự quan hệ mật thiết với nhau về mọi mặt. Ta phải dạy bảo 
nhau, giúp đở nhau. Ta đem những tư tưởng sáng kiến của ta tạo thành những khí cụ 
phá rừng núi, khai khẩn hầm mỏ, điền địa, đem lại nguồn kinh tế sung túc cho xã hội. 
Ta chế tạo nhiều máy móc tối tân, để thay thế cho sức người bót nặng nhọc, được 
hưởng sung sướng tự do..., nêu hiểu thế thì đâu còn nạn giai cấp đấu tranh, đâu còn 
lao tù khổ sở, đâu còn khí giới nguyên tử, khinh khí đề giết hại, khiến cho sự chết 
chóc điêu linh quá sức tưởng tượng như ngày nay, mà vẫn cứ dám khoác màu áo: Dân 
chủ, Nhân Quyên, Hòa Bình, Tự Do, Hạnh Phúc?” 


Con người là khí cụ sắc bén, rất “lợi” và cũng rất “hại”. Sự ích lợi (sẽ) trông thấy chỉ 
khi nào con người biết rèn luyện tâm trí, như: hiểu biết nghĩa vụ tôn trọng sự thật 
(chân lý) sáng suốt hành động. Nhưng sự tác hại của con người cũng sẽ rất ghê gớm, 
khi mà con người chỉ sống (bưng bí0 trong những bức tường thành kiến, tập quán, di 
truyền hủ bại, đam mê thuốc xái, cờ bạc, rượu chè, chơi bời phung phí: đó là những 
người sống đời không lý tưởng, mục đích. 


Giáo lý đạo Phật là dạy cho con người nhiều phương pháp làm người, và chỉ có đạo lý 
Từ Bi, trí tuệ, bình đăng, giải thoát và tự chủ mới xóa bỏ được mọi mê tối, khổ đau 


của cuộc đời phiền tạp, nhiều nhương này. 


c. Giá Trị Đặc Biệt Của Con Người Trong Xã Hội Loài Người 


102 


Giá trị con người là hơn muôn loài. Trong các kinh điển đức Phật từng nhắc đi nhắc 
lại nhiêu lân câu: ““Ta là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành” - Kinh Phạm 
Võng. 


Đề ra ngoài những giáo lý uyên áo, ở đây, ta chỉ xét nội câu nói trên cũng đủ diễn tả 
hết mọi khía cạnh giá trị và địa vị đặc biệt của con người nhưng con người lên ngang 
hàng với chư Phật. Sự bình đăng tuyệt đối của đạo Phật là ở đó, chứ không như các 
tôn giáo khác, chỉ biết đặc tôn vị giáo chủ duy nhất mà mình thờ, ngoài ra không 
muôn cho một ai được ngang hàng với địa vị ây. Họ có ý đìm con người xuống, 
không muốn cho con người tiến lên. Quan niệm của đạo Phật rộng rãi hơn, đức Phật 
dạy: “Con người là hơn cả = nhân thị tối thắng!” Có con người là có tất cả. Muốn cải 
tiễn xã hội, trước hết phải cải thiện con người. “Đời chỉ đáng sống nếu người ta có 
được một lý tuởng, nghĩa là có những ưu tư khác với chăm lo ăn cho ngon, uống cho 
thỏa và thụ hưởng cho nhiều lạc thú”. 


Tư tưởng, ý chí và hành động của con người quyết định hết thảy. Con người tốt hay 
xâu, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ngu tối hoặc thông minh, và xã hội có mở mang 
hay thoái hóa, nguyên nhân chính vân là con người. Chỉ e con người có làm chủ đuợc 
mình hay không? - “Muốn làm chủ được thời cuộc, phải làm chủ được người chung 
quanh. Muốn làm chủ người chung quanh, phải làm chủ lấy chính mình”. Thực ra, đời 
sông phức tạp trong xã hội không đáng kể; đáng kê là, khi con người có biết điều 
khiến xã hội phức tạp hay không. Nếu con người biết cách điều khiến cuộc sống 
mình, mọi việc sẽ tốt đẹp, khác nào như đợt sông trên sông ngòi, chỉ một cơn gió lốc 
thôi à ào ạt cũng đủ đánh tan tất cả đợt sông nhỏ làm thành làn sông vĩ đại cuồn cuộn 
chảy về biển cả. Cũng như thế, nếu con người tách rời cuộc sông mình ra khỏi phạm 
vi xã hội loài người thì cuộc sông ấy quả là vô nghĩa, không đáng kể. Và như thế, con 
người ấy đã tự chối bỏ giá trị cũng như địa vị cao quí của mình trong cuộc sống hằng 
ngày... Giá trị nhân bản đích thực có tính cách vĩnh cửu, chỉ có thê biểu lộ ở những 
con người mang ý nghĩa toàn vẹn của nó. Đạo Phật khuyên chúng ta hãy tự quên mình 
đề được yêu vũ trụ rộng lớn, mà đạo lý “vô ngã, vị tha” là đọng cơ thúc đây con người 
dũng tiến trong công cuộc phụng sự nhân loại, phụng sự chúng sinh. Nên nhớ: sự biểu 
hiện cùng tận của lẽ sống là ở chỗ hoạt động minh động và phát triển con người toàn 
vẹn. Hãy vương lên và làm việc. 


Đó là giá trị đặc biệt của con người trong xã hội loài người. 


[1] Bộ Kinh cổ nhất trong các bộ kinh thuộc Bà La Môn giáo có ở Ấn Độ. 

[2] Quan điểm của tôn giáo này giống với Cơ Đốc giáo: một bên thờ Brahma, vị chúa 
tê càn khôn, và một bên thờ Thiên Chúa. Tuy danh xưng có khác, nhưng trên ý nghĩa 
là một. 

[3] Tội Tổ Tông (Pêche Originel) là tín điều căn bản của Tôn giáo này. 

[4| Vì sự tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với các tôn giáo bạn, trong mục này, tôi chỉ 


nêu những nét chính, được rút ra từ Thánh kinh; không ngoài mục đích tìm hiệu sự cắt 
nghĩa cái vũ trụ nguyên sơ của tôn giáo này. 


103 


[5] PASTEUR, nhà bác học Pháp cuối thế kỷ XVIII, đã chứng minh một cách chắc 
chăn răng: không có sinh vật nào băng tự dưng mà có được. Sự tự sinh sản 
(generation spontanée) là một điêu không có trong vũ trụ. 


[6] Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 
[7] Bốn tượng: Lão âm, Thiếu âm, Lão dương, Thiếu dương. 


[8] Thành: nghĩa là thực. Người ta muốn thành tựu công việc gì, trước hết, mình phải 
thành thật với mình, có thành thật mới mong tiên hóa tức đã có nghĩa là đi lên. 


[9] Tam cương: Vua tôi, cha con, chồng vợ. Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 


[10] Trong Đạo Đức Kinh (Tao The Ching) chép: “Đạo khả đạo, phi thường đạo. 
Danh khả danh, phi thường danh”. (Đạo còn có thê gọi là đạo, thì không phải là chính 
đạo. Danh mà còn gọi là danh, thì vẫn chưa phải là chính danh). 


[II] Trong các thời đạ Tùy (S89 — 618) Đường (618 — 907) và thời Ngũ Đại (Lương, 
Đường, Tân, Hán, Chu) từ 907 — 960... 


[12] Theo PICHTA (1762 — 1814), cái bản ngã đã tạo ra vũ trụ, trong một quá trình 
với 3 bậc: l. “Trước hết, cái tôi, tự nhận nó là một cái tôi. 2. “Đông thời cái tôi tạo ra 
những cái không phải tôi. 3. Sau hệt, nó đặt rõ những giới hạn giữa hai thê giới ây”. 


[13] NIETZSCHE (1844 — 1900), một triết gia Đức, đã quả quyết: '“Thượng Đề chết 
từ lâu rôi”. Đây là một tuyên ngôn táo bạo và ngô nghịch nhât từ xưa đên nay chưa 
một triệt nhân nào dùng tới. 


[14] LAMARCK (1744 — 1829) tuyên bố: “Sở dĩ những sinh vật biến thể vì đã phải 
thích nghi với ngoại cảnh”. Ví dụ: Sống trong Sa mạc nên giống Lạc đà chịu được sức 
nóng. Ông nói: “Bộ phận nào người ta dùng đến nhiều thì nở nang, còn bộ phận dùng 
ít thì tự tiêu”. 


DARWIN (1731 — 1802) nói: “Vạn vật sở dĩ biến hóa, không phải vì ảnh hưởng của 
cảnh vật mà vì tranh đâu đê sinh tôn”. 


[15] Thuyết này gồm 3 trạng thái: 


a. Trạng Trạng Thái Thần Học (état Théologique) tức thời kỳ con người dựa vào 
thân thoại đê cắt nghĩa vũ trụ. 


b. Trạng Thái Siêu Hình, (état métaphysique), thời kỳ ý thức con người đã vượt 
lên chỗ trừu tượng, nhằm thay đôi hắn những gì có tính cách thần thoại thuộc trạng 
thái trước. 

C. Trạng Thái Thực Nghiệm (état posiItif) tức là trạng thái khoa học. 

[16] Lịch sử hàng hải quốc tế xác nhận: từ thời tối cổ vùng Viễn Đông và Thái Bình 


Dương đã là nơi có sự buôn bán phôn thịnh hàng hải rồi. Người Trung Hoa đã biết sử 
dụng địa bàn từ thời tiên sử khoảng XXX thê kỷ tr TL; hơn nữa, một phân phía nam 


104 


Trung Hoa được đặt trong vùng ảnh hưởng gió mùa định kỳ. (Rất có thể) vào năm 
1398 tr TL một người Trung Hoa tên Chien-Ho đã tiếp xúc với các phần đảo rải rác 
hoặc đã đặt chân lên vùng đất California, thuộc nước Mỹ. Chúng ta cũng cần chú ý là 
kỹ nghệ đóng thuyền viên dương của Trung Hoa. Từ xưa loại thuyền buồm Trung 
Hoa vẫn được nỗi tiếng với thế giới. Năm 4]4 Tây lịch, thiền Sư Pháp Hiên. Fa Hsien 
— (Trung Hoa) đã dùng thuyền viễn dương rất đồ sộ chở được trên 200 người từ Java 
về Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng thuộc tỉnh Quảng Đông. Mà mãi đến năm 1492 
Christophe Colomb mới đặt chân lên đất Mỹ. Không phải đợi đến thời thiền sư Pháp 
Hiền mới có sự thông thương bằng đường biển giữa Ân Độ Dương với biển Trung 
Hoa. Sự thương mại bằng biên cô thời giữa Địa Trung Hải, biển Baltique và Hắc Hải 
ở Âu Châu không có gió mùa mà còn được phát triển mạnh, huống hồ các nước lớn 
trong hệ thống gió mùa Ấn Độ Dương mà lại không thê phát triển được thương mại 
thì thực là phi lý, và lẽ đĩ nhiên là hệ thống gió mùa định kỳ đã đóng góp rất mạnh mẽ 
vào chương trình đi về một cách rất chính xác, giúp cho các thương nhân đỡ sức lao 
động, và do đó thuyền có thê rất lớn, chở nặng được. 


Người Ấn Độ ngay từ hồi còn định cư ở lưu vực Indus, phía tây bắc Ấn Độ, đã có 
truyền thống thương mại hàng hải thuộc biển A Rập với các nước Âu Châu tồi. 
Khoảng 300 năm tr TL, dưới triều đại Maurya, nước Magadha, đại đề Chandragupta 
trị vì một vương quốc rộng nhất thời bấy giờ. Đến đời cháu đích tôn của đại đề, là 
thánh quân Asoka (268 - 282 tr TL), sự vinh quang của triều đại Maurya lên đến tuyệt 
đỉnh, biên cương được mở rộng thêm. Chính vì quan niệm mở mang bờ cõi, vua 
Asoka đã xua quân đánh chiếm xứ Kalinga, gây nên một cuộc huyết chiến vô cùng 
thảm khốc mà về sau này, chính vua (Aska) đã phải công khai sám hối. Hồi xâm lược 
Kalinga, vua Asoka chưa theo giáo pháp của Phật. Nhưng sau khi đã qui y Tam bảo 
(Phật-Pháp-Tăng) rồi thì vua mới thật lĩnh hối hận và có gắng trở nên thánh thiện. Sự 
kiện này được ghi rõ trong một tấm bia: “ . Tất cả nỗi thống khổ về nạn binh đao đã 
làm cho trẫm phải nặng lòng lo ngại. Dù chờ số người bị sát hại đọa đày trong việc 
xâm chiêm xứ Kalinga nhiều đến thế mấy cũng không thê sánh bằng sự đau khổ của 
trằm.. 


Trẫm mong cho tất cả chúng sinh đều biết tự chủ thân tâm, là lành lánh ác. 
Đối với trẫm, sự thắng trận cao cả hơn hết là sự thắng trận của chính Pháp... 
Cuộc thắng trận của chính pháp là một thắng trận của toàn thể... 


Kim ngôn này được khắc lên mặt đá để cho ngày sau con cháu của trẫm sẽ không còn 
nghĩ đến những CHÙC thắng trận khác nữa, và chúng nó phải làm thế nào đề thắng nổi 
trận giặc lòng... 


Khi thánh quân Asoka cho khắc bia này thì xứ Kalinga đã bị tiêu diệt mất mười vạn 
và bị lưu đày mười lăm vạn quân, đây là chưa kế số thường dân bị sát hại, chết oan, 
cửa nhà đồ nát, cháy rụi. Đấy là ta chưa kê số quân bị chết, bị thương, bị bắt làm tù 
binh và thường dân bị chết oan về phía vua Asoka (Magadha). 


Vào buổi ấy, có phong trào di dân rất rộng, từ xứ Kalinga sang phương đông và 
xuống phương nam. Có một số rất đông đi thuyền đi tới đảo Ẩn-Hoa. Ta cũng nên 
nhớ răng, vào khoảng hai thế kỷ cuối cùng trước kỷ nguyên Tây lịch, có một biến cố 
lớn xảy ra ở Ấn Độ. Đó là con đường thương mại vàng bị cắt đứt; từ trước, Ân Độ 


105 


vẫn mua vàng tại Tây Bá Lợi Á. Các đoàn lữ hành vận tải vẫn thường dùng con 
đường Bactriane đề thông thương bị các phong trào quần chúng ở Trung Á nồi dậy 
ngăn chặn con đường thương mại này. Ấn Độ đành phải quay sang Tây phương đê 
mua vàng, thuộc thế giới La Mã. Người Ấn mua các đồng tiền vàng về rồi nấu cho 
chảy ra để sử dụng theo ý mình; Do đó, hoàng để Vespasien ngăn cản, không cho 
vàng chảy ra ngoại quốc nữa. Ấn Độ liền quay sang “Kim thổ” tức là sang bán đảo 
Ẩn-Hoa. Như ta biết là kỹ thuật hàng hải viễn đương lúc ấy đã rất thuận tiện. Gió mùa 
đã được sử dụng. Các con đường buôn viễn dương có thê chở được 700 hành khách 
đã thấy xuất hiện trên các hải đảo rồi. Và, làn sóng đi dân có khuynh hướng lan rộng 
rõ rệt mỗi ngày dồn về phía Đông mạnh hơn, bằng hai ngã đường bộ và đường thủy; 
Phía bắc Ấn Độ, “con đường tơ lụa” sang tới Trung Hoa là con đường chính mà các 
nước thuộc vùng Thượng Huyền, vùng Trung Á và Địa Trung Hải buôn bán với Viễn 
Đông, thuộc Trung Hoa. Con đường này lại hay có nạn bị cướp, thường được các 
nước có truyền thống văn minh bản xứ lâu đời và hiếu chiến sử dụng. Còn con đường 
về phương Nam thông với Nam Á là con đường biên. Đường biển có lợi là có thê chở 
được nhiều hàng, nhiều nước ngọt, lương thực và người trên những con thuyền lớn. 
Hơn nữa, con đường biên nhờ có hệ thống gió mùa định kỳ nên khách hàng có thể yên 
trí tính toán chương trình nhất định ngày đi về rất được chính xác. Còn một điều này 
nữa cũng cần đề ý ý, đó là các dân tộc sử dụng “con đường tơ lụa” hay có tính bảo tồn 
bản chất văn hóa Ấn Độ; nhưng nêu sử dụng con đường này để đưa văn minh vào các 
nước Đông Nam Á Châu thì kết quả mong đợi rất khác xa với kết quả thu được ở 
những nước do đường biên đưa tới. Những nước phía Đông Nam Á Châu chịu ảnh 
hưởng bản chất Indonésien nhiều hơn là Mongolique. Do đó, văn minh Ấn Độ thẩm 
nhập vùng Đông Nam Á Châu có về nhộn nhịp hơn. 


Phong trào đi cư của người Ấn Độ về phía Đông Nam Á có thê bắt đầu từ thời vua 
Asoka, nhưng chỉ lẻ tẻ và nhiêu đợt, phong trào trở thành râm rộ thì vào khoảng đâu 


kỷ nguyên Tây lịch. Các phong trào này dùng đường biên nhiều hơn là đường bộ. 


[17] Kim Tình ta quen gọi là Sao Hôm (Etoil du berger) hay Sao Mai (Etoile du 
Matin) cũng là một. 


[18] Cồi, chỉ cho các hình thê rất nhỏ như điện tử, nguyên tử và hạch tử (Electron, 
Atome et Noyau) tức là căn nguyên của vật chât - lời chú của người vIêt. 


[12] Theo các nhà địa chất học (Géologie) khảo sát những thời kỳ biến chuyền của địa 
cầu, đã công bó: khoáng vật có trước tiên, tiếp đến là thảo mộc, rồi mới đến súc vật và 
loài người — loài người xuất hiện trên địa cầu vào thời kỳ Đệ Tam Thạch Hệ (Époque 
Tertiaire). Địa cầu được chia làm 5 thời kỳ: 

: Thời Kỳ Thái Cổ. 

` Thời Kỳ Địa Chất Thứ Nhất. 

: Thời Kỳ Địa Chất Thứ Hai. 

> Thời Kỳ Địa Chất Thứ Ba. 


k Thời Kỳ Địa Chất Thứ Tư. 


106 


Mỗi thời kỳ có những lịch sử khác nhau. Và do sự khảo sát của các nhà vạn vật học 
(Sciences naturelles) về những thời kỳ biến chuyên của vạn vật, đã công bố: Sự hiện 
diện của chúng trên địa cầu là do những chất khí hóa, như: “thán khí” (Carbone), 
“khinh khí” (Hydrogène), “đạm khí” (Azote), “đưỡng khí” (Oxygèn2) và các “sinh tế 
bào” (Cellue vivante) kết hợp tạo thành. DARWIN nói “Khi chưa có con người chỉ có 
“Hạ đẳng vật” (những cây cỏ nhỏ và các loài côn trùng rất bé...) dần dần tiến lên 
“Trung đẳng vật” là những thực vật (cây cối) và động vật như con Vích, con Tái cá và 
loài khi; qua thời kỳ này thì tiến tới “Thượng đăng vật” (vạn vật đã lớn, một số ít loài 
khi già đã thoát xác ra hình người, rôi sinh hóa mãi ra... 


[20] Đoạn văn trên đây là phóng tác theo cuốn “Tinh Thần Khoa Học” của Thái A, do 
Tân Việt xb. 


[2I] Mới đây nhà khoa học phát kiến: Quả đất đi 30 cây số ngàn một giây từ đông qua 
tây, còn chiều nam bắc đứng nguyên. 


[22] BOILEAU, một lý luận gia Pháp, thế kỷ XVII, cũng nói câu tương tự: 
“ŒCe que lon concott bien s°enonce cÏairement. 


Et les mofs pour le dire arrivent aisément”. 


[23] Xin xem định nghĩa chữ PHÁP trong phần chú thích ở Chương Một “Đạo Phật là 
gì?” 


[24] Chữ trong kinh Hoa Nghiêm: Nhất tức nhất, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức 
nhât, nhât thiệt tức nhât thiết. 


[25] Nhân Minh Học là một trong năm môn học căn bản của đạo Phật. 

Tam Chi Luận gồm có: 

a. Tôn: Tôn chỉ; hay đề giải, tức vẫn đề sẽ được đem ra bàn giải. 

b. Nhân: nguyên nhân, lý do, tức nguyên lý của sự vật. 

C. Dụ: những dẫn chứng để chứng minh cho vấn đề (mà ta) đã xác định là đúng. 


[26] Riêng mục này, ở đây chỉ trình bày khái quát, muốn rõ hơn xin xem Nhân Sinh 
Quan. 

[27] Một nghìn cõi Tiểu thiên hợp lại thành một cõi Trung thiên (1.000 x 1.000 = 
1.000.000 thế giới nhỏ), và một nghìn cõi Trung thiên hợp lại thành ra cõi Đại thiên 
(1.000.000 x 1.000 = 1.000.000.000 thế giới nhỏ). Cũng gọi là Tam thiên đại thiên thế 
giới — Trisàkarasramakakàsàhasro lokadhàtuh — ghi chú của người viết. 


[28] Tuệ Quang - Nguồn Sáng Mới. 


107 


[29] Xin xem lại Vẫn Đề Nhận Thức. 

[30] Nhược thử hữu tắc bi hữu 

Nhược thử sinh tắc bỉ sinh 

Nhược thử vô tắc bỉ vô 

Nhược thử diệt tắc bỉ diệt. 

[31] Bát Nhã Tâm Kinh có câu: 

Thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm... 


[32] “Không” = Sùnyatà”, chữ Không ở đây là chỉ cái “thể” vô hình, vô sắc của vũ 
trụ, chứ không phải là không có øì... 


[33] Chữ “Không” này ở đây xin độc giả hiểu và coi như một phương pháp tỷ giáo, 
dẫn chứng, chứ chưa hắn là bàn về triết lý của “Không” — ghi chú của người viết. 


[34I Nguyên văn chữ Hán: 
Tác hữu sa trần hữu 

Vi không nhất thiết không 
Hữu không như thủy nguyệt. 
Vật trước thị không không. 


Bản dịch 4 câu thơ trên trích dẫn của Phan Kế Bính trong “Nam Hải Dị Nhân Liệt 
Truyện” trang 126. Có truyền thuyêt cho răng tôn giả Huyện Quang, đời Trân, dịch. 


[35] Chữ Tâm mà ta bàn đến ở đây không phải là “Chân Tâm” (I'Être infñni) mà nó 
chỉ là “Vọng Tâm” (tâm sinh diệt: conscience 1nconnaIssable). Tâm chia ra tâm 
vương (cittarăya) (chủ động) và tâm sở (caittas) (bị động), chữ “tâm” chữ tâm không 
viết hoa - chỉ là một bộ phận nhỏ trong cái Bản Thê (Chân Tâm) như trong Duy Thức 
Học đã giảng rõ. 


[36] “Không trược” tức có nghĩa là tâm không bị vướng mắc ở một chỗ nào cả. 

37] “Đại Ngã Thể” ví như một thân cây, có đủ các cành, lá, hoa, quả, (tức chỉ cái bản 
thể vũ trụ gồm chứa đựng tắt cả tỉnh thân lẫn vật chất). Những cành lá hoa quả không 
ngoài thân cây mà có. Nói khác, tât cả vạn sự vạn vật ở trong thê gian đều từ trong 
Bản Thê ây mà xuât hiện, nó bao hàm khắp pháp giới, hư không giới. 

[38] Kinh Mahàsihanàdasuttam XI giải thích về bốn loài như sau: 


a. Noãn sinh, là những loài hữu tình nào phá vỡ trứng, mà sinh. 


106 


b. Thai sinh, là những loài hữu tình nào phá màng da mỏng che chỗ kín mà sinh. 


C. Thấp sinh, là những loài hữu tình nào sinh ra từ cá thối, từ xác chết thối, từ 
cháo cơm thôi, hay trong hô nước dơ hay trong ao nước nhớp. 


d. Hoá sinh, chư thiên, các chúng sinh ở địa ngục, một sô thuộc loài người và một 
sô thuộc đọa xứ. 


[39] Chữ “Kiếp” (Calpa) có nghĩa là một thời gian (temps) trong đó lại chia làm 3 

thời kỳ: Tiểu „ Trung, Đại. Một Tiểu kiếp có 16.800. 000 năm, hai mươi tiểu kiếp là 
một Trung kiệp (16.800.000 x 20): 336 triệu năm. Bôn Trung kiệp là một Đại kiệp 
(336 x 4): 1.344.000.000 (một nghìn ba trăm bôn mươi tư triệu năm). 

[40] Nhà Khoa học nói: “Rien ne se crée, rien ne se perd”. 

[41] Xin xem lại Vũ Trụ Luận 

[42] Nguyên văn Pall: 


Amasmm sati idam hoti imas uppada Idam uppaJJatI... 


[43] Chân Như là gì? Chân Như không phải là một vật thể ở ngoài chúng ta, nó cũng 
không đôi tượng với giác quan. Giác quan cũng ở trong sự tác động của “Chân Như”. 


Chân Như--------- Vạn Hữu 

Vạn Hữu---------- Chân Như 

Chân Như tác động một cách thản nhiên (vô trì) do sự cọ xát giữa tâm lý và vật thể, 
nên nói rằng: Mê và Ngộ - Chân Như là một sự tác động không ngừng, nếu tác động 
theo “dòng Mê” là Vô Minh và đau khổ; nêu theo “dòng Tịnh” thì trong sạch sáng 
suôt. 

Ta hãy hiểu sự kiện (Chân Như và Vô Minh) như sau: 

- Tùy Duyên Bắt Biến: giai đoạn chưa cải tạo. 


- Bắt Biến Tùy Duyên: giai đoạn đã cải tạo. 


Thí dụ: Nước (Bản Thể) đem pha các màu xanh, đỏ... nhưng tính “ướt” của nước vẫn 
không biên đôi (Bât Biên); các màu xanh, đỏ... là Tùy Duyên. 


Nhưng làm thế nào để theo dòng Tịnh? Ta cần phải nhờ có lý trí tự chủ. Nghĩa là, 
phải biệt các công năng tác động của Chân Như; gôm có hai tính cách: 


a. _ Thô Tướng Phần (vật chất to lớn) 


b. Tế Tướng Phần (tính thần và vật chất vi tế) 


109 


Trong sự tác động của Chân Nhự, lý trí là lập nhất và cùng với tế tướng phần thể nhập 
(S”identifier) thì gọi là Phật giác ngộ; nêu trái lại là Vô Minh vọng kiên của chúng 
sinh. Nhưng Vô Minh do đâu mà có? 


Trong kinh giải thích: Vô Minh là khởi đầu của Chân Như, của Bản Thể. 
- Chân Như là hoàn toàn Tĩnh. 
- Vô Minh là hoàn toàn Động. 


Vô Minh là vô thủy hữu chung, sự khởi niệm của Vô Minh chỉ tương đối với thời 
gian; Chân Như là tự tác động phát khởi Vô Minh. Ví dụ: Chân Như là mặt nước, gió 
làm nước thành sóng, mặc dù nó Tĩnh, nhưng, vẫn có tính chất Động. Nếu nước không 
có tính chất thành sóng thì gió cũng không thê làm nước thành sóng được. 


Tĩnh và Động là hai tính cách có trong “Nước”. Cũng như Chân Như và Vô Minh là 
hai tính cách có ở trong “Bản Thể”. 


Đối tượng với chúng sinh vọng kiến mà nói là Vô Minh; nhưng Vô Minh với Chân 
Như chỉ là một Thê không sai khác. 


¬ Vô Minh là: vô thủy; Chân Như; vô chung. 
¬ Vô Minh là: Hữu chung; Chân Như; vô chung. 


Nói rằng Vô Minh là vô thủy vì Vô Minh là “trạng thái”, những sự tác động sai lầm 
của nhân duyên sinh, chung quanh một vòng tròn biến lớn cùng thế gian vô cùng mãi 
mãi không tìm đâu được cái nghĩa đầu tiên của Vô Minh - Động là một tác động của 
Chân Như cho đến Tĩnh và Vô Minh cũng ở trong Chân Như. Vô Minh Hữu Chung — 
Vì nhân duyên sinh có thê chấm dứt được. Nói một cách khác, khi nào biến hóa nhân 
duyên không tác động nữa thì “Vô Minh” hết. 


[44J Chữ “Trời” ở đây không có nghĩa chỉ ông trời như nhiêu người ngộ nhận. Trời, ta 
nên hiệu như là không gian, là hoàn cảnh, là người — con người với đây đủ ý nghĩa 
của nó. 

[45] Tứ Đại: “đât”: xương, thịt... “nước”: máu, đờm, rãi... “lửa”: khí nóng... “g1ó”: 
hơi thở... 


[46] “Trời” theo đạo Phật, chỉ là những nhân vật có phúc báo hơn các loài khác, sống 
ở một thế giới tương đối có những phong cảnh đẹp, khí hậu lành, con người sông 
lâu... song vẫn phải luân hồi (samsàna) sinh tử, nêu không chịu tu và thực hành “Tam 
Qui, Ngũ Giới, Thập Thiện”. 

28 cõi trời 

Dục - giới (Kàmadhàtuh) có 6 cõi: 

1. Tứ-thiên-vương có 4 ông vua và nhiều thần dân ở 4 mặt trên lưng chừng núi 


Tu — DI. 


110 


2: 


Tam - thập - tam - thiên - để (Đao - lợi) có 33 ông vua và nhiều thần dân ở 


đỉnh núi Tu — DI. 


n: 


4. 


n 


6. 


Tứ - diệm —- ma 
Đâu - xuât — đà 
Lạc - biên — hóa 


Tha — hóa - tự - tại 


(4 cõi trời này ở hư — không, cùng các loài trời ở Săc - giới và Vô - sắc - giới). 


(xem Surangama — sutra) 


Sắc - giới (Rupadhàtuh) có 1§ cõi: 


Chia làm 4 tầng Thiền — thiên là: 


1. 


2 


4. 


Đ: 


Sơ - thiền 

Nhị - thiền 

Tam - thiền 

Tứ - thiền 

Sơ - thiền có 3 cõi: Phạm chúng, Phạm - phụ và Đại- phạm (Brahma). 
Nhị - thiền có 3 cõi: Thiều — quang, Vô - lượng — quang, Âm - quang. 
Tam - thiền có 3 cõi: Thiều - tịnh, Vô - lượng - tịnh và Biến - tịnh. 

Tứ - thiền có 4 cõi: Vô — vân, Phúc — sinh, Quảng - phổ, Vô - tưởng. 


A — la — hán có 5 cõi: Ở chung với Đệ - tứ - thiền: Vô - phiền, Vô - nhiệt, Thiện 


- kiến, Thiện - hiện, và Sắc - cứu - kính. 


(5 cõi trời này của các vị tu Tiểu thừa sinh lên đây đề tu cho thành A — la — hán và 
Bích - chi - Phật). 


Vô - sắc - giới (Arùpyadhàtuh) có 4 cõi: 


1. 


2 


5; 


Không - vô — biên - xứ, nơi chỉ có sức thiên - định rông không. 
Thức — vô — biên - xứ, nơi có thân lực. 


Vô - sở - hữu - xứ, nơi chăng dùng gì cả. 


II 


4. Phi - tưởng, Phi — phi - tưởng - xứ, nơi còn một chút vọng tưởng hình như 
không, hình như có. 


GHI CHÚ: Bản đồ này phỏng theo trong kinh viết ra. 
[47] Khoa học nói: La loi de Iˆévolution de I"universel. 


[48] Những gì là Ngũ uân (Pànchaskhandha)? 


1. Sắc (Rùpa) :hình thê và sắc chất (các hiện tượng vật lý) 
2. Thụ (Védanà) : cảm giác (các cảm giác sinh lý) 

3. Tưởng (Saminảà) : tưởng tượng (các khái niệm) 

4. Hành (Samhkàra) : hành động (các tác động ý chí) 


Đối tượng bị nhận thức. 
5. Thức (Vijnàna) : nhận thức (các tác động nhận thức) 
chủ thê năng nhận thức. 


[49] M.ii 310 giải thích Gandhabba là loài hữu tình vào trong bào thai... loài hữu tình 
sắp sửa nhập thai (tatrùpaka satta).- Chú thích của dịch giải. 


[50] Trích Trung Bộ Kinh (MaJjhima Nikaya), Tập I. Mahatãnhãsankhãyasuttam 
XXXVII, trang 265 — 266a do Tỳ Khưu Th. Minh Châu dịch - 


[Š1] 1. tiền tài; 2. sắc đẹp; 3. danh vọng: 4. ăn uống; 5. ngũ nghi. 

[52] Loi de causalité 

[53] Khi con người chết, tức cái “Nghiệp” (Karma) rời khỏi thân thể và theo luật 
tương ứng (Loi d°affinité) sẽ bị hút vào một cái thai khác, giông như Oxygène hút 
Hydorgène. Khoa học thì nói: “Pas de matière sans mouvement: không vật chât nào 
mà không chuyên động” — Vì là vật chât nên chuyên biên vô thường (Impermanence) 
và tât nhiên nó phải bị thay đôi hình sắc luôn. Mà thay đôi tức có nghĩa là “luân hôi”. 
[Z4] - Hoặc: phiền não. 

- Nghiệp: hành nghiệp, thức nghiệp. 

- Khổ: khổ não. 

Mười Hai Nhân Duyên 

Hoặc 1. Vô minh 


Nghiệp 2. Hành 


I12 


2 chi nhân quá khứ 
Khể 3. Thức 
4. Danh sắc 
5. Lục nhập 
6. Xúc 
7. Thụ 

5 chi quả hiện tại 


(7 lớp nhân quả ở đời trước và đời này) 


Hoặc 8. Ái 
9. Thủ 
Nghiệp 10. Hữu 


3 chi nhân hiện tại 
Khổ 11. Sinh 
12. Lão tử 
2 chi quả vị lai 
(Š lớp nhân quả ở đời này và đời sau). 


[5S] M.LH.209 nói rằng garu nghĩa là bhàrika, nặng nề, gánh nặng, theo một cách 
miền cưỡng. 


[56] Kinh dẫn thượng, trang 261 - 266A, Tỳ khưu Th. Minh Châu dịch. 

[Š7] Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng — Kinh Kim Cương. 
[58] Chữ “cho” theo Phạm ngữ gọi là Dhànam (Bồ Thí) gồm có: 

a. Tài thí, bố thí tài (tiền của, cơm áo, thuốc thang...) 

b. _ Pháp Thí, bố thí pháp (nói pháp an lạc, giải thoát cho chúng sinh) 


G Vô Úy Thí, (cứu giúp người trong cảnh hoạn nạn, lo sợ... mà mình không sợ bị 
tai họa...) 


[59] Kinh Ưu Bà Tắc. 


113 


[60] Nous 1gnorons òu se trouvent exactement ses frontiers spatialés et temporelles. 
Nous avons des raisons de croire que la personnalité s”étend hors du continuum 
physique. II semble que chacun de nous soIt beaucoup plus vaste et plus dIffus que 
son corps — Sách dẫn thượng, trang 312 - Bản chữ Việt của Thanh Vân, in trong cuốn 
Đạo Phật. 


[61] ARISTOTTE nói: “Lhomme est un animal raisonnable: người là một sinh vật có 
lý tính”. 


Phần Thứ Ba 
Thực Chât Đạo Phật 


Hết thảy thế gian pháp 
đếu là Phật pháp. 
Vimalakirti sùtra 


Chương Một - 
Đạo Phật, Nguôn Văn Hóa 
Sinh Động... 


Đạo Phật có sứ mệnh đem ánh sáng của Trí Tuệ và Tình Thương đên với muôn loài 
chúng sanh. 


Ánh sáng của tinh tú, của mặt trời, mặt trăng giúp cho con người thoát khỏi cảnh tối 
tăm mờ mâm. 


Ánh sáng của chính pháp Trí Tuệ và Tình Thương tạo cho con người sống an vui tự 
tại, biết thương yêu tất cả mà không gây khổ đau cho nhau Trí Tuệ và Tình thương là 
hai cốt tính của đạo Phật. Nền văn hóa Nhân Bản của đạo Phật được thể hiện trọn vẹn 
trên hai tiêu chuẩn ấy. 


Nội dung của nguồn giáo lý đạo Phật được xây dựng trên nên tảng nhân bản hết sức 
thực tại và uyên chuyên. Vì vậy, nói tới “Nhân Bản” tức là nói tới đạo Phật. Một Đạo 
Phật Sinh Động Của Nguồn Văn Hóa Nhân Bản Đích Thực. Đạo Phật là một thực tại 
sinh hoạt tinh thần và vật chất hiện hữu trong cuộc đời, là hướng tính, lối sống, lẽ 
sống... của con người muôn loài vạn vật. Do đó, đạo Phật chú trọng lấy Tình Thương 
làm động tâm sử thế, lấy Trí Tuệ làm ngọn đuốc soi đường cho con người hướng về 
chính đạo. Trên hai nghìn rưởi năm lịch sử truyền bá, nguồn văn hóa đạo Phật luôn 
luôn phát triển với không-thời gian, hòa hợp chặt chẽ với cuộc sống từng thời đại - 
Một nên văn hóa thực tại, quán thông vũ trụ nhân sinh, lấy con người làm đối tượng 
để giải quyết những việc của con người; lấy nhân tính làm cơ chỉ kiến thiết một Xã 
hội người công bằng và hợp lý; thừa nhận ,giá trị trí thức và khả năng sáng tạo của con 
người, và khuyên con người thương yêu tất cả, làm việc cho tất cả... Con người trong 
đạo Phật là con người dễ hòa nhập “tiểu ngã” của mình làm một với “đại ngã” rộng 
lớn của vũ trụ vạn hữu. Không có Cái Này thì chăng có Cái Kia, cũng như Cái Này có 
thì Cái Kia có: cả hai. Hiểu được tiểu ngã cũng chính là hiểu được đại ngã khám phá 
được chính nội tại nơi ta, là thấy được toàn thê vũ trụ. Cho nên đức Phật ân cần 
khuyên con người: 


“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!” 


114 


Hãy im lặng là rất sống, rất sáng! 

Hãy đem lòng mình đối diện với hồn của lịch sử! 

“Mỗi sầu thảm, mỗi khổ đau đều bắt rễ bén mầm trong cái tối tâm, tham lam, ác độc, 
thù hận, nghi ky, thấp hèn sợ sệt của con người cả. Con người đang xô đây nhau vào 
cái nghiệp chướng cuồn loại khổ đau đề rồi phiêu lưu trong cuộc luân hồi phiền não 
vô tận. 

"Sao không cứu lấy họ?” 

“Sao không đưa họ đến Thắng Địa?” 

“Không ai cứu nổi họ đâu! Chỉ có họ tự cứu lấy mình. Không thần thánh nào cứu nỗi 
nhân loại hệt. Chỉ có nhân loại tự cứu lây mình thôi. Con người làm thân thánh lây 
chính mình và làm thân thánh lây vũ trụ. Chỉ có con người mới thực hiện được mọi sự 
tôt đẹp của mình trong vũ trụ mà thôi”. 

Con người có toàn quyền định đoạt cuộc sông của chính mình. Trước hết con người 
phải gột rửa tâm hồn cho trong sạch, biết nhóm lên ngọn lửa thương yêu, tin tưởng, và 
vui sông, không còn mang thành kiến phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói, quôc gia 
hùng cường hay nhược tiêu đề tất cả cùng kiến tạo một xã hội ngườivăn minh tốt đẹp 


hơn. 


Con người là một chủng loại trung giới nói liền Phật giới với chúng sanh giới, nên 
con người có đây đủ dữ kiện đê tự giải thoát mình và giải phóng đời. 


Đề đạt được mục tiêu cao cả ấy, con người cần hiểu và thực chứng bốn nguyên lý. 
1. Nhân sinh là khổ (Khổ Đề) 

2. Những nguyên nhân gây ra sử khổ (Tập Để) 

3. Chấm dứt sự khổ (giải thoát) (Diệt Dê) 

4. Phương pháp triệt tiêu sự khổ (Đạo để)[1] 
Hai để: Khổ, Tập thuộc về nhân quả thế g1an. 
Hai đế: Diệt, Đạo là nhân quả xuất thế 1an. 


Đó là bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phập tại vườn hoa Lộc Uyên đề hình thành 
ngôi Tam Bảo: Phật —- Pháp - Tăng. 


Đó cũng là nguyên nhân đề Phật lý hội đủ điều kiện thành lập một nên văn hóa Nhân 
Bản Toàn Diện, gôm hai phân: 


a. Phần Nội Dung là Tam tạng thánh điển và những chứng lý được trình bày trong đó 
hêt sức minh bạch. 


115 


b. Phần Hình Thức mà ta thường thấy ở đạo Phật ngày nay là các chùa, tháp, lề nghi 
v.v... TẤt cả những thứ đó chỉ là phương tiện (tạo không khí) đưa con người trở vê với 
Phật tính sẵn có của mỗi chúng sinh. Mà nói tới văn hóa tức phải đề cập ba mặt: Nghệ 
Thuật, Học Thuật, Kỷ thuật. 


* Về Nghệ Thuật: Do sự rung cảm suy tư của người nghệ sĩ đã sáng tạo ra những 
công trình nghệ thuật, và được người đời đồng cảm nhìn nhận, nên những công trình 
nghệ thuật đó trở thành “dấu ấn tinh thần của các thời đại”. Riêng về nghệ thuật thuộc 
các tôn giáo thì chẳng có vị giáo chủ nào nói tới. Nhưng chính cuộc sống và những 
điều truyền dạy của các Ngài đã là những tác phẩm tuyệt mỹ rồi vậy. Thế nên mỗi tôn 
giáo đều có những nét nghệ thuật độc đáo khác nhau, do những rung cảm suy tư của 
các tín đồ nghệ sĩ hướng về tôn giáo mình tạo ra. Thế nên có nên nghệ thuật mang đặc 
tính tôn giáo qua các thời đại. 


Đạo Phật vốn mang bản chất bao dung, trí tuệ và khai phóng nên đã không thành lập 
hội thánh giáo quyên duy nhất, mà chỉ khuyên lập những giáo đoàn của con người tự 
tu tự giác (đi) vào đời giáo hóa chúng sanh bằng những cơ duyên sẵn có của chúng 
sanh “Tự tu Tự giác”. 


Chính vì vậy những kiến trúc thờ tự của Phật giáo không mang một sắc thái duy nhất, 
mà là đã đa dạng thuận theo với sự thờ phụng của các nước mà đạo Phật truyền vào. 
Các chùa cảnh vùng Nam Á chiụ ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ, thì vẫn giữ kiểu 
cách vòm cao tháp tròn. Còn các nước Á Đông lại giữ dáng vẽ văn minh Trung Hoa 
mái cong tháp vuông. 


Những nét chung khi nói đến chùa là phải nói tới cảnh. Cảnh và chùa tuy hai mà một. 
Chính chùa cảnh là công trình phối hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo khiến cho người 
đặt chân tới nơi đó điều có chung một cảm nhận như thấy tâm hồn mình được thanh 
thoát, tự tại. 


Hình ảnh đức Phật thì tướng mạo phải là tướng mạo cao đẹp nhất mà người bản địa 
cảm nhận. Thế nên xét về phong độ của Phật lại mang tính cách thống nhất, dù ngồi, 
nằm hay đứng trong tượng Phật đều toát lên vẽ an nhiên thoải mái thoát tục, nhất là 
nụ cười đọng trên môi, chỉ có thê gọi đó là nụ cười Phật, dịu hiền, hoan hỹ, thanh 
thoát. 


Ở bất kỳ nơi đâu các nghệ sĩ Phật giáo cũng đề lại cho đời những pho tượng Phật siêu 
thoát, những cảnh chùa thoát tục. Để rôi những tiếng chuông ngân dài như những đợt 
sông hải triều theo nhau nổi lên rồi ngân xa chìm xuống. Như tiếng gọi vô thường 
giữa cảnh giới vô biên. 


Văn chương thi ca Phật Giáo vốn đa dạng, phong phú, nhưng nét chung ở đâu lúc nào 
cũng mang nội dung gợi ý cho con người nhận rõ thân phận của mình, tự chủ, tự do 
bước trên con đường thoát khô. 


Tóm lại, những đường, nét, hình dáng, âm sắc, thơ, văn Phật giáo đều có những điểm 
chung là từ bị, trí tuệ, và giải thoát, có thê nói Nghệ Thuật Đạo Phật Không Chỉ Là 
những Nét Sáng Bén Của Rung Cảm, Suy Tư Của Con Người Không Thôi Mà... Còn 
Vương Lên Mục Đích Cao Đẹp Là, Thăng Hóa Con Người, Đổi Mới Cuộc Đời. 


116 


* Về Học Thuật: Với một nhận thức quan tổng hợp rộng lớn, với một căn bản tự do tư 
tưởng và trên hai thiên niên kỷ tồn tại, đạo Phật không lúc nào ngừng phát triển để 
mãi mãi xứng đáng là nguồn Văn Hóa Nhân Bản Đích Thực, vĩ Đại, với mục đích 
phục vụ con ngưới và xây dựng một cuộc sống An Lành, Hạnh phúc ở ngay cõi đời 
“ngũ trược ác thế này”. 


Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ, đức Phật dạy: ““Tam giới vô an do như hỏa trạch” (ba 
cõi không an ví như nhà cháy...). Hiện nay nhân loại đang sống trong “thời đại nhiễu 
nhương” tâm tư con người bị giằng xé bởi những mâu thuẫn của cuộc đời: kiếp sống 
thì khổ đau cơ cực, kiến thức sai lâm, tâm địa xấu xa, con người ác độc, và cuộc đời 
lại quá ngắn ngủi... Đó là những sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt mỗi người: “Nồi 
khổ đau của chúng sanh là nỗi khổ đau của mình”. 


Do Đó, nền tảng Học Thuật của đạo Phật là dạy cho con người thực hành ba yếu lý cơ 
bản (Tín-Hành-Nguyện) để gây nhân lành sẽ hái quả tốt Trước hết là phải có đức 
“Tin” vững chắc: Tin đức Phật là bậc Thầy Sáng suốt. Tin đạo Phật là đạo Giác Ngộ 
Giải Thoát, có công năng đưa (chuyên chở) chúng sanh từ bến Mê (khổ não, tối tăm 
lầm lạc) tới bờ Giác (được tự tại an vui). Thứ nữa “Hành”, làm tất cả mọi việc (không 
luận là việc lớn hay nhỏ) khi xét thấy hữu ích cho cuộc đời, cho chúng sanh, không 
trái với lẽ phải, không gây ra oan nghiệt làm hại người tốn vật, Sau cùng là phát 
“Nguyện” lớn cứu độ hết thảy chúng sanh. 


Là những tâm hồn lớn, muốn thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát “cứu thế độ sinh” (mà) 
điều tiên quyết đòi hỏi ở người đó: là lòng phải rộng, trí phải sáng, phải tự chết đi 
những thói hư tật xấu như: tính ghen ghét, ngu dốt, ích kỷ, dối trá, hận thù, tự cao tự 
đại... đề tái sinh một con người mới: Con người thánh thiện - sống bằng - tâm - hồn 
Phật - một cuộc sống đẹp như bông sen (sinh ư nê bất nhiễm ư nê) mới có đủ Thắng 
Nghĩa để làm những công việc hữu ích cho đạo và đời. 


Phần Tinh Hoa Của Đạo Phật Lưu Trú Trong Ba Đại Tạng Kinh, Một Nền Văn Hóa 
Nhân Bản Thực Tại Đã Hướng Dẫn Cho Gân Một Phần Tư Nhân Loại Sông An Vui 
Và Biệt Thương Yêu Nhau Hơn. 


* Về Kỹ Thuật: Khoa học kỹ thuật vốn là kết quả của công phu “suy tư thực nghiệm” 
của con người. Sau khi thành đạo bên gốc Bồ Đề, lần đầu tiên, đức Phật long trọng 
tuyên bố với thế gian: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tính” Cũng lần đầu tiên ấy, thật 
vô tiền khoáng hậu, đức Phật đã giải thích những lẽ huyền bí về “vũ trụ vạn hữu” một 
cách tỉnh tường quán triệt. Ngài nói: Trong cõi Sa bà có tam thiên đại thiên thế giới, 
cũng gọi là “Thập phương vi trần thế giới” Và đã mở ra Con Đường Sáng cho nhân 
loại chúng sanh đi theo. Những nhà thiên văn học hiện đại cũng thừa nhận: trong vũ 
trụ không chỉ riêng có thế giới chúng ta ở, mà có hằng hà sa số thế giới, Khoa học tìm 
được năng lực tiềm ấn trong vạn vật - Chính năng lực chuyên động không ngừng mới 
giữ cho vạn vật thành hình phát triển mà khỏi phải bị triệt tiêu - Đây là lúc các nhà trí 
thức quan tâm nhiều tới luận chứng của đạo Phật, vì đức Phật quả quyết rằng: trong 
mỗi loài mỗi vật đều có phần năng lực tiềm ân, đó là Phật tính. Khoa học ngày nay đã 
gặp đạo Phật ở những điểm chung, như chúng ta thấy. Tuy nhiên khoa học chưa thể 
theo kịp cái “biết” của đắng Giác Ngộ Viên Mãn, Đây cũng là điều đề lưu ý các nhà 
khoa học kỷ thuật cần nghiên cứu những cái Thật, Cao, Đẹp ở đạo Phật để bồi bổ cho 
kiến thức khoa học thêm giàu có, sáng, đẹp. 


117 


Chúng tôi tỉnh tưởng văn minh nhân loại ngày nay với tinh thần gặp gở giữa khoa 
học và Phật hoc (rât có thê ) còn tiên xa hơn nữa trên nghành kỹ thuật, đê tạo dựng 
một cuộc sông văn minh cho con người mỗi ngày thêm hoàn thiện. 


Với một tinh thần cởi mở, bao dung và truyền cảm hết SỨC mầu nhiệm, đượm sắc thái 
hiếu sinh, hiểu hòa và giải thoát, nên đạo Phật truyền vào quốc gia nào cũng được 
quần chúng nhân dân ở quốc gia đó nhiệt liệt hoan nghênh, tin tưởng cô vũ và phụng 
sự. Ngoài các nước Á Đông, đạo Phật đang trên đà phát triển tại các nước Âu Mỹ và 
khắp toàn thế giới. Những tư tưởng gia, những nhà bác học hiện đại cuối thế kỷ XX 
đã bày tỏ sự tán đồng thuyết lý “Từ Bi, Trí Tuệ và Tự Chủ” rất nhân bản của đạo Giác 
Ngộ, và lấy làm cảm kích nguyện nghiên cứu, học hỏi nguồn giáo lý vô thượng của 
đạo Phật, chỉ vì tinh thần giáo lý ấy không bao giờ trái với sự việc nào, bất cứ ở đâu, 
hạng người nào, khi họ hướng đến chân lý. 


Trong Khi Con Người Thời Đại Đang Khao Khát Tìm Hiểu Sự Thật — nghĩa - sống - 
của - cuộc - đời - Đạo Phật Chính Là Chất Liệu Cho Con Người Tìm Hiểu Nghĩa 
Sống Cuộc Đời. Đạo Phật Truyền Tới Đâu Cũng Dung Hợp Được Với Dân Tộc Tính, 
Dân Tộc Tình, Dân Tộc Trí Của Các Nước Tiếp Nhận Đề Làm Giàu, Làm Mới Cho 
Con Người Và Cuộc Đời. 


Với tư tưởng cao đẹp ấy mà Nguồn văn hóa đạo Phật đã thắm sâu trong tim, óc con 
người, từng thời đại, làm thỏa mãn những nhu câu khát vọng tâm linh của nhân loại trí 
thức ngày nay. 


Đạo Phật vốn không tự đóng khung, nên không bị thoái hóa, do đó, xứng đáng tiêu 
biêu cho nên văn hóa thực tại, bao dung, toàn thiện của nhân loại ở hiện tại và tương 
lai, vì tự bản thân đạo Phật đã viên mãn Văn-hóa-tính rôi vậy. 


Đạo Phật, Nguồn Văn Hóa sinh Động Của Nhân Loại 


[1] Xem Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo 


Chương Hai ị 
Sức mạnh của Đạo Phật thê hiện trong ba đức tính: 


Đại BI-Đại-Trí-Đại Hùng, một đạo có ảnh hưởng lớn đã thâm sâu vào Đời sông dân 
tộc việt. 


Hoa sen (tượng trưng Đạo Phật) sinh trưởng ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Đạo 
Phật xuất hiện ngay ở cỏi đời ngũ trược này để làm đẹp cho cuộc đời. Đó là sức mạnh 
tinh thần của đạo Phật đã thê hiện trong cuộc sống con người từ hơn hai thiên niên kỷ 
nay và mãi mãi. Khi ta mở trang sử vàng son của đạo Phật và xét định giá trị đích 
thực của nó, kế từ khi đạo Phật truyền bá trên trái đất và riêng tại Việt Nam: sự hiện 
diện của đạo Phật đã có hai mươi thê kỷ, trải qua nhiều thăng trầm biến thiên lịch sử 
(đạo Phật đã cùng với dân tộc Việt cùng chung cảnh ngộ) gặp khi biến, đạo Phật bị 
chìm đi cùng với vận nước nỗi trên, nhưng chỉ như cơn gió đề quét đi những rác rưởi 
cặn bã xâu xa. cũng có những thời kỳ đạo Phật cực thịnh, như hai triều đại Lý - Trần 
(Thế kỷ XI — XIV) cũng chính là lúc quốc gia Việt Nam hùng mạnh, Chân tỉnh thần 


118 


đạo Phật quả đã thấm sâu đậm trong đời sống toàn thê quốc dân. Đạo Phật do đó đã 
trở thành một Đạo Phật Việt nam, nên dù cho có gặp những thời gian mưa năng thì 
đạo Phật bao giờ cũng vân là đạo Phật của quân chúng Việt Nam. 


Nói đến sức mạnh tỉnh thần là nói đến nội dung nguồn giáo lý cao diệu trong Ba Đại 
Tạng Kinh to lớn của đạo Phật. Sức mạnh ấy được hiền lộ qua ba đức tính: Đại Bi, 
Đại Trí, Đại Hùng. 


1. Đại Bi: Là lòng tương yêu rộng lớn và sáng suốt. Là sự tôn trọng sự sống và quyền 
sống của hết thảy chúng sanh. Lòng thương yêu ấy được biểu thị qua đức Từ bi, lòng 
vị tha, những đức tính trong sáng mà mọi người, mỗi người cần ghi nhớ và thực hành. 
Trong sự trau đồi đức hạnh đạo Phật khuyên con người diệt trừ mọi thói hư, nết xấu, 
như phiền não, thù hận, ganh ghét,tham lam, ích kỷ, và tự phụ. Không lợi dụng lòng 
tốt của người. Chỉ biết tận tâm phục vụ cho công ích, bằng tình thương ngay thắng, 
không hạn cuộc ở thời gian, phương sở. Cuộc đời vốn đĩ đã phức tạp, khô đau, kiếp 
sông con người thì ngắn ngủi và đầy bất trắc. Chúng ta hãy thương yêu nhau, xin 
đừng bao giờ làm khổ nhau... Vì mỗi con người đều đáng thương và cần được phụng 
sự. Từ Bi là yếu tố căn bản làm khuôn mẫu sống cho con ngườivà cuộc đời vậy. 


Đấy là một lòng thương yêu chân chánh. 


2. Đại Trí: Là tâm trí trong sáng. Nhưng thế nào là trong sáng? - Dựa trên những lý 
giải của đạo Phật để nhận thức, tìm hiểu sự vật một cách chính xác hòng chuyền hóa 
sự vật ấy. Như tin vào giáo lý của đức Phật đã dẫn giải trong kinh là chân lý, rồi 
nương theo đó đề thực hành mới mong chứng ngộ chân lý (đạt đạo quả Bỏ Đề). Nhờ 
có trí tuệ mà con người có những cái nhìn, thấy và hiều rõ sự thật, lẽ sống muôn mặt 
của cuộc đời: căn cứ trên hai tiêu chuẩn: 


a. Lấy sự giác ngộ viên mãn làm đối tượng chính của cuộc sống con người. 
b. Lấy giải thoát mọi phiền não, khổ đau làm mục đích tối thượng. 
Thì đó gọi là thực hiện bát nhã trí - Trí sáng tròn đầy. 


3. Đại Hùng: Là sự biểu tượng của ý chí và hành động. Nhưng phải là hành động 
trong minh động, khế lý và khế cơ. Hành động minh động là hành động bao giờ cũng 
kèm theo bằng tắm lòng nhiệt thành với một khối óc sáng, một nghị lực quả cảm, và 
luôn tỏ ra mình là Người - chữ người viết hoa có một ý chí cao thượng, biết làm, dám 
làm, làm cho kỳ được. Đấy gọi là Đại Hùng. 


Ở đời, không có gì là khó. Khi xưa, đức Thích Ca Mâu Ni sau phút ngộ đạo bên gốc 
Bồ Đề rồi do tình thương yêu (đại bi) trí sáng suốt (đại trí ) và lòng quả cảm (đại 
hùng) nên Ngài đã tự nguyện dân thân vào đời đề hóa độ chúng sanh. Đức Phật đã 
chu du khắp xứ Ấn Độ, cứu cho hết thảy... Đạo Phật là ánh sáng mặt trời buổi giữa 
trưa làm ấm áp những tâm hồn cóng lạnh, khổ đau, đem an vui, hạnh phúc đến cho 
muôn loài vạn vật, và do đó, đã gây được niềm Tin Tưởng nơi con người. 


Bằng vào sức mạnh tinh thần, đạo Phật mỗi ngày thêm phát triển lớn mạnh, sáng, đẹp. 


Nói tắt, lý thuyết và thực hành của đạo Phật là Như Thật. 


119 


Sức mạnh của đạo Phật là sức mạnh của toàn thể. Bởi sức mạnh tỉnh thần ấy lấy Con 
người (Nhân Bản) làm cứu cánh để xây dựng một xã hội người văn minh, giác ngộ và 
giải thoát. Ảnh hưởng của xã hội tốt hay xấu là do sự điều hành của con người - Chỉ 
có con người mới làm chủ cuộc sông của chính mình. Cho nên, giá trị con người trong 
đạo Phật là căn cứ trên việc làm và sự tu chứng trên công hạnh: “Biết thực là làm 
được. Làm những việc khó làm. Biết những điều khó biết? Sức mạnh tỉnh thần ấy thể 
hiện trong ba đức tính: Đại BI, Đại Trí, Đại Hùng, một sức mạnh vạn năng. Có thê nói 
đây là mục tiêu hướng thượng của con ngươi, và là Nguồn Sống làm nở hoa cuộc đời. 


- Một “Đạo” hợp tình, hợp lý, hợp cảnh và hợp thời... 


Chương Ba 
Những Đóng Góp To Lớn Của Đạo Phật 
Cho Dân Tộc Và Nhân Loại 


Không thê chối được rằng một tôn giáo có trên hai nghìn năm trăm năm mà lại không 
đóng góp gì trong cuộc sống cho con người. Cũng không thể từ chối được rằng một 
tôn giáo đã vào với dân tộc Việt từ hai nghìn năm, đã thăng trầm cùng với vận nước 
lâu đời như vậy mà không đóng góp gì trong cuộc sống dân tộc. 


Phải nhận rằng đạo Phật, là một biện chứng giải quyết những vẫn đề suy tư của tâm 
thức con người và là một biện chứng cách mạng toàn triệt vê mặt xã hội đối với nhân 
loại. Đạo Phật đã xuất hiện trong một thực tại suy tư đa diện phôn tạp của nên văn 
minh Ấn Độ, xuất hiện để dung hòa toàn bộ các trào lưu tư tưởng đối nghịch đương 
thời, xuất hiện đề san bằng những ngăn cách xã hội giữa các đẳng cấp Tăng lữ, Cai 
trị, Thương nhân và Tiện dân. 


Rồi, từ những căn bản đó, đạo Phật đã duỗi dài nguyên lý vào cuộc sống của con 
người khắp các nơi cho tới ngày nay và mãi mãi... Trong dòng vận động lịch sử dân 
tộc Việt, đạo Phật đã là chất liệu thiết yêu đề kết thành nên văn minh tiêu biểu cho 
toàn bộ tinh hoa văn hóa của vùng Á Châu thảo mộc. Đạo Phật lại còn là một trong 
những nhân duyên chính cho cuộc Cách Mạng Tự Chủ của Việt Nam vào thế kỷ thứ 9 
thứ 10. Và cụ thể hơn hết, trong năm 1963, đạo Phật đã thắp lên những ánh lửa thiêng 
liêng soi sáng cho thời đại chúng ta. 


Đạo Phật Với Vấn Đề Chính Trị 


Sinh hoạt của đạo Phật trong những năm qua, đã đặt cho đồng bào cũng như chính 
Phật tử mối băn khoăn lớn là: Đạo Phật có phải là một thực thể chính trị hay không? 
Chưa có trả lời thỏa đáng được câu hỏi ấy thì không những đồng bào nghi ngại, mà 
chính Phật tử cũng không thoải mái và tin tưởng vào những đóng góp của mình trong 
đại cuộc dân tộc. 


Một tôn giáo đúng nghĩa, có giáo chủ, có giáo lý, có giáo hội, đương nhiên đã can 
thiệp vào cuộc sông xã hội thì, dù muốn dù không, cũng đã trở thành một thực thể 
chính trị rồi. Chỉ khác một điều tôn giáo đó đã can thiệp vào sinh hoạt xã hội qua thế 
chính trị nào? Thế cai trị, thế cách mạng hay thế văn hóa? 


Với đạo Phật, vị giáo chủ đã được xưng tụng là “Thiên, nhân sư”, tức là thầy của chư 
thiên và loài người. Đức Phật là bậc thây, là người chỉ đạo, là nhà văn hóa hướng dẫn, 


120 


chứ không phải là nhà thống trị, dù là cai trị thiên quốc hay nhân gian, dù thống trị 
tinh thần hay tổ chức. Vì giáo lý có ghi rõ: đạo Phật chỉ giúp cho con người tự giác 
ngộ chứ không buộc tín đồ phải tin theo bất cứ một giáo điều nào. Với bản chất đó, 
đạo Phật đã trở thành vô cùng phóng thoáng, tự tại. Tuy có tăng sĩ vượt hình thái sinh 
hoạt thường nhân, có vị truyền thừa, nhưng giáo quyền không đặt thành vẫn đề, và 
hành đạo không đặt ở trung ương mà đặt ở đại chúng. Giáo luật tuy rất khắt khe, 
nhưng thi hành giáo luật là ở đại chúng và từng môn phái, có những bản sắc riêng - 
đại chúng đây được hiểu là đa số tăng sĩ ở chung một tu viện hoặc một sơn môn — Nói 
rộng ra, đối với toàn thê Phật tử, thì ý lực của toàn thê Phật tử có tính quyết định vận 
mệnh giáo hội và thê cách sinh hoạt của đạo Phật. 


Chính vì đặc tính â ấy, đạo Phật đã tùy thời, tùy thế, tùy cảnh, trải ra hòa nhập với nếp 
sông quân chúng, hoặc tụ lại thành các thế lực quyết định vận mệnh từng thời đại. 
Tuy tán tụ, nhưng vẫn không mắt tính cách trường tồn vì các tu sĩ vân còn đó, vẫn là 
một thực thê đại biêu cho truyền thống của đức Phật, vẫn duy trì địa vị của “ông thầy” 
đối với các vua chúa cũng như quần chúng. Tuy được lợi thế, được độc tôn trong các 
triều đại Asoka (Ấn Ðộ), Tùy - Đường (Trung Hoa), Lý - Trần (Việt Nam); nhưng 
đạo Phật không lợi dụng ưu thế đề nắm quyền thống trị, cũng như không dựa vào thế 
lực thống trị đề truyền đạo; và nhất là không để biến thành công cụ cho phe thống trị 
mở mang đề quốc. 


Đạo Phật do đó, đối với các nước Á Đông là đạo chung của mọi tầng lớp người trong 
xã hội, là đạo của mọi dân tộc, không phân biệt đề quốc, hay thuộc quốc. Riêng ở Việt 
Nam, đạo Phật đã hòa nhập với bản chất dân tộc như một thực thê bất khả phân. Dân 
tộc thịnh, đạo Phật thịnh. Dân tộc suy, đạo Phật suy. Chính vì vậy, (mà) đạo Phật đã 
trở thành một thế lực cách mạng của dân tộc suốt nghìn năm lệ thuộc Trung Hoa, đã 
hội tụ được lòng người mở mùa Tự Chủ và Thống Nhất cho xứ sở, vào các đời Ngô — 
Đỉnh - Tiền Lê và nhất là hai triều đại Lý — Trần. 


Sau ngót một trăm năm lệ thuộc Pháp, đạo Phật đã chìm đi cùng với chủ quyền dân 
tộc. Cho tới ngày gần đây, sau khi bị các thể lực quốc tế chèn nén, đạo Phật đã trỗi 
dậy cùng với dân tộc, hủy bỏ chế độc tài, và quyết tâm theo đuôi công cuộc phục hồi 
Chủ Quyền Quốc Gia. Những thành công, thất bại đều mang một ý nghĩa: Đạo Phật 
tại Việt Nam đang là một thực thể cách mạng của dân tộc. Đã là thực thể cách mạng 
tất nhiên phải vận động cách mạng; mà các cuộc vận động như vậy đương nhiên là 
những sinh hoạt chính trị rồi. Không riêng gì ở Việt Nam, mà ở trên toàn thế giới, đạo 
Phật vẫn đang ứng hợp với thời đại, vẫn củng có tô chức, thống nhất hành động, để 
góp phần kiến tạo an bình cho thế giới. 


Nhưng, bản chất của đạo Phật và quá trình lịch sử đã bảo chứng rằng: đạo Phật, dù có 
xây dựng được một thê lực ưu thắng, cũng không bao giờ trở thành lớp người thống 
trị, mà luôn luôn giữ vai trò hướng dẫn của nhà văn hóa, tức là làm chính trị theo 
phương pháp của một thực thê văn hóa. Đó cũng là vai trò của các tôn giáo thời xưa 
và của những nhà văn hóa thời nay vậy. 


Đạo Phật Với Vấn Đề Văn Hóa 
Nếu tôn giáo là văn hóa, và được hiểu theo nghĩa làm sáng - mới - đẹp cho chính bản 


thân và cuộc đời, thì đó là tùy ở bản chất của mỗi tôn giáo. Nếu một tôn giáo nào đó 
có khả năng cung ứng cho con người về nhu câu thăng hóa những giá trị sáng - mới - 


121 


đẹp thì tôn giáo đó, không còn đủ khả năng hướng dẫn nhận thức con người, bị con 
người vượt bỏ, thì tôn giáo đó không còn mang nôi sứ mệnh văn hóa trường cửu nữa. 
Tuy nhiên, tôn giáo đó vẫn được nhìn nhận là một thế lực văn hóa của một gian đoạn 
lịch sử nào đó. 


Như vậy, tôn giáo đã là một thế lực văn hóa trong lịch sử, nhưng còn việc tôn giáo có 
thê là một thực thê văn hóa miên viên hay không thì đó lại là vân đê khác. 


Vì tôn giáo là một thế lực văn hóa, để hạn chế thê quyền thống trị, để thỏa đáp nhu 

cầu siêu linh của tâm thức con người, nên các tôn giáo đã xuất hiện. Xuất hiện dưới 
thời bộ lạc bằng tính cách đa thần, mà đại diện là lớp phù thủy. Xuất hiện đưới thời 
quốc gia, bằng cách độc thần mà đại diện là các tôn giáo duy thần và siêu thần ngày 
nay. 


Trong thời kỳ xã hội chuyền từ bộ lạc sang quốc gia, tư tưởng con người tư đa thần 
tiến lên độc thần thì quả thực các tôn giáo đã là một thê lực thăng hoa: là văn hóa 
đúng nghĩa. Suốt thời tư tưởng độc thần trùm lên nhận thức của con người, thì mọi 
sinh hoạt từ tâm linh xã hội tới nghệ thuật, học thuật, và kỷ thuật nữa, đều do các tôn 
giáo duy thần hướng dẫn. Trong khi các tôn giáo duy thần săm trò thế lực văn hóa, 
vừa kiểm soát thế quyền thống trị, vừa hướng dẫn sinh họat văn hóa của nhân loại, thì 
cũng là lúc các tôn giáo đó bị biến thành đối tượng của các tư tưởng văn hóa có 
khuynh hướng vượt bỏ mọi ràng buộc của thần quyền. Do đó các tôn giáo vừa phải 
bảo thủ tính chất văn hóa của mình để ứng phó với các thế lực văn hóa mới. Sự kiện 
này đã làm cho nguồn sinh động của văn hóa nhân loại cuồn cuộn dâng lên không 
ngừng. 


Hiện nay nguồn tư tưởng của nhân loại giác ngộ đang có gắng vươn lên và thê chứng 
cho bằng được giá trị Nhân Chủ đích thực của mình. Nhận thức nhân chủ này hiện là 
mối nguy cơ cho các tôn giáo duy thần. Vì, trên bản chất duy thần, không còn phủ 
hợp với bản chất nhân chủ nữa. Con người hiện tại đang tích cực đề thể chứng giá trị 
nhân chủ trên khắp mặt sinh hoạt: tâm tư, xã hội và vụ trụ. 


Như vậy có nghĩa là các tôn giáo độc thân đã sắp hoàn toàn mất vai trò hướng dẫn văn 
hóa nhân loại rôi? 


Câu hỏi này cũng được đặt ra với đạo Phật, liệu rồi đây đạo Phật có cùng chung sỐ 
phận như các tôn giáo duy thân hay không? 


Xét về bản chất thì, đạo Phật là đạo của Con Người Giác Ngộ. Vì con người có đủ 
điều kiện và khả năng để thành Phật, còn các sinh chủng khác cho tới thần linh, chư 
thiên, đều chưa thể thành Phật được. Với bản chất này, đạo Phật đã mang giá trị Nhân 
Bản đúng nghĩa rồi vậy. Nhận thức nhân bản không phải là một nhận thức chủ quan 
duy tâm, cũng không phải là nhận thức khách quan duy vật, mà là nhận một thức toàn 
diện, đi từ tâm tư tự giác, ứng dụng vào thực tế xã hội có tô chức, để vượt lên siêu việt 
giải thoát. Đạo Phật là một tôn giáo, giác ngộ và giải thoát, nên có thê trở thành một 
thực thê văn hóa của thời đại ngày nay. 


Một trở ngại khác đã được đặt ra cho đạo Phật, là vì đạo Phật đã xuất hiện trên hai 


nghìn năm trăm năm, và suốt thời kỳ truyền đạo ở khắp nơi, đạo Phật đã vì phải dung 
hợp với các hình thái sinh hoạt đa thân, độc thân của quan niệm đại chúng, nên phân 


122 


nào đã mang một hình thái tôn giáo với những lớp vỏ do các quan niệm từng thời đại 
bồi bọc. Tuy bản chất giác ngộ và giải thoát con người vẫn còn đó, vẫn là nội dung 
linh động, đích thực của đạo Phật, vân là một thực tại văn hóa tiềm ân, nhưng đề khơi 
lòng văn hóa đó, những Phật tử suy nghĩ hiện tại, cần phải cố gắng, can đảm, uyên 
chuyền, phá bỏ những hình thái của lớp vỏ nặng nè đề đạo Phật giữ vững căn cơ nhân 
bản sinh động hiển hiện trong dòng văn hóa nhân loại. 


Đạo Phật đang đi lên trong sự đi lên của dòng vận động văn hóa nhân loại. 
Đạo Phật Với Vấn Đề Dân Tộc 


Đạo Phật đã thê nhập vào Việt Nam hai mươi thế kỷ - thê nhập bằng ý niệm hiếu sinh, 
hiểu hòa và giải thoát. Đạo Phật không những chỉ có khả năng dung hợp các thuyết lý 
và nếp sống khác biệt để chuyền các thuyết lý và nếp sống đó vào một nên văn minh 
Nhân Bản Toàn Diện, mà chính còn là nên tảng nhận thức tạo dựng cho nên văn minh 
Đại Việt thêm phong phú, sáng, đẹp. Do đó, cuộc sống của dân tộc mặc nhiên hay ý 
thức đã sống theo chiêu hướng giác ngộ và giải thoát của tỉnh thần đạo Phật. 


Nêu có một sức mạnh tính thân nào đó làm cho dân tộc Việt bên vững đên ngày nay, 
thì sức mạnh ây chính là sức mạnh của ánh sáng Từ bị và Trí tuệ của đạo Phật vậy. 


Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, những trang sử vàng son của đạo Phật, qua 
các triều đại Việt Nam, lúc thịnh đạt cũng như buổi suy vi, người Phật tử nhất định 
không bao giờ có thê đi ngược lại sức mạnh tỉnh thần truyền thống ấy. 


Xét về lượng SỐ, thì đạo Phật Việt Nam là sự phối kết của tám mươi lăm phần trăm 
dân số toàn quốc. 


Xét về thời gian, đạo Phật đã gắn liền với dân tộc Việt từ hai thiên niên kỷ, tạo cho 
dân tộc một tinh thân tự chủ bên vững. 


Nếu cùng nhìn dân tộc qua sự hiện diện về lượng số và thời gian, thì đạo Phật và dân 
tộc tuy hai mà một. Dân tộc và đạo Phật đã gắn kết với nhau đến nỗi chỉ còn là hai 
danh từ thê hiện của một thực thê duy nhất. Sự tồn vong của dân tộc chính là sự tồn 
vong của đạo Phật và, ngược lại, sự tồn vong của đạo Phật cũng chính là sự tồn vong 
của dân tộc. 


Từ nhận thức ấy, nếu ai trong chúng ta, hoặc vô tình hay cô ý, làm suy nhược tỉnh 
thần dân tộc tức là làm suy nhược đạo Phật, và làm suy nhược đạo Phật cũng chính là 
làm suy nhược dân tộc. Nên mọi hành vi làm suy nhược đạo Phật và dân tộc nhất định 
kẻ đó có tội với lịch sử dân tộc và đạo Pháp. 


Sự thật đạo Phật hôm qua chính là sự thật của dân tộc. Những mưu đồ và hành động 
đàn áp đạo Phật mới đây đã phát xuất từ những ý thức ý hệ bạo hành, do những hình 
thái sinh hoạt ngoại nhập hoàn toàn đi ngược lại tinh thần dân tộc. Chính những độc 
tố này đã phá hoại cơ thê, tỉnh thần dân tộc. 


Quê hương thân yêu của chúng ta nhất định không thể là nơi để cho các thế lực phi 
nhân bản, phi dân tộc giày xéo, khuynh loát. Đât nước Việt Nam không thê là địa bàn 


123 


thí nghiệm của bất cứ một thế lực nào — vì dân tộc ta đã quá đau khổ, đất nước ta đã 
quá điêu tàn. 


Niềm đau khổ quằn quại của đại đa số người Việt hôm nay, chính là niềm đau khổ của 
Phật giáo đồ Việt Nam. Và nếu có một ý niệm giải phóng cuộc đời, giải thoát tâm tư, 
thì ý niệm ấy chính là ý niệm của dân tộc Việt Nam. Không chấp nhận ý niệm ấy cũng 
chính là phản bội dân tộc rồi, chứ đừng nói gì tới những hình thái của những đị thuyết 
đang lần chìm trong dân tộc. 


Phật giáo đồ Việt Nam không bao giời khép kín, nhưng chỉ dung hòa và điều hợp với 
những ý thức hệ nào không phản bội con người, không phản bội dân tộc, không phản 
bội thăng hóa, không phản bội đất nước. Cũng chính là ý nghĩa ấy, những dị thuyết có 
thâm ý phá vỡ nhân tính và tỉnh thần dân tộc sẽ không được dân tộc chấp nhận. Mọi ý 
niệm về đất nước này, Dân tộc này, phải tùy thuộc vào Văn Hóa Dân Tộc — vì văn hóa 
dân tộc qua thời gian tựu thành, đã dung hợp các nguồn văn hóa dị biệt, để xây dựng 
một nền Văn hóa tổng hợp “Tam Giáo Đồng Nguyên” ở thế kỷ thứ XI— XIV. Đó là 
công cuộc HÓA GIẢI của dân tộc ta đã hoàn thành một cách vẻ vang! 


Dân tộc Việt Nam nhất định tồn tại cùng với giải đất thân yêu này. Và sức mạnh của 
văn hóa dân tộc vẫn mãi mãi hiện diện trong mọi sinh hoạt quốc gia và trong mọi giai 
đoạn lịch sử. 


Chúng tôi thắp hương cầu nguyện cho tình tự dân tộc mãi được nở hoa. 
Đạo Phật Với Thực Tại Thế Giới 


Đạo Phật được coi như một tôn giáo siêu tổ chức. Từ nguyên thủy, căn bản của đạo đã 
rộng rãi, không nhằm buộc ai phải tin theo bất cứ một giáo điều nào, mà chỉ cốt 
hướng dẫn con người trên con đường giác ngộ. Với bản chất đó, đạo Phật đã không 
tách biệt ra thành một đoàn thể cùng lý tưởng biệt lập, mà lại luôn luôn dung hợp với 
các luồng tư tưởng khác, rồi lấy đức Từ Bi và Trí Tuệ để hướng dẫn con người, cùng 
hoặc khác lý tưởng, đến chỗ giác ngộ thực tại và chân lý nghĩa cuộc đời. Trong khi 
truyền bá, đạo Phật (tuyệt nhiên) không dùng phương pháp bạo hành, mua chuộc, hay 
ý thế của chính trị để truyền đạo, mà chỉ dùng phương pháp thấm nhuần kiên nhẫn 
của văn hóa mà thôi. Chính điểm này đã làm cho đạo Phật trở thành một tôn giáo 
chung của nhân loại. 


Mọi nỗ lực của nhân loại tiễn bộ từ xưa đến nay, đều có gắng tiêu diệt ngu tối, tiêu 
hủy những chướng ngại mê muội đã ngăn cản sự thê hiện giá trị nhân văn đích thực 
của con người. Đạo Phật quả là nơi chung tụ mọi nỗ lực rốt ráo đó của nhân loại. Như 
lịch sử đã chứng minh: tại các nước Á Đông, mọi nền đạo học, thần học thật hết sức 
phong phú, nhưng cho đến nay dần dần tan biến đi để còn lại một đạo Phật tồn tại và 
đại diện cho Đông Phương trong thực tại sinh hoạt thế giới hiện đại. 


Đạo Phật đã ứng thân trong khắp các thời đại, dùng ngay những hình thức và phương 
pháp của các thời đại để khai quang những ngu tối của từng thời đại đó. 


Đạo Phật là một đạo giác ngộ giữa những suy tư mê muội ở thời đại mà tà giáo, ngoại 
đạo chiêm địa vị độc tôn. Bao nhiêu tôn giáo khác đang đi lân đên độ hóa thân đê 


124 


cùng thể nhập chân lý, thể nhập vào nguồn đạo lớn: GIÁC NGỘ. Đạo Phật còn đó, 
còn vững bên trong tâm khảm của mỗi người và mỗi thời đại. 


Thời đại chúng ta đang đứng trong đầu trường ý thức hệ. Đạo Phật đang là hiện thân 
của giác ngộ đề chuyên hóa những ý thức hệ mê tối. Tất nhiên trong khi đứng trước 
các ý thức hệ hiện thời, đạo Phật đã kinh qua nhiều thử thách, nhiều gạn lọc để giúp 
cho người tỉnh cũng như người mê cùng tìm cho mình một lối ứng thân thích hợp với 
thời đại mới. 


Chính vì vậy mà những thử thách trước mắt chẳng đáng kế gì so với dòng tiềm lực vô 
biên của đạo Phật cả. 


Đạo Phật sẽ giải quyết những tranh chấp tư tưởng và tranh chấp quyên lợi của thời đại 
chúng ta. 


Trên mặt tư tưởng, con người đã và đang vượt bỏ các quan niệm thần hóa siêu nhiêu 
và vật hóa nhân loại, đê mong đưa nhau tới Địa VỊ Nhân Chủ đích thực của mình. 
Đạo Phật, trên bản chât, vôn chủ trì tât cả qui về Con Người Giác Ngộ, nên có thê 
thỏa đáp được đòi hỏi chung cho nhân loại hiện tại và vị lai. 

Đạo Phật sẽ từ chỗ làm giảm sự căng thắng giữa các lý tưởng duy thần, duy vật, tiễn 
đên chô cùng với mọi con người giác ngộ chuyên đôi thân phận toàn thê nhân loại đi 
vào cõi An Lạc chung. 

Đó là công cuộc hiện đại hóa Phật Pháp của thời đại chúng ta. 

Kết Luận 

Các bạn thân mến! 

Qua những trang trên, bạn đã đọc chúng tôi dưới nhiều hình thức, những tư tưởng 
chính... Theo sự phân loại trong cuôn sách, trước hệt là Phân Mở Đâu (Tìm hiệu đạo 
Phật), tức trình bày đại quan về đạo Phật là gì? 

PHẬT, theo nghĩa phố thông, là chỉ đắng đã hoàn toàn giác ngộ - GIÁO, là những 
“lời dạy tôt lành” do đâng Giác Ngộ thuyết giảng đê khai ngộ sự mê lâm, đau khô cho 
chúng sinh. Do đây bạn có thê thức cảm giá trị thực của đạo Phật qua những nét 
chính: 

a. Mở rộng cõi lòng... 

b. _ Đưa sinh linh tới ánh sáng chân lý. 

c. Xây dựng một xã hội người văn minh, giác ngộ và giải thoát. 

Tiếp theo là Phần Thứ Nhất (Lịch Sử Khái Luận) gồm ba chương: 

I1. Nguyên lý sáng lập đạo Phật. 


2. _ Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 


125 


3. _ Lịch Sử truyền bá. 


Nói về phương diện lịch sử thì, đạo Phật có từ hơn hai thiên niên kỷ, bắt nguồn từ Á 
Đông và hiện nay đang trên đà phát triển tại các quốc gia Âu Mỹ và khắp toàn thế 
giới. Có thể nói răng đạo Phật là “đạo” của mọi người, của muôn loài, không phân 
màu da, tiếng nói và chủng tộc, là đạo chung của nhân loại, chúng sinh. Trong phần 
này tôi chỉ lược dẫn tiến trình của đạo Phật từ khai nguyên đến hiện đại, nghĩa là từ 
khi Ánh Sáng Chính Pháp bắt đầu truyền đi các ngả... Đại cương trong đó đề ra 
những nét lớn như: 


- Đức Phật đản sinh xuống cõi Sa bà với mục đích gì (2...) 

-_ Sự ích lợi của đạo Phật xưa và nay. 

- Đạo Phật và nền văn hóa, văn minh nhân loại. 

Qua Phần Thứ Hai, tức phần “Triết học đại quan”, chia làm hai chương: 
1. _ Đạo Phật là tôn giáo hay triết học? 


2. __ Vũ trụ quan (quan niệm của các Tôn giáo, Đạo học, Triết học, Khoa học và của 
đạo Phật). Phân Vũ Trụ Quan chia làm ba tiêu mục: a) Vân đê nhận thức; b) Vũ trụ 
luận; c) Nhân sinh quan. 


Sau hết là Phần Thứ Ba (Thực chất đạo Phật) gồm ba chương: 
1. Đạo Phật, nguồn văn hóa sinh động. 


2. _ Sức mạnh của đạo Phật thê hiện trong ba đức tính: Đại bị, Đại trí, Đại hùng, một 
đạo học có ảnh hưởng lớn đã thâm sâu vào đời sông dân tộc Việt. 


3. Những đóng góp to lớn của đạo Phật cho dân tộc và nhân loại. 


Đề có một ý niệm đúng, ở đây tôi chỉ trình bày những dữ kiện, còn phần phê bình xin 
nhường quyên bạn đọc tự nhận định. Tuy nhiên, có điều cần thưa trước là, nội dung 
cuôn sách không đi sâu vào kinh điển của mỗi Tôn giáo, Học thuyết mà chỉ tổng luận 
những nét đại cương, rồi lấy đó làm đối tượng, tỷ giảo cũng như tìm hiểu những cái 
Thật (Chân: Levrai), Hay (Thiện: Le Bien), Đẹp (Mỹ: Le Beau) của mỗi hệ phái, tư 
tưởng. Mặc dù đấy mới chỉ là những nhận định sơ quát, nhưng nó cũng sẽ giúp bạn có 
một khái niệm chính xác vấn đề. 


Với quan niệm đạo Phật, khi nhìn vũ trụ, con người và vạn hữu, đã khẳng định: Tất cả 
hiện tượng trong vũ trụ chỉ là do các yếu tố Nhân duyên sinh giả hợp tạo thành. Mà 
Bản Thê các “Pháp” thì bất biến (không sinh, không diệt, không thêm, không bớt = 
“Pháp Nhĩ Như Thị”). Nó vô thủy, vô chung... Nhưng ta cân phân biệt: Nguyên nhân 
nào đã cầu tạo nên vũ trụ vạn hữu? — Tâm ư! - Vật ư! — Thiên nhiên ư! Không. Tất cả 
“sự sự, vật vật” hiện hữu trên cõi đời này đều bắt nguồn từ “Nghiệp cảm duyên 

khởi [1] Nghĩa là: 


126 


“Cái Này có thì Cái Kia có 

Cái Này sinh thì Cái Kia sinh 

Cái Này không thì Cái Kia không 
Cái Này diệt thì Cái Kia diệt” 

- Majjhimanikaya — 


Do đó, đạo Phật đã nhìn sự vật một cách tinh tường, toàn triệt qua lăng kính không - 
thời gian với chiều sâu của vấn đề là: “Chư hành vô thường; Chư pháp vô ngã; Niết 
bàn tịch tĩnh”[2]. Và như bạn đã thấy, đạo Phật là Chân Lý, Đạo của ánh sáng Trí Tuệ 
và Tình Thương, một đạo hằng để cao giá trị Con Người, lấy Con Người làm mực 
thước cho tất cả. Đó là một Nhân Bản thuyết toàn diện, tuyệt đối. Cho nên, giá trị và 
địa vị con người trong đạo Phật là bình đăng giữa Phật và chúng sinh. Vì mọi con 
người đều có Phật tính đều có thể thành Phật. 


Hoa Sen là tượng trưng đạo Phật, ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Cũng thế, thấy 
đời là nơi đau khô, tôi tăm, nên đạo Phật đã xuât hiện ở đời đê giác ngộ và giải thoát 
cho con người; nhưng chỉ hiệu nghiệm khi nào con người biết áp dụng và thực hành. 


Xin cầu chúc bạn lòng bình yên, trí sáng suốt và thực chứng Sự, Lý giải thoát. 
Người viết. 


Những ý kiến của đọc giả và nhà văn trong nước đã có những nhận định về cuốn 
PHẬT HỌC TINH HOA, Một Tổng Hợp Đạo Lý. 


Người đọc l 
THẠCH TRUNG GIÁ 


Những sách khảo về Phật Giáo của ta trong khoảng thời gian nửa thế kỷ trở lại đây có 
thê chia làm hai loại. 


Một là do những học giả như Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Phan Văn Hùm. 


Hai là do những nhà tu hành như Mật Thẻ, Giải Ngạn, Minh Châu, Trí Quang, Nhất 
Hạnh, Thiện Hoa, Tuệ Sỹ. 


Mấy quyền của học giả Trần Trọng Kim tuy không sâu xa nhưng cũng có ích phần 
nào, còn quyền của Phan Văn Hùm nhan đê Phật Giáo Triết Học đã làm cho những 
thức giả bất bình vì ông đã không nghiên cứu thắng vào kinh điển nên mô phỏng nặng 
nề về bộ Đại Cương Triết Học Phật Giáo của học giả Trung Hoa Tưởng Duy Kiểu. Bộ 
này cũng được Thích Đạo Quang dịch ra tiếng Việt từ hơn mười năm nay nhưng trước 
khi bản dịch ra đời thì đã có người, hình như Thượng tọa Mật Thẻ, vạch ra sự mô 
phỏng kia trên một tờ báo Phật học hồi đó. 


Đem đối chiếu, người ta thấy Phan Văn Hùm đã vay mượn từ đầu đến cuối bộ sách 
của Tưởng Duy Kiêu nhưng ở họ Tưởng rõ ràng bao nhiêu thì sang họ Phan lại tôi 
nghĩa bây nhiêu vì rút bớt nhiêu đoạn giải thích khúc chiết. 

Nếu không làm đến mức Phan Văn Hùm thì nhiều người cũng chấp nói đầu ngô mình 


sở những công trình nghiên cứu của học giả đông tây về những vấn đề cao siêu tế nhị 


l2 


mà lại để lòi đuôi dốt nát về Phật học sơ đẳng, chẳng khác nào những phu nhân chưa 
có cơ bản toán học đã dám bàn đên lý thuyêt của Einstein trong những cuộc đâu hót ở 
sa lông, như nhà văn hào Maurois đã ghi nhận. 


Đạo Phật là vô ngã mà khảo về đạo Phật với tỉnh thần thấp kém và tối đen nhất vì dối 
người dối mình thì quả là một sự nguy hiểm. Tôi bái phục những vị sư cô lỗ già nua 
cả đời chỉ đọc tụng một quyên kinh, không biết đi phi cơ phản lực siêu thanh qua rừng 
tam tạng kinh điền, nhưng tôi ghê sợ loại học giả kế trên. 


Bởi thế cho nên đến bây giờ, tôi vẫn tín nhiệm nhiều ở công trình những bậc tu hành, 
hoặc cao sâu hoặc phổ thông nhưng bao giờ cũng rút ra từ sự nghiên cứu đứng đắn. 
Nói thế tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có những tác phâm giá trị ở giới học giả, nhưng đó là 
ở thì vị lai. 


Bây giờ lại một bộ sách thuộc loại đáng tin cậy mới ra đời. 
Đó là cuốn Phật Học Tĩnh Hoa của Thượng Tọa Đức Nhuận. 


Cách bô cục của bộ sách thực linh động vì vượt ra khỏi hình thức bình thường mà 
tuân theo luật diễn tiên, đưa người đọc dân dân vào chỗ chuyên môn vi tê của vân đê, 
tức là từ dê đên khó, nên rât hâp dân đôi với nhiêu trình độ. 


Bộ sách gồm có ba phần chính thêm phần mở đầu và phần phụ lục. 


Phần mở đầu trình bày tổng quan về đạo Phật là định nghĩa Phật Giáo rồi đưa ra 
những nét chính: Mở rộng cõi lòng; Đưa sinh linh tới ánh sáng chân lý; Xây dựng một 
Xã hội người văn minh giác ngộ và giải thoát về phương diện luân lý, về khả năng trí 
thức, về giá trị thực hành. Tóm lại, tác giả muốn nêu cao hai yếu tố thiện, chân hay bị, 
trí của Phật giáo vậy. 


Phần thứ nhất, sau phần mở đầu, là Lịch Sử Khái Luận gồm có ba chương nói về 
Nguyên lý sáng lập đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Lịch sử truyền bá đạo Phật. 
Với một sự kiên nhẫn phi thường, tác giả đã sưu tầm những tải liệu về hình thê địa dư 
nước Ấn Độ, về hoàn cảnh xã hội với mây mặt nhân chủng, kinh tế, chính trị, văn hóa 
và tử tưởng siêu nhiên tức đại cương về Những tư trào Án Độ trước khi Đức Phật ra 
đời. 


Nhưng ta hơi tiếc rằng những tài liệu về nhân chủng thì công phu mà chưa làm nỗi bật 
được những yếu tố nảy sinh do sự tương giao giữa hai nền văn minh của dân tộc 
Aryen và dân tộc Dravidien. Chính những yếu tố này đã tạo nên hay đã làm duyên 
cho đạo Phật. Nhưng ta hy vọng rằng tác phẩm này còn tái bản và được bồi bổ. 


Chương II ngót hai chục trang gồm cả đời Đức Phật, Chương III già năm chục trang 
bao quát cả Lịch sử truyền bá đạo Phật mây ngàn năm với những tài liệu chính xác. 


Phần thứ hai được coi là trọng tâm của tác phẩm vì đi vào chỗ thâm mật của vấn đề 
với số trang dồi đào nhất so với mọi phần kia. Chương thứ nhất đặt vấn đề: Đạo Phật 
không hẳn là triết học? Lời giải gồm ba điều: 1/ Đạo Phật không hắn là một tôn giáo. 
2/ Nhưng đạo Phật không chỉ là triết học. 3/ Hãy trả lại tỉnh thần đạo Phật. 


128 


Tại sao vậy? 


“Đức Phật thường đả phá những gì hình thức. Mà tôn giáo lại hay sinh ra hình thức. 
Đức Phật cũng không muôn đạo Ngài là một triệt học. Bởi triệt học chỉ quanh quân 
trong những phương tiện tìm hiệu, lý giải hơn thực hành, thực nghiệm”. 


Đó là Thượng tọa tông kết khi đã thuyết minh tường tận. 


Đến đây chúng tôi cũng muốn bàn thêm đôi điều. Là việc phân biệt tôn giáo với triển 
học đưa tới vấn đề đạo nọ đạo kia, là một tôn giáo hay triết học chỉ nảy ra với người 
Tây phương và những học giả chịu ảnh hưởng Tây phương. Bên Tây phương tôn giáo 
là tín ngưỡng của trái tim, triết học là quan niệm của lý trí bởi thế cho nên cuộc hôn 
phối ép uỗng giữa tín lý Cơ đốc với triết học Hy Lạp thành nền thần học Trung Cổ đã 
tan vỡ với những chấn động khắp Âu Châu mà chứng tích bi thương nhất là bộ Tư 
Tưởng Lục của Pascal gào thét lên như cuồng nộ sự đối tượng của trái tìm đối với lý 
trí. Nhưng bên Đông phương không có hiện tượng này. Đạo Phật, đạo Lão vừa là tôn 
giáo vừa là triết học tức là những nên đạo học mà tín ngưỡng không ngược với triết 
lý, là tín ngưỡng được soi sáng bởi trí tuệ và lẽ sống đề thực hành. Nhà thần học Cơ 
đốc Saint Anselme nói rằng: “Ta tin để mà hiểu” (Je erois pour comprendre) nhưng 
Đức Phật lại dạy rằng: 


“Đừng tin điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. 
Nhưng, chỉ tin tưởng cái gì mà chính các ngươi đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là 
đúng...” (P.H.T.H, trang 51) 


Vậy ta có thể diễn lại lời Đức Phật bằng các đảo ngược lời Saint Anselme như sau: 
““Ƒa hiệu đê mà tin”. 


Và Thượng tọa Đức Nhuận đã chí lý khi gọi những kẻ xét phiến diện về đạo Phật là 
những anh mù rờ voI. 


Chương II của phân Ì hai là Vũ Trụ Quan, đối với các tôn giáo như Cơ - đốc giáo, Bà — 
la — môn giáo, các nền Đạo học như Không, Lão, các nên triết học, khoa học với đạo 
Phật. Có thể coi chương này đi vào chỗ thâm mật và gồm mấy chương ở bên trong vì 
đi từ Nhận Thức Luận đến Vũ Trụ Luận, Nhân Sinh Quan gồm nhiều mục ở trên 
trong. 


Những vấn đề lớm chởm gai góc nhất là lẽ Sắc, Không và Duy Tâm đã được bàn đến 
những luận cứ tế nhị uyên chuyên mà chúng tôi không dám tóm tắt sẽ làm sai lạc ý tác 
giả mà độc giả chúng ta mỗi người nên trực tiếp với cuốn Phật Học Tỉnh Hoa để 
thưởng thức. 


Chương III của phần thứ ba nhan đề: Những đóng góp của đạo Phật cho dân tộc và 
nhân loại gồm bốn tiêu đề mục: Đạo Phật với vấn đề chính trị; đạo Phật với vấn đề 
văn hóa; đạo Phật với vấn đề dân tộc; đạo Phật với thực tại thế giới. Ta được thấy 
những lời quan trọng phản ảnh cho quan niệm của Phật giáo Việt Nam chứ không 
phải riêng cá nhân Thượng tọa. 


“Một tôn giáo đúng nghĩa, có giáo chủ, có giáo lý, có giáo hội, đương nhiên đã can 
thiệp vào cuộc sống xã hội, thì dù muốn dù không cũng đã trở thành một thực thể 


129 


chính trị rồi. Chỉ khác một điều tôn giáo đó đã can thiệp vào Sinh Hoạt xã hội qua thế 
chính trị nào? Thê cai trị, thê cách mạng hay thê văn hóa”. 


Những lời nói cách trang sau giải đáp và chứng minh bằng sự thực hiển nhiên: 


“Tuy được lợi thế, được độc tôn trong các triều đại Asoka (Ấn Độ), Đường (Trung 
Hoa), Lý - Trần (Việt Nam) nhưng đạo Phật không lợi dụng ưu thê để năm quyền 
thống trị, cũng như không dựa vào thế lực chính trị để truyền đạo, và nhất là không để 
biến thành công cụ cho phe thống trị mở mang đề quốc. 


Đạo Phật do đó, đối với các nước Á Đông là đạo chung của mọi tầng lớp người trong 
xã hội, là đạo của mọi dân tộc, không phân biệt để quốc hay thuộc quôc. Riêng ở Việt 
Nam, đạo Phật đã hòa với bản chất dân tộc như một thực thê bất khả phân. Dân tộc 
thịnh, đạo Phật thịnh. Dân tộc suy, đạo Phật suy. 


Chính vì vậy, mà đạo Phật đã trở thành một thế lực cách mạng của dân tộc suốt nghìn 
năm lệ thuộc Trung Hoa, đã hội tụ được lòng người, mở mùa Tự Chủ và thông nhât 
cho xứ sở, vào các đời Định — Lê — Lý - Trân”. 


Ngoài ra, tác giả còn tiên tri vê tương lai Phật giáo đôi với thê giới: 


“Trong khi truyền bá, đạo Phật tuyệt nhiên không dùng phương pháp bạo hành, mua 
chuộc hay ỷ thế của chính trị để truyền đạo, mà chỉ dùng phương pháp thấm nhuần 
kiên nhẫn của văn hóa mà thôi. Chính điều này đã làm cho đạo Phật trở thành một tôn 
giáo chung của nhân loại”. 


Chúng tôi xin góp lời với Thượng tọa, Chúa Giê Su đã dạy rằng: 


“Mọi kẻ cầm kiếm ắt chết vì kiếm” - Vậy thì một tôn giáo sử dụng phương pháp bạo 
hành sẽ phải tiêu diệt vì chính phương pháp của mình, và một giáo gieo rắc trong tình 
thương mới tồn tại và phát triển lâu dài. Một tôn giáo dùng phương pháp bạo hành mà 
chưa tiêu diệt thì sự sông của nó cũng chỉ là sự sông của con quỷ nhập tràng. 


KÉT LUẬN 
Là công trình của một nhà tu hành? Hay một học giả? Hay một thi nhân? 


Bộ Phật Học Tĩnh Hoa này quả là của cả ba, vì Thượng tọa Đức Nhuận đã viết VỚI. 
thâm nhập của người sống đạo, với óc hệ thống của nhà nghiên cứu và cũng với niềm 
rung cảm đạt dào. 


Tác giả đã cho ta theo dõi cuộc sinh thành và phát triển của đạo Phật qua lịch sử, vừa 
chiêm ngưỡng những đường nét chính của tòa kiến trúc hùng vĩ, lại đưa vào mây chốn 
thâm cung nghỉ ngút hương thiêng. Sau đó lại đưa ta lên tháp cao bao quát viễn đồ 
bao la của Phật giáo đối với thế giới: là một tổng hợp đạo lý, nó bao dung tất cả, vượt 
lên trên gào thét của hận thù. 


Bộ Phật Học Tình Hoa đi vào những vân đê sâu xa tê nhị mà không khô khan rắc rôi, 
lời văn vừa chính xác vừa nhẹ nhàng hợp với mọi lứa tuôi, từ những nhà nghiên cứu 


130 


khắc khổ đến những bạn trẻ muốn được có trong tay một cuốn chỉ nam chắc chăn và 
duyên dáng về Phật học. 


Tập san NGÔN NGỮ 
Trang I10-117.1973 


.. Mặc dầu tiếp nhận sự vật theo vô thường vô ngã, đạo Phật không phải là một đạo 
bi quan yếm thế. Cùng lúc với sự đề cao con người, Phật giáo đã đề cao một giá trị 
bình đăng ứng dựng cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Đó có lẽ là tỉnh hoa cao 
quý của Phật học mà người viết đã có ý muốn nhắn mạnh và kín đáo dùng làm chủ đề 
cho tác phẩm này. 


. Chúng tôi không ngần ngại bầu cho Phật Học Tinh Hoa là cuốn sách biên khảo về 
Phật giáo có giá trị nhất trong năm 1961 (...) Trong giai đoạn khó khăn hiện tại, 
chúng ta rất cần tới sự góp mặt của những tác phẩm cùng loại. 


PHONG GIAO 
Tin Sách, năm thứ hai, bộ II, tháng I0 — 1T và 12. 1961. 


[1] Xm coi lại phần Vũ Trụ Luận. 
[2] Tam Pháp Án. 


PHỤ BẢN: 
ĐẠO PHẬT VIỆT 


Lời Nói Đầu 


Để có một tầm nhìn thật chính xác về Đạo Phật Việt, chúng tô xin cống hiễn quí bạn 
đọc một vài dữ kiện lịch sử - do các quốc sư, thiền sư, các anh hùng, liệt sĩ đã đóng 
góp những công trình xây dựng. quốc gia Việt được hùng mạnh - từ trước thời Tự chủ 
Ngô - Dinh, Tiền Lê và Lý - Trần về sau.. 


Trên khắp mặt sinh hoạt quốc gia, hầu hết các ngành: Văn hóa, chính trị, quân sự và 
luật pháp, có thể nói đều đã chịu trực tiếp ảnh hưởng tinh chỉ TỪ BI TRÍ TUỆ BÌNH 
ĐĂNG GIẢI THOÁT và TỰ CHỦ của đạo Phật. Do đó, đạo Phật đã là những chất 
liệu để nuôi dưỡng cho thân cây Việt Nam thêm xanh tốt. 


Dưới đây là bài khảo luận về sự hiện diện của đạo Phật trên đất nước Việt Nam. 
Trong bài này, chúng tôi chỉ trình bày những nét tông quát đề tât cả chúng ta cùng suy 
ngâm và đê hướng đên sự sáng, đẹp của Dân tộc - Đạo pháp ở hiện tại và tương lai. 


ĐẠO PHẬT VIỆT THÊ KỶ THỨ NHẤT 
và THỜI KỲ BÁC THUỘC (111 tr TL-541) 


..ẳ Do hoàn cảnh địa lý và lịch sử, nên về tôn giáo, chính trị và văn hóa nước Việt 


Nam ta đã từ nhieừ thế kỷ chịu ảnh hưởng xa gần của Trung Hoa. Tuy nhiên, Đạo 
Phật Việt, buôi ban đâu, không do Trung Hoa mà lại từ An Độ du nhập. 


131 


Căn cứ vào lịch sử nước nhà: Đạo Phật truyền vào Việt Nam (khi nước ta còn gọi là 
Văn Lang (?) - Giao Chỉ) do hai ngã đường bộ và thủy, giao liên giữa An Độ và 
Trung Hoa phải ngang qua Việt Nam. 


v_ Về Đường Bộ đi qua miền Trung Á (Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Hoa) rồi từ 
Trung Hoa qua Cao Ly và Nhật Bản. 


v Về Đường Thủy thì qua ngả Sri Lanka, Java thuộc Indonésia và Trung Hoa. 


Nước ta ở vào giữa hai con đường ấy, và do sự ghé lại của những thương nhân và tăng 
sĩ An Độ, đã mang hạt giông Bô Đê - Đạo Phật - trông trên đât Giao Chí| 1] 


Rất có thê trước kỷ nguyên Tây lịch người Việt đã có biết đến đạo Phật rồi. 


Sau năm II I trước Tây lịch, khi nước Việt đã bị người Hán đô hộ, thì đạo Phật - tôn 
giáo của Tình Thương - cũng đã từ Ấn Độ truyền vào làm tươi mát những tâm hồn 
khô héo của người dân mắt nước, nên tô tiên ta đã tôn thờ đức Phật, biết thâu thái 
những tỉnh hoa của Đạo là Lẽ Sống để giữ lấy mình mãi còn là mình. 


Khi người phương Bắc thôn tính nước Nam Việt, chúng liền sáp nhập nước ta vào 
lãnh thổ Trung Quốc, lập thành quận huyện với tên gọi lúc đầu là Giao Chỉ, sau đối: 
Giao Châu, đặt dưới sự cai trị của các triều đại: Hán - Ngô - Tấn - Tống - Tẻ - Lương 
- Tùy - Đường từ năm II] tr TL đến năm 939 TL, qua ba thời kỳ, cộng 1031 năm, 
nền văn hóa Văn Lang - Âu Lạc có cơ nguy bị Hán tộc đồng hóa.cũng trên một nghìn 
năm ấy, ông cha ta phải ấn nhẫn, chịu đựng gian khổ, đã biết áp dụng giáo lý giác ngộ 
giải thoát và tự chủ của đạo Phật trogn thực tế cuộc sống hằng ngày..., và lấy đó làm 
phương châm "cứu nguy" cho đất nước dân tộc ngày mai. 


x 


Vào thế kỷ thứ II tr TL, thánh quân ASOKA (268 - 232 tr TL), nước Magadha, vì 
muốn mở mang bờ cối, vua đã đem quân đánh lấy xứ Kaginla, gây nên cuộc huyết 
chuyến vô cùng thảm khốc mà, về sau này, chính vua đã công khai sám hối. Hồi xâm 
lược Kalinga vua ASOKA chưa theo giáo pháp của đức Phật. Nhưng sau khi quy uy 
tam bảo rồi vua mớ thật tình hối hận và trở nên thánh thiện. Sự kiện này được ghi rõ 
trong một tắm bia: 


.. Tất cả nỗi thống khổ về nạn binh đao đã làm cho trẫm phải nặng lòng lo ngại. Dù 
co số người bị sát hại bị đọa đày trong việc xâm chiếm Kalinga nhiều đến thế nào 
cũng không thê sánh được với sự đau khổ của trẫm... 


Đối với trẫm, sự thắng trận cao cả hơn hết là sự thắng trận của chính pháp... 

Kim ngôn này được khắc vào trong đá để cho ngày sau con cháu của trầm sẽ không 
còn nghĩ đên những cuộc thăng trận nữa, và chúng nó phải làm cách nào đề thăng 
trrận giặc lòng..." 

Khi thánh quân ASOCA cho khắc bia này thì xứ Kalinga đã bị tiệu điệt mất mười vạn 


và bị lưu đày mười lăm vạn quân, đây là chưa kê sô thường dân bị sát hại, chêt oan, 
cữa nhà đô nát, cháy rụi. Đây là ta chỉ mới kê có một bên nước Kalinga, chứ chưa kê 


132 


sỐ quân bị chết, bị thương, bị bắt làm tù binh và thường dân bị chết oan về phía vua 
Asoka (Magadha). 


Chúng ta được biết, thở Phật giáo được 218 năm, thánh quân Asoka hết lòng hằng 
dương chính pháp, và được thực hiện ba việc lớn: 


1. Triệu tập Đại Hội Kiết Tập Kinh Điển Kỳ 3. 
sự Dựng tháp thờ Phật và xây tu viện. 
3. Thành lập phái đoàn tu sĩ hoằng pháp. 


Sua 9 thánh Đại Hội Kiết Tập Kinh Điền Kỳ 3 tại thành Pàtaliputra, tức Bihar và 
Patna ngày nay, Thánh tăng Moggaliputta Tissa lĩnh xứ mệnh Vua Asoka trực tiếp 
diều động đoàn truyền giáo đi khắp vùng: Kashmir, Gandhàra, Mahisamandala, 
Vanavàsa, Aparantaka, xứ Marathe, xứ Hy Lạp, vùng Himalaya, xứ kim thổ, tức 
Myanmar, cửa ngõ mở ra toàn thê Ân - Hoa, Indonésia và Sri Lanka. Thánh tăng 
Mahimda truyền pháp vào Sri Lanka, hai vị thánh tăng Sona và Uttara thì truỳn vào 
Myanmar. 


v Lịch sử Phật Giáo Việt Nam, chương l: 


Đạo Phật su nhâp Việt Nam - thời điểm và các tuyến du nhập, tác giả Minh Chi viết: 
"... Một phái đoàn do hai cao tăng Uttara và Sona được phái đến Suvannabhumi, xứ 
của vàng. Sử liệu Phật giáo Miến Điện chép răng hai cao tăng đó đã đến Miễn Điện 
truyền giáo. Nhưng sử liệu Phật giáo Thái Lan cũng ghi là hai cao tăng Sona và Uttara 
có đến Thái Lan truyền giáo liệu hai cao tăng đó có tiếp tục hành trình và đến Việt 
Nam hay không, đó là một nghi vẫn m các nhà sử học Trung Quốc và Việt Nam, cho. 
đến nay vân chưa làm sáng tỏ được. Có học giả dựa vào tài liệu Trung Hoa nói rằng, ở 
Giao Chỉ tại thành Nê Lê, có bảo tháp của vua Asoka. Và học giả đó xác định thành 
Nê Lê mà sử liệu Trung Hoa nói tới, chính là Đồ Sơn ở nước ta hiện nay" ( Sđd, trợ 
21-22). 


Vào buổi ấy, một phong trào đi dân rất rộng từ xứ Kalinga sang phía Đông và xuống 
phía Nam nhưng chỉ lẻ tẻ và nhiều đợt; phong tròa trở nên rằm rộ vào khoảng đầu kỷ 
nguyên Tây lịch. (Có lẽ) đạo Phật du nhập nước ta cũng vào thời điểm này. [2] 


Sự truyền bá đạo Phật ở nước, buồi sơ khai tuy mới chỉ mở mang và khai đạo ở trỊ Sở 
Luy Lâu, nhưng cũng gây được sự chú ý của người dân bản địa, cũng như đã xây 
chùa, dựng tháp... 


Ti sự trùng hợp lịch sử kỳ diệu là, trong sách Lý Hoặc Luận, Mâu Tử tự xác định: 
"ông học và theo đạo Phật ở Luy Lâu". Bài Tựa của sách Lý Hoặc Luận đã cho chúng 
ta những dữ kiện quý báu: 


"... Sau khi vau Hán Linh Đề băng hà, thiên hạ nhiễu loạn, chỉ có Giao Chỉ là yêu ồn. 
Các bậc đị nhân phương Bắc đều tới đây, phần lớn đều tin theo thuận thần tiên tịch cố 
trường sinh. Hồi ấy có nhiều học giả, Mâu Tử thường lấy ngũ kinh ra vấn nạn, các 
đạo gia và thuật sĩ không ai đối đáp cho xuôi được, cũng tỷ như Mạnh Kha cự lại 
Dương Chu - Mặc Địch..." (Nguyễn Lang, VNPGSL, trang 54). 


133 


(cũng trong bài Tựa ấy) "... Bèn mài chí theo đạo Phật, cùng nghiên cứu Lão Tử, lấy 
huyền diệu làm ruợu ngon, lấy ngũ kinh làm đàn sáo.. - Người thế tục đa số không 
biết, cho rằng Mâu Tử đả phá lại ngũ kinh mà theo dị giáo... Thực ra, neú mở miệng 
ra tranh luậ với họ thì cũng là phi đạo, mà 1m lặng thì coi như bất lực, bèn dùng bút 
mực, lược dẫn đều thánh hiền mà chứng dẫn điều mình nghĩ. Do đó gọi là Mâu Tử Lý 
Hoặc Luận" (Sđd, trợ 55, 56). 


Tác giả sách Nghiên Cứu Về Mâu Tử Viết: "Nếu Phật giáo không truyền vào nước ta 
từ thời vua A Dục (thế kỷ thứ 3 tr TL) để đến năm 43 khi hai Bà Trưng thất trận, một 
trong các nữ tướng của hai Bà là Bát Nàn phu nhân đi xuất gia, như truyền thuyết dân 
gian đã có, thì ít nhất vào năm 100 sau Tây lịch Phật giáo đã hiện diện với tư cách 
một tín ngưỡng đầy quyên uy đến nỗi dân ta đã trồng một thứ hoa để cúng Phật gọi là 
uất kim hương. Sự hiện diện được xác lập này đưa tới một số hệ luận đáng quan tâm, 
không những đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam, trong đó nỗi bậc nhất là việc ra đời 
tác phẩm văn học tư tưởng Phật giáo xưa nhất do Mâu Tử viết hiện biết của không 
những Việt Nam, mà cả Trung Quốc và Viễn Đông nữa, đó là Lý Hoặc Luận. 


"Kế từ Trần Văn Giáp công bố quan điểm cho rằng Mâu Tử là một trong những người 
truyền giáo đầu tiên của Phật giáo nước ta Le Bouddhisme en Annam dès origines 
Jusqưlau XIII è Siècle (1932) "... Ngược lại, chính bản Tự Truyện do tay (Mâu Tử) 
viết trong Lý Hoặc Luận đã xác định ông học và theo đạo Phật tại nước ta. Nói cách 
khác, ông là sản phẩm của Phật giáo Việt Nam, là tác phẩm Lý Hoặc Luận là kết tinh 
đầu tiên của nền Phật giáo đó"[3| 


Trong Đạo Giáo Nguyên Lưu, gồm 3 quyên: thượng, trung và hạ, của An Thiền, viết 
bằng Hán tự thế kỷ XIX, trong đó tác giả ghi lại đạo Phật ở Việt Nam, mở đầu với 
đoạn dẫn nhập tổng quát, và Đại Nam Thiền Học Sơ Khởi (bước đầu Thiền học ở Đại 
Nam). Đoạn này gôm phần Hùng Vương Phạn Tăng (các nhà sư Ấn Độ dười đời 
Hùng Vương, tác giả viết về KHÂU ĐÀ LA (Ksùdra), cư sĩ TUĐỊNH và con gái là 
A MAN; Đại Nam Phật Tháp (các tháp thờ Phật Đại Nam). Tiếp theo là các vị sư tổ 
truyền giáo thuộc các triều đại Việt Nam cho đến đời Thiệu Trị (1845); các truyện 
than thoại liên quan đến đạo Phật ở Trung Hoa và Việt Nam. Hai quyền còn lại đặc 
biệtnói về Nho giáo và Lão giáo. 


Sách Lĩnh Nam Chích Quái của Vũ Quỳnh chép truyện Đầm Nhất Dạ: Tiên Dung My 
Nương và Chử Đồng Tử chứng minh sự có mặt của đạo Phật vào đời Hùng Vương 
thứ II (Triều đại I8 vua Hùng kể từ 2879 - 257 tr TL Thục An Dương Vương). Ở đây 
chỉ xin nhắc lại chỗ cần thiết trong Truyện: Hai vợ chồng Tiên Dung My Nương và 
Chử Đồng Tử, sau khi vua cha đuôi ra khỏi nước, bèn lập chợ để buôn bán. Ngôi chợ 
này vân thường có các thương nhân ngoại quốc. lui tới. Người ngoại quốc ở đây chỉ có 
thể là người Ấn Độ đã vượt biên giới phía bắc Ấn Độ sang vùng trù phú Myanmar 
(Miễn Điện) rồi vào vùng Founan (Phù Nam). Trong truyện có nói rõ là hai vợ chồng 
gặp một thương gia dùng thuyền đề đi buôn và nói với Tiên Dung: "Quý nhân xuất ra 
một thoi vàng, năm nay cùng với người nhà buôn ra ngoài biển mua vật quý, sang 
năm sẽ lời được một thoi". Hai vợ chồng bàn với nhau rồi đồng ý. Người chồng cùng 
với đại thương gia đi buôn ở biển. Ngoài biển có hòn đảo tên là Quỳnh Viên (sách 
"Đạo Giáo Nguyên Lưu" ghi là Quỳnh Vị). Nơi đây có một Am và có một vị Tăng sĩ 
tên là Phật Quang. Người đại thương gia và Chử Đồng Tử phải ghé thuyền vào đão để 
lấy nước ngọt. Dịp này Đồng Tử được vị Tăng sĩ Phật Quang thuyết pháp cho nghe 
nên giác ngộ và được truyền pháp khí là chiếc gậy và cái nón lá và bảo rằng "những 


134 


thứ ấy làm chìa khóa cho mọi năng lực huyền bí"; Đồng Tử có pháp khí thần thông 
nên bỏ nghề buôn, rồi đưa thoi vàng cho người đại thương gia đi buôn, và dặn khi nào 
trở về hé vào am để chở Đồng Tử cùng về với. Khi về gặp lại nhau hai vợ chồng 
cùng nhất trí đi tìm thầy học đạo. Sau hai vợ chồng đều đắc đạo. Truyện còn nữa, 
nhưng đến đây có thể tạm kết thúc. 


Theo JAKATA (Ấn Ðộ) kể truyện tiền thân của đức Phật và ta cũng thường gặp cảnh 
hoàng tử ra khơi tìm trâu châu, lương dược đê cứu độ chúng sinh... Như vậy, Truyện 
kê trên chắc chăn là người Ấn Độ chứ không ai khác. 


Trong kho tàng cổ tích Viêt Nam Kê Truyện Tắm Cám được Bụt hiện xuống cứu 
người lành: "Tấm, Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con bà VỢ cả; còn 
Cám, con bà vợ lẻ. Bố của chúng không may mắt sớm. Sau đó, M\mẹ Tắm cũng mắt. 
Nó ở với Cám và dì ghẻ là mẹ của Cám. Bà dì ghẻ ác độc hành hạ Tắm đủ điuề oan 
khuất. Tắm đã bao phèn chìm nổi luân hồi, khi là hình thức trái thị, khi là hình thức 
chim Vàng Anh... Bụt thấy thương tâm hiện ra cứu độ Tắm bé bỏng hiền lành. Ở hiền 
gặp lành, sau Tắm hưởng phúc báo, được vua chọn làm hoàng hậu". 


Hãn ta chưa quyên tích Truyện Mai An Tiêm buôn bán với người ngoại quốc. Truyện 
Cây Nêu Ngày Tết và Tấm Aùo Cà Sa, Truyện Trầu Cau với sự luân hồi thác sinh 
thành cây, đá, v.v... tất cả đều nói lên sự liên lạc văn hóa Ấn - Việt. Được biết: dưới 
thời Sĩ Nhiếp cai trị từ năm l§7 đến năm 226 thì văn hóa Trung Quốc, hay nói khác là 
Nho giáo và Lão giáo, lúc ấy đã chính thức truyền vào ở Giao Châu; hệ thống giáo lý 
của hai đạo này không có cách tính kê trên, qua các truyền thuyết đời Hùng Vương. 


Với những mẫu truyện trên, ta thấy: người Việt đã tiếp nhận giáo lý Nhân Quả, Luân 
Hồi và Nghiệp Báo của đạo Phật một cách hết sức tự nhiên, không do dự, như tiếp 
nhận sự phát minh của chính mình vậy. 


Hồi đầu kỷ nguyên Tây lịch, thời đại Hai Bà Trưng, dòng dõi Hùng Vương (40 -43) 
[4] dân số Giao Chỉ không hiểu, chỉ có 32.000 ngàn nóc nhà, nhưng về luật pháp nhà 
Hán những mười (10) điều[5] Do đó có thê khẳng định rằng; cách nay 2000 năm, Việt 
Nam đã có pháp luật thành văn hóa rồi, không còn Ở chế độ tục lệ pháp nữa; toàn dân 
thuần nhất nên với ba mươi hai ngàn nhà thì dân số hữu dụng trai tráng rất Ít, thế mà 
với vận mệnh Khởi Nghĩa ban ra, toàn dân nhất trí đứng dậy, ắt phải có một nên văn 
minh đặt thù và một tình nghĩa máu mủ đùm bọc keo sơn, một sự cương quyết mãnh 
liệt và khôn khéo lắm mới dám đối địch với quân nhà Hán. 


Năm quý mão (2030, tức là năm thứ 3 đời Hán Hiến Đế, Sĩ Nhiếp dân sớ xin đổi Giao 
Chỉ thành Giao Châu, thì đạo Phật đã do các tăng sĩ An Độ truyền vào từ trước kỷ 
nguyên Tây lịch chứ không phải là sau này. 


Trong tờ chiên của vua Hán Hiện Đê có đoạn đáng chú ý: 


"Đất Giao Châu là nơi văn hiến, sông núi phong phú, của báu, vật lạ, văn vật khá đẹp, 
nhân tài lỗi lạc. Thường năm thường có tai họa chiến tranh, lâu nay ít có quan đầu 
mục, thái thú xứng đáng có tài, cho nên đất hẻo lánh chưa được thấm nhuần giáo hóa. 
Nay đặc ủy cho khanh trọng nhiệm, nên tuân theo phong tục họ Triệu, họ Đô, lấy ơn 
nhân túc mà chăn dắt dân, không phụ cái tài lương đồng triều đình. Trẫm đề cử khanh 


135 


làm An viễn tướng quân, phong tước Long độ đình hầu". - Dẫn theo Việt Diện U 
Linh, mục nói về Sỹ Nhiếp - 


Truyện Cao Tăng Trung Quốc có nhận định là lúc Phật giáo ở Trung Quốc chưa được 
thịnh thì ở Luy Lâu, các tăng sĩ người Ấn Độ đã hiện diện ở đây truyền bá giáo lý đạo 
Phật rất náo nhiệt, như xây chùa, dựng tháp, mở trường và dịch kinh... 


Đề chứng minh cho sự kiện trên, ta hãy đọc một đoạn văn mà Thuyền Uyễn Tập Anh 
đã ghi lại một đôi thoại do quôc sư Thông Biện trả lời Hoàng Thái Hậu. [6] 


Quốc sư Thông Biện đã trình bày những dữ kiện lịch sử đạo Phật truyền vào Việt 
Nam ra sao? (Sđd): 


.. "Theo sự tích của đại sư Đàm Thiên, Chính Pháp luôn luôn được vua Cao Tổ nhà 
Tùy ngưỡng mộ, và phán răng : "Ta nghĩ đến đạo từ bi của đức Phật mà không biết là 
thê nào để báo đáp ân đức của Ngài. Ta đã lạm ở ngôi cao... Ta chỉ muốn đem tài đức 
của ta hộ trì ngôi Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng). Ta đã thu thập di hài của chư Tăng 
và đã kiến lập bốn mươi chín cây tháp thờ ở khắp nước, đề làm quy củ cho nhân gian, 
như là bến đò và chiếc cầu cần thiết cho khách qua sông. ngoài một trăm năm mươi 
ngôi chùa, ta còn muốn xây thêm nhiều chùa nữa ở khắp xứ Giao Châu, vì ta muốn 
rằng hạnh phúc ngự trị khắp cả thế gian. Giao Châu tuy nội thuộc Trung Hoa, lại ở 
quá xa. Vậy phải chọn những sa môn đức hạnh và tài ba đến đó để giáo hóa chúng 
dân bằng pháp Bồ Đề (Bodhi)". 


Đại sư Đàm Thiên[7] tâu: "Xứ Giao Châu có đường thông sang Thiên Trúc, khi Phật 
pháp truyền vào Trung Quốc, chưa đến Giang Đông, mà tại Luy Lâu đã sáng lập trên 
hai mươi chế - đa (Caitya : tháp thờ xá lợi), đã độ năm trăm tăng sĩ và dịch được mười 
lăm bộ kinh. Do đó, người ta nói rằng giáo pháp truyền đến Giao Châu trước Giang 
Đông (Trung Quốc) vậy. 


“Theo đó người ta thấy rằng đạo đạo Phật ở Giao Châu không khác gì ở Trung 
Quốc, Bệ hạ có tắm lòng thương yêu khắp thiên hạ, và muôn truyền bá giáo pháp ở 
khắp nơi một cách bình đẳng. Thì những người truyền giáo không cần thiết mà, thần 
nghĩ rằng, phải gửi quan viên đến đó chăm sóc các chùa chiền nơi đó mà thôi". 


Sang thế kỷ thứ II Tây lịch (168 - 189), đạo Phật Việtđã phát triển vững mạnh náo 
nhiệt do bôn vị Phạn tăng: 


1. Ma Ha Kỳ Vực (MaraJivaka) 

2 Khang Tăng Hội (K'ang seng houel) 
5: Chi Cương Lương (Tchi kiang liang) 
4. Mâu Bác (Mécu - Fo) 


Ba vị trên là người Ấn Độ. Ngài Mâu Bác cũng gọi là Mâu Tử) thuộc người Trung 
Quốc. Bốn nhân vật trên đều đã lưu trụ tại Bắc Kỳ, các ngài đã .cùng với người bản 
địa dựng chùa pháp vân và nhiều chùa khác để tu niệm và truyền bá đạo Phật được lan 
rộng khắp nơi trong nước. 


136 


Năm 255 -256 cũng có một vị tăng sĩ: tên KALYÀNARŨCI (Chi Cương Lương 
Tiếp), người bắc Ấn Độ (Inđoscythe) tới Giao Châu dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội 
(Saddharmassmadhi suttra). Có Tỳ Khưu Đạo Thanh, người Việt phụ dịch. Đạo Phật 
Việt thuở ấy đã tạo được Niềm Tin của người dân bản địa và đã có ảnh hưởng tốt 
trong nếp sống nhân gian. 


Vào thế kỷ thứ IV, hai vị thiền sư Đạt - Ma - Đề - Bà (Dharmadeva) và Huệ Thắng, 
cũng đã xuất hiện trên đất Giao Châu. Thiền sư Đạt Ma Đề Bà, người Ấn Độ, tới Giao 
Châu truyền bá thiền học tại đây. Thiền sư Huệ Thắng, người Giao Châu là một trong 
những đệ tử xuất sắc của Đạt Ma Đề Bà, đã chứng ngộ thiền tâm. Sau thiền sư (Huệ 
Thắng) qua Trung Quốc hoằng pháp và tịch tại chùa U Thế ở Bành Thành. 


Sách Phật Giáo Việt nam, giáo sư Nguyễn Đăng Thục đã đau ra nhận định về địa thế 
nước tai và ảnh hưởng của nền văn hóa tự chủ đạo Phật đối với dân tộc Việt Nam: 


"Điều kện địa lý thuận lợi của đất Giao Chỉ là có đường thông với Tây Trúc tức khu 
vực văn hóa Ấn Độ mà đại diện bây giờ ở phía nam Giao Chỉ là Chiêm Thành và 
Chân Lạp. Do đây mà Phật giáo trước khi ảnh hưởng vào Trung Hoa phải từng phát 
triển ở Giao Chỉ trước đã. Và điều kiện Lĩnh Nam đã mở cửa xuống Đông Nam Á để 
tiếp đón và giao dịch với người Á Châu là hải đão Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương 
để sớm trở nên đất "ngã ba, ngã tư giao lưu của các chúng tộc và văn hóa". Phật giáo 
là một tôn giáo mở cửa độc nhất trong các tôn giáo thế giới đã cống hiến cho dân tộc 
Việt Nam đất Giao Chỉ cái nhựa sống thiết yêu đề hợp nhất các khuynh hướng tư 
tưởng tín ngưỡng giao lưu xưng khắc, thành cái ý thức hệ khai phóng của địa lý đòi 
hỏi. Cũng vì thế mà nhân dân tự động suy tôn người con Phật họ Lý và Lý Phật tử 
lãnh đạo cuộc giải phóng và xây dựng một nước Việt Nam độc lập đầu tiên. Tuy triều 
tiền Lý ngắn ngủi có nửa thế kỷ, nhưng cái ý thức hệ "Tam Giáo" do Thiền tông hợp 
sáng trên căn bản thực nghiệm tâm linh Phật giáo, đến thời hậu Lý đã giải phóng hắn 
Việt Nam, trở nên một nước Đại Việt vững bên và cường thịnh tại khu vực Đông 
Nam Á" (Sđd, trang...) 


Việt Nam là nơi hội tụ các tăng tài khắp bốn phương, nên tỉnh hoa Đạo Phật Việt luôn 
luôn đượm sắc thái đặc biệt, trong những thời gian hoàn cảnh đặt biệt. Đạo Phật đối 
với dân tộc Việt Nam được coi như thứ vũ khí tỉnh thần hiệu nghiệm, đề vừa đối 
kháng với nền văn hóa Trung Quốc, vừa thâu hái những tỉnh hoa của nền văn hóa đó 
rôi dung hóa cả hai nên văn hóa Ấn - Hoa hợp với tính thần "Lối Sống" của người 
Việt hình thành một nền văn hóa Việt Nam sống động trong tâm tư mỗi người và 
trong cuộc sống dân tộc. Phật giáo đã kích động tình thần tự chủ của người Việt. Và, 
từ đó đưa đến đòi hỏi một nền tự chủ dân tộc. Khi một nền văn hóa Việt tộc đã có cá 
tính khác biệt với nền văn hóa của đề quốc thì công việc đấu tranh dành độc lập dân 
tộc chỉ còn là công việc thời gian mà thôi. Chính vì vậy mà trước kia, trong lịch sử 
đạo Phật Việt, các vị thiền sư cùng với dân tộc Việt Nam phần đấu cho một nền Tự 
Chủ vẻ vang của dân tộc. 


CÔNG CUỘC DỰNG NƯỚC 
THỜI TIỀN LÝ VÀ HẬU LÝ NAM ĐỀ (541 - 603) 


137 


Dưới sự lãnh đạo của Lý Bôn (cũng gọi là Lý Bí), một cuộc đại khởi nghĩa chống 
ngoại sâm vào mùa xuân năm 542 được toàn dân hưởng ứng, tham gia, đứng chung 
trên một trận tuyến đề đánh đuổi tên thái thú tàn bạo là Tiêu Tư và bè lũ vê Tàu, rôi 
chiếm lấy thành Long Biên. Đầu năm 543, triều đình nhà Lương tỗ chức cuộc phản 
công nhưng bị nhà Lý dẹp tan. 


Sau cuộc khởi nghĩa thành công, mùa xuân tháng giêng năm giáp tý (544), Lý Bôn 
tuyên cáo đựng nước, xưng là Nam Đề (vua nước Nam), đặt quốc hiệu Vạn Xuân, xây 
điện Vạn Thọ, tô chức thành một triều đình của một quốc gia độc lập. Nam Đề bỏ 
niên hiệu của nhà Lương, đặt niên hiệu mới là Thiên Đức (VNSL) hay Đại Đức (theo 
LSVN, tl), và dựng một ngôi chùa lấy tên là Khai Quốc (mở nước). Sử thần triều Lê 
viết: "Tiền Lý Nam Đề, tính rất thông minh, phía bắc đánh đuổi Tiêu Tư, phía nam 
đẹp yên Lâm Ấp, lập quốc hiệu, có đại lược quy hoạch của đề vương". (Đại Việt Sử 
Ký Toàn Thư - Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, tập I, trang 101). 


Qua năm ất sửu (545), vua Lương sai Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu và Trần Bá 
Tiên làm tư mã đem đại quân sang đánh Chu Diên, trận thứ hai đánh ở Gia Ninh, vua 
Nam Đề thấy thế địch mạnh đành rút quân lên đóng ở động Khuất Liêu (thuộc đất 
Hưng Hóa) gần một năm trời chuẩn bị quân cơ, Lý Nam Đề đem hai vạn quân đánh 
nhau với Trân Bá Tiên ở hồ Diễn Triệt lại bị thất bại, vua bèn giao quyền cho tả tướng 
quân Triệu Quang Phục cầm đầu một cánh quân lui về lập căn cứ ở Dạ Trạch (Hưng 
Yên). Còn anh ruột của Lý Nam Đề là Lý Thiên Bảo cùng với Lý Phật Tử đem ba vạn 
quân vào Cửu Chân (Thanh Hóa), bị quân nhà Lương đuôi đánh phải chạy sang Lào, 
đóng binh ở động Dạ Năng. 


Cuộc kháng chiến kéo dài bốn năm thì Lý Nam Đề bị bệnh chết (4 - 546). 


Triệu Quang Phục khi hay tin Lý Nam Đề mắt, ông tự xưng là Triệu Việt Vương. 
Nhân dịp ở bên Tàu có loạn, vua nhà Lương phải triệu Trần Bá Tiên về chỉ để một tỳ 
tướng là Dương Sàn ở lại nước ta, Triệu Quang Phục đem quân giết chết Dương Sàn, 
chiếm lấy thành Long Biên. 


Năm 555, Lý Thiên Bảo mắt, Lý Phật Tử lên thay. Rồi năm 557, Lý Phật Tửủ[§] lần 
nữa, đem quân đánh úp Triệu Việt Vương, thông nhât đât nước. 


Nói nghiệp nhà Tiền Lý, cũng trong năm 571, Lý Phật Tử lên làm vua, đóng đô ở 
Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên) mà lịch sử sau này gọi là Hậu Lý 
nam Đê. 


Lý Phật Tử làm vua 32 năm (571 - 603). 
Sách Việt Điện U Linh, tác giả Lý Tế Xuyên (đời Trần) viết: 


.. Nam Đề đã chiếm được nước của Triệu Việt Vương rồi, thiên đô qua xứ Lộc Loa 
và à Vũ Ninh, phong cho anh là Xương Ngập, làm thái bình hầu, giữ Long Biên, phong 
đại tướng quân là Lý Tấn Đỉnh làm an ninh vương giữ thành Ô Diên, ở ngôi ba mươi 
(30) năm, khởi từ năm tân mão, niên hiệu Đại Kiến thứ ba nhà Trần đến năm nhâm 
tuất niên hiệu Nhân Thọ thứ hai, vua Văn Đề nhà Tùy thì mất; con là Sư Lợi lên nối 
ngôi, được vài năm thì bị tướng nhà Tùy là Lưu Phương đánh chiếm mắt nước. 


138 


"Sau khi Nam Đề đã băng, người trong nước chỗ nào cũng có lập đền thờ, có miễu ở 
tại cửa Tiêu Nha, phường An Khang, rât linh dị. 


"Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sách phong Anh Liệt Uy Hoàng Đề. Năm thứ bón 
mươi, g1a thêm hai chữ Nhân Hậu. Năm Hưng Long thứ hai mươi một, g1a tăng bôn 
chữ "Khâm Minh Thánh Vũ" (bản dịch chữ Hán ra Việt văn của Lê Hữu Mục - Sđd, 
trang 55). 


Lịch sử Việt Nam, tập ghi: "Năm 589, nhà Tùy diệt nhà Trần, Thống nhất Trung 
Quốc. nhà Tùy âm mưu đặt lại ách dô hộ trên miền đất nước ta. Lý Phật Tử vê danh 
nghĩa phải chịu thuần phục nhà Tùy nhưng thực chất vẫn giữ quyên cai trị nước ta. 


"Năm 602, nhà Tùy gọi Lý Phật Tử về kinh đô chầu Hoàng Đề. Và chầu có nghĩa là 
đầu hàng, mắt nước. Lý Phật Tử đã chống lại lệnh đó. Phật Tử sai cháu là Lý Đại 
Quyền đem quân giữ thành Long Biên (Bắc Ninh), sai tướng Lý Phố Đỉnh đem quân 
giữ thành Ô Diên (Từ Liêm, Hà Nội), còn tự mình tổ chức phòng ngự tại "thành cũ" 
của Việt Vương" (tức thành Cô Loa, Đông Anh, Hà Nội). 


"Đầu năm 603, nhà Tùy cử Lưu Phương đem quân theo đường tây bắc xuống xâm lực 
nước ta. Lý Phật Tử chặn đánh quân Tùy ở núi Dô Long (vùng Tụ Long, xưa thuộc 
Tuyên Quang, nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc). Quân ta bị thua. Giặc tiễn vây 
thành Cổ Loa, bắt Phật Tử đầu hàng và bắt giải về Tùy. Nhiều tướng lĩnh của Lý Phật 
Tử tiếp tục cùng nhân dân dân đánh giặc nhưng sau cùng bị tàn sát. Đất nước ta rơi 
vào ách thống trị nhà Tùy (Sđd trợ 116). 

Năm 57] là năm Lý Phật Tử lên ngôi vua, chỉ càch ba năm sau, tức 574, ngài Tỳ ni 
Đa Lưu Chi (Vinnitaruci), người nam Thiên Trúc (Ấn Độ) qua Trung Quốc cầu pháp 
với Đệ tam tô Tăng Xán, và sau khi đắc pháp được tổ ấn ký và khuyên nên qua 
phương Nam truyền đạo. Năm 580, ngài từ Trung Quốc sang Việt Nam, trụ trì chùa 
Pháp Vân, thuộc làng Cô Châu, Long Biên, dịch bộ kinh Tổng Trì và lập ra phái 
Thiên Tông Thứ Nhất ở nước ta. Đến năm 594, trước khi viên tịch, ngài truên tâm ấn 
cho đệ tử là tôn giả Pháp Hiền, người Việt Nam đầu tiên được vinh dự lĩnh pháp ấn để 
kế truyền Chính Pháp. 


Triều đại nhà Lý, vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) vì cảm mến đức hóa của ngài, đã 
làm bài kệ truy tán: 


"Sáng tự lai Nam quốc 
Văn quân cửu tập thiền 
Ứng khai chư Phật tích 
Viễn hợp nhất tâm nguyên 
Hạo họa lăng già nguyệt 
Phân phân bát nhã liên 


Hà thời hạnh tương kiến 


139 


„' 


Tương đữ thoại trùng huyền 
(Mở lối qua Nam Việt 
Nghe Ngài hiểu đạo thiền 
Nguồn tâm thông một mạch 
Cõi Phật rộng quanh miền 
Lăng già ngời bóng nguyệt 
Bác nhã nức mùi sen 

Biết được bao giờ gặp 

Cùng nhau kê đạo huyền). 

- bản dịch Thích Mật Thể - 
Hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, truyền được 19 đời (580 - 1216), gồm 28 vị tổ kế thừa. 
Vào khoảng cuối thế kỷ vi đầu thế kỷ VII, Việt Nam lại có thêm ba đoàn truyền giáo: 
- Đoàn thứ nhất ba vị: MINH VIỄN, TUỆ MỆNH, VÔ HÀNH. 

- Đoàn thứ hai ba vị: ĐÀM NHUẬN, TRÍ HOÀNG, TĂNG GIÀ BẠT MA. 


- Đoàn thứ ba sáu vị: VẬN KỶ, MỘC XOA ĐỀ BÀ (Moksadeva), KHUY XUNG, 
TUỆ DIỆM, TRÍ HÀNH, ĐẠI THẶNG ĐĂNG. 


Trong ba đoàn truyền giáo, hai đoàn là người Trung Hoa, trong đó duy có ngài Tăng 
Già Bạt Ma (Samyhavarma) là người Trung Á. Đoàn thứ ba, đáng chú ý hơn, vì toàn 
người Việt Nam cả (bốn người ở Giao Châu - Hà Nội, Nam Định - và hai người ở Aùi 
Châu - Thanh Hóa -). Cả sáu ngài đã qua Trung Hoa, Ấn Độ, và đã cầu pháp, dịch 
kinh. 


Sau thời đại Lý Phật Tử (Hậu Lý Nam Đô), nước ta bị nhà Tùy (602 - 617) đô hộ, rồi 
tiêp đê nhà Đường (617 -907) cai trị, gôm 305 năm. 


Trong thời thuộc Đường, năm Nhâm Tuất (722), nhà ái quốc Mai Thúc Loan, quê ở 
Hà Tĩnh, nỗi lên giải phóng ách thống trị nhà Đường đang đè nặng lên thân phận 
người dân Giao Châu bị trị, đã chiêu tập ba mươi ngàn nghĩa quân chống cự với quân 
nhà Đường, chiếm giữ lấy đất Hoan Châu (tỉnh Nghệ An), xây thành chung quanh 
núi sông Lam dải đến cả trăm đặm, xưng Hoàng Đé, đóng đô ở Vạn An, tục gọi là 
Mai Hắc Đề (vua Đen). 


Nhà Đường phải vận dụng đến mười vạn quân đề chống cự với ba mươi ngàn quân... 


Rất tiếc! Cuộc kháng chiến đang hồi quyết liệt thì ông bị bệnh chết, giữa lúc sự 
nghiệp quốc gia cần có người như ông. 


140 


Rồi nửa sau thế kỷ VINH (766 - 791), có vị anh hùng tên là Phùng Hưng, quê ở Đường 
Lâm (tỉnh Sơn Tây) nồi dậy, đem quân về chiếm giữ phủ thành được mây tháng, công 
việc đang đở dang, không may cho vận nước: ông mất! Quân sĩ lập con là Phùng An 
lên nối nghiệp. Dân ái mộ Phùng Hưng tôn vinh là Bố Cái Đại Vương, bậc cha mẹ 
của dân. 


Tháng bảy năm Tân Ty (791), vua Đường sai Triệu Xương sang làm đô hộ sứ, Phùng 
An thấy thế chống không nỗi, xin ra hàng. 


x 


Đến năm 907 TL thì nhà Đường bị đỗ. Nước Trung Quốc rất rối loạn, anh hùng hào 
kiệt nổi loạn khắp nơi. Ngai vàng là mục tiêu chính mà con cháu các dòng vua chúa 
thuở trước có cớ dây binh. Các cuộc huyết chiến xảy ra liên miên... Hắn ta chưa quên 
thời Đông Hán, Trung Hoa cũng xảy ra cảnh sứ quân cát cứ tương tranh giữa ba nhà 
Ngụy - Thục - Ngô. Nay, nhà Đường bị chấm dứt thì cảnh loạn lạc tranh ngôi cửu ngũ 
lại xảy ra. Thời nay, sử Trung Hoa gọi là Ngũ Quý, hay là Ngũ Đại, gồm có Hậu 
Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Trong năm nhà Hậu này, chẳng 
có nhà "Hậu" nào có thực lực cả, chỉ được một thời gian rất ngắn độ dăm năm là bị 
khai trừ. Toàn lãnh thổ Trung Hoa bị bão tố loạn lạc và lụn bại. Lúc này đúng là lúc 
"trời không có mắt" nên lãnh thổ của "thiên triều" như vô cương trên nửa thê kỷ. 


Trước bối, cảnh đen tối ấy, các viên chức Trung Hoa Cai trị nơi viễn xứ đang phân 
vân, bối rối, khong biết dòng họ nào sẽ cầm chính quyền điều khiến quôc gia? - Còn 
người Việt, sau bao nhiêu năm trời dài đẳng đăng buộc phải sống bên người Trung 
Hoa, đã nhận ra cái nhược điểm ấ ấy của nước thống trị, nên cũng như bao lần trước, 
cuộc biến loạn tại chính quốc (Trung Hoa) là một dịp tốt cho người dân bị trị Giao 
Châu vùng đứng dậy giành lại quyền tự chủ của quốc gia mình. Khúc Thừa Dụ, quê ở 
Hải Hưng "được nhân dân khâm phục, ông nhân danh là hào trưởng một xứ mà tự 
xưng là tiết độ sứ". 


Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường (bất đắc dĩ) phải chấp nhận cho Khúc Thừa Dụ 
giữ chức tiết độ sứ, một chức quan của nhà Đường, nhưng ô ông đã xây dựng một chính 
quyên tự trị của người bản địa. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mắt, con là Khúc Hạo nối 
nghiệp cha giữ chứ tiết độ sứ, chỉ sau đó mấy tháng, ông đã cải cách lại tất cả cơ cầu 
hành chính quốc gia, thay đổi các viên chức Trung Hoa, định lại thuế khóa cho công 
bằng và hợp lý... Tiết độ sứ Khúc Hạo mất năm 917 TL. Con là Khúc Thừa Mỹ lên 
thay, vẫn tự xưng là tiết độ sứ. 


Năm 923 nhà Nam Hán xua quân sang đánh nước Việt, bắt được Khúc Thừa Mỹ 
nhưng sau lại thả ra cho phục chức như cũ. Năm 931, Dương Đình Nghệ, một tùy 
tướng của tiết độ sứ Khúc Họa, nồi dậy đuổi được quân Nam Hán, sau § năm bị đô 
hộ. Rồi, sau 6 năm hưng quốc, Dương Đình Nghệ bị viên nha tướng của mình, là Kiều 
Công Tiễn, phản loạn giết và soán đoạt ngôi báu. Ngô Quyền, một kỊ thuộc tướng của 
Dương Đình Nghệ, đương trần nhậm ở Ái Châu, Thanh Hóa, xuất đại quân đánh Kiều 
Công Tiễn để trừ hậu họa. 


x 


141 


.- Tuy không có tài liệu chính truyền xác định đạo Phật đã truyền vào Việt Nam trước 
thê kỷ thứ nhât dương lịch, nhưng băng phương pháp thuân lý, do sự quy nạp các tài 
liệu có tính cách phong tục học và xã hội học thuộc các triêu đại xa xăm của đât nước, 
thấy có nhiều bằng chứng (gián tiếp) cho phép ta tin tưởng rằng: đạo Phật du nhập 
Việt Nam trước Trung Hoa, và đã hưng thịnh rất xán lạn rồi. 

Riêng có điều này nên chú ý: Thời Tùy - Đường của Trung Hoa, Phật giáo rất thịnh 
(mà) duy chỉ có một ngài Huyện Trang Sang An Độ học đạo và thỉnh kinh; mà ở Việt 
Nam đã có (cả thảy) sáu vị thiên sư qua Ấn Độ tu học. Rất tiếc là các vị ầy đã tịch ở 
xứ người (sáu vị thiên sư Việt Nam đó là các ngài: Vận Kỳ, Mộc Xoa Đê Bà, Tuệ 
Diệm, Trí Hành, Khuy Xung và Đại Thặng Đăng). Ta cũng không quên được là lúc 
bây giờ nhà Đường không thiêu vì các nhà tài đức, thê mà các vị thiên sư như: Phụng 
Đình và Duy Giám của nước Việt Nam đã được vua nhà Đường thính vào cung thuyêt 
pháp cho vua nghe. Các nhà trí đức Trung Hoa (đời Đường) rất kính mộ các thiền sư 
Việt Nam và đã làm thơ tán thán các ngài. Trong Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quí Đôn 
có ghi lại những bài thơ â ấy. Nguyên bản bài thơ chữ Hán của thi sĩ Dương Cự Nguyên 
viết đê tặng thiên sư Phụng Đình: 

"Có hương Nam Việt ngoại 

Vạn lý bạch vân phong 

Kinh luân từ thiên khứ 

Hương hoa nhập hải phùng 

Lộ đào thanh Phạn triệt 

Th các hóa thành tùng 


Tâm đáo trường An mạch 


Giao châu hậu hạ chung". 


(Quê nhà trong cõi Việt 
Mây trắng tít mù xa 
Cữa trời vắng kinh kệ 
Mặt biển nồi hương hoa 
Sóng gợn cò 1n bóng 
Thành xây hến mắy tòa 


Trường An lòng quất quýt 


142 


Giao Châu chuông đêm tà ...) 


- Thích Mật Thẻ dịch - 


và dưới đây là bài thơ của thi sĩ Cô (có chỗ đọc là Giả) Đảo viết để tiễn thiền sư Duy 
Giám: 


"Giảng kinh luân điện lý 
Hoa nhiễu ngự sàng phi 
Nam hải kỷ hồi quá 

Cựu sơn lâm não quy! 
Xúc phong hương tốn ấn. 
Lộ vũ khánh sinh y 
Không thủy khứ như bỉ 


Vãng lai tiêu tức hy". 


(Giảng kinh nơi cung điện 

Vườn ngự hoa xuân bay 

Xa quê từ mấy độ 

Mưa xa dầm áo bạc 

Gió táp ấn hương phai[9] 

Biên vắng như thế đó 

Tin tức làm sau hay[ 10] 

Cách hơn 300 năm sau, khoảng thế kỷ IX, Việt Nam lại xuất hiện một phái Thiên tông 
nữa, do ngài VÕ NGON THONG từ Trung Hoa truyền vào. Ngài đắc pháp với tô Đại 
Trí Bách Trượng Hoài Hải, và năm 820 thì qua Việt Nam, trụ trì chùa Kiên SƠ, làng 
Phù Đông, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, sau truyên pháp lại cho tôn giả CAM 


THÀNH. Dòng thiền này truyền được 15 đời, gồm 40 vị tổ kế thừa (mà) tôn giả Cảm 
Thành là sơ tô của Việt Nam, thuộc phái Thiên tông thứ hai, dòng Vô Ngôn Thông. 


143 


CUỘC CHÓNG QUẦN XÂM LƯỢC NAM HÁN 
CỦA NGÔ QUYÈN (937 - 967) 


Ngô Quyên, người ở Đường Lâm (cùng quê với Phùng Hưng), ông có chí lớn, mưu 
cao, tài kiêm văn võ, khi quân Nam Hán còn ngâp nghé bên ngoài bờ cõi, ông đã sửa 
soạn công cuộc ứng chiến, và việc trước hết là đánh lấy thành Đại La, giết tên phản 
chủ bán nước Kiều Công Tiễn đề trừ nội họa; ổn định tình hình trong nước. Cuối nằm 
938, vua Nam Hán ra lệnh cho hàng trăm vạn quân, do thái tử Lưu Hoằng Thao chỉ 
huy, ð ạt kéo sang xâm chiếm nước ta. Trận chiến oanh liệt diễn ra trên sông Bạch 
Đẳng, Hoằng Thao bị chết, còn quân giặc phần bị giết phần bị chết chìm hoặc bị bắt, 
thiệt hại quá nửa. Hán chủ đành phải nuốt hận thu tàn quân về Tàu. 


Năm 939, Ngô Quyền xưng đề hiệu, thành lập một vương quốc độc lập, đóng đô ở Cổ 
Loa (tỉnh Phú Yên), châm dứt thời kỳ mât nước kéo dài 1031 năm (một ngàn không 
trăm ba mươi môt năm). 


x 


(Đạo Phật Việt từ thời Bắc thuộc thứ II qua thời Lý Nam Đề và suốt thời Bắc thuộc 
thứ IH tuy có phát triên nhưng chưa được long thịnh như các triêu đại ĐINH - TIEN 
LE - LÝ - TRẤN sau này). 


ĐẠO PHẬT THỜI TỰ CHỦ NHÀ ĐINH (968 - 980) VÀ TIÊN LÊ (981 -1009) 


Khi Đinh Tiên Hoàng Đề đẹp loạn Thập nhị sứ quân, thống lĩnh sơn hà, định lại việc 
triều chính, vua liền nghĩ đến chỉnh đốn hàng ngũ giáo hội Tăng già và định phẩm trật 
cho các tăng sĩ lỗi lạc hữu công tham dự quốc chính, nên đã tặng chức Khuông Việt 
Thái Sư cho ngài tăng thống Ngô Chân Lưu, chức Tăng Lục Đạo Sĩ cho pháp sư 
Trương Ma Ly, và thiền sư Đặng Huyền Quang làm Sùng Chân Uy Nghi. 


Về sinh hoạt chính trị, văn học trong nước lúc bấy giờ đều do các bậc tăng già hữu 
học nhận lãnh trông coi. Đạo Phật Việt được vương triêu công nhận coi như là quôc 
đạo kê từ nhà Đinh. 


Lịch sử Việt Nam, tập 1, viết về Phật giáo đời nhà Đinh: 


"trong buổi đầu thời kỳ độc lập, Phật giáo là tôn giáo chiếm ưu thế trong xả hội. 
Trong nước nhiều chùa tháp được xây dựng. Riêng ở Hoa Lư, năm 973, Nam Việt 
Vương Đinh Liễn là con trai trưởng của Đinh Tiên Hoàng, cho dựng 100 cột đá khắc 
kinh Phật (gọi là kinh tràng). Các nhà sư là tầng lớp có học thức, có uy tín và ảnh 
hưởng trong xã hội. Ngoài văn học dân gian, lực lượng sáng tác văn học lúc đó chủ 
yếu là các nhà sư. Những tác phẩm văn học thành văn của giai đoạn này còn lại đến 
nay là một số bài thơ chữ Hán của các nhà thơ như Đỗ Thuận, Ngô Chân Lưu, Vạn 
Hạnh, v.v... (Sđd trang 150). 


Sau nhà Đinh là nhà Tiền Lê, các tăng sĩ vẫn được trọng dụng. Vua Lê Đại Hành đã 


triệu thỉnh Khuông Việt Thái Sư làm có vấn và thiền sư Pháp Thuận lo việc ngoại 
giao; đông thời triêu đình cũng cho thiệt lập tự viện, và năm 1008 vua sai sứ là ông 


144 


Minh Xưởng, Hoàng Thành Nhã qua Trung Hoa thỉnh Đại tạng kinh. Đây là lần đầu 
tiên nước ta sai sứ đi thỉnh kinh. 


Năm Thiên Phúc thứ VII (986) nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang nước ta[l I], vua sắc 
Ngài Khuông Việt Thái Sư giữ việc ngoại giao đê ứng tiệp với sứ giả. Còn thiên sư 
Pháp Thuận cải trang làm chú lái đò cho sứ giả. Tình cờ có đôi ngông bơi trên mặt 
nước, Lý Giác vôn có tài văn thơ, liên tức cảnh: 

"Nga nga lưỡng nga nga 

Ngưỡng diện hướng thiên nha" 

(Song song ngỗng một đôi 

Ngửa mặt ngó ven trời) 

Chú lái đò - tức thiền sư Pháp Thuận - đã ứng đối: 

"Bạch mao phô lục thủy 

Hồng trạo bãi thanh ba" 

(Lông trắng phơi giòng nước 

Sóng xanh chân hồng bơi) 


Sứ giả nghe xong lấy làm ngạc nhiên và kính phục, không ngờ nước việt lại có lắm 
nhân tài. 


Qua những lần tiếp đãi lịch sự của một thiền sư (Khuông Việt Thái Sư đại diện cho 
triệu đình) đôi với sứ giả một nước lớn là Trung Hoa, Lý Giác càng lúc càng tỏ ra 
kính trọng vua nước ta, nên ông đã việt tặng bài thơ: 

"Hạnh ngộ minh thời tán thịnh du 

Nhất thân lưỡng độ xứ Giao Châu 

Đông Đô tái biệt tâm vưu luyến 

Nam việt thiên trùng vọng vị hưu 

Mã đạp yên vân xuyên lãng thạch 

Xa từ thanh chướng phiêm trường lưu 

Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu 

Khê đàm ba tịch kiến thiềm thu." 


Thiền sư Thích Mật Thể đa dịch bài thơ ấy ra tiếng Việt: 


145 


May gặp minh quân giúp việc làm 

Một mình hai lượt sứ miền Nam 

Mấy phen qua lại lòng thêm nhớ 

Muôn dặm non sông mắt chừa nhàm 

Ngựa đạp mây bay qua suối đá 

Xe vòng núi chạy tới dòng lam 

Ngoài trời lại có trời soI sáng 

Vằng nguyệt trong in ngọn sóng đầm. 

Câu thứ bảy của bài tơ tác giả có ý xưng tụng vua nước Việt cũng như vua của họ. 
Thật là thần tình, chỉ do khẩu khí thơ văn xướng họa mà đã làm chuyền đổi được vận 
mệnh của cả nước đang từ thê yêu sang hăn một thê mạnh. Và, vì cảm mên đức hóa 
của người xưa, Lê Quí Đôn, nhà bác học Việt Nam thê kỷ XVIII, đã hêt lời ca tụng 
hai vị thiên sư Ngô Chân Lưu, Đồ Thuận: "Câu thơ của thiên sư Pháp Thuận làm cho 
sứ nhà Tông phải kinh dị; điệu từ của đại sư Ngô Chân Lưu đã nôi danh một thuở (Sư 


Thuận thi ca, Tống sứ kinh dị, Chân Lưu từ điệu, danh chấn nhất thời) - Thiền Dật - 


Thiền sư Pháp Thuận được vua Lê tôn trọng như bậc quốc sư. Vua thường hỏi ngài 
về những việc bình trị quốc gia và ngôi cửu ngũ dài văn ra sao? 


- Thiền sư trả lời bằng một bài thơ: 

"Quốc tộ như đẳng lạc 

Nam thiên lý thái bình 

Vô vi cư điện các 

Xứ xứ tức đao binh". 

(Ngôi nước như dây cuốn 

Trời Nam mở thái bình 

Trên điện không sinh sự 

Đây đó hết đao binh). 

Các vị thiền sư, quốc sự đã đóng góp không nhỏ cho công trình dựng nước, giữ nước. 
Các ngài đã khai hóa nền văn học quốc gia, đã giáo hóa nhân dân. Vốn sẵn có tỉnh 


thần yêu nước cao độ, nhân dân ta lại thắm nhuần giáo lý giác ngộ giải thoát của đạo 
Phật rồi lấy đó làm chất men cho cuộc nổi dậy, chỗng lại sự thống trị của người 


146 


phương Bắc, giành lấy quyền độc lập tự chủ cho quốc gia kéo dài hơn 5 thế kỷ, kế từ 
thời nhà Đình trở về sau (968 - 1504). 


ĐẠO PHẬT VÀ NHÀ LÝ (1010 - 1225) 


Phật giáo chính thức và công khai hoạt động từ thời nhà Định và Tiền Lê nhưng đến 
nhà Lý mới phát triển được mạnh. Như thế không phải nhà đã nâng đỡ một mình đạo 
Phật mà chính Phật giáo cũng phải theo thông lệ của các tôn giáo, học phái khác mà 
tiệm tiến, chờ đến lúc túc duyên mới phát triển được mạnh, và đến lúc không còn liên 
tục duyên thì nó cũng theo luật vô thường mà bị suy vi. Hơn nữa, không một vị vua 
nào lại sơ suất đến độ gây ra hiềm khích giuã các học phái, tôn giáo hay các lý thuyết 
với nhau, để chính triều đại của mình chịu gặp nhiều xáo trộn trong đời sống cộng 
đồng. 


Hồi nước ta mới lấy quyền tự trị, kế từ họ Khúc, rồi họ Dương, họ Ngô thì Nho giáo 
đã có nhiều người châp chính, và lúc ấy chưa có sự xuất hiện của các vị thiền sư một 
cách chính thức và đại qui mô. Thế mà Nho giáo vẫn không hưng thịnh được, chính là 
vì những con người theo Nho giáo hồi đó phần nhiều đặt nặng lòng tham vị kỷ lên 
trên hết, và nhằm ngai vàng làm mục tiêu của mình. Vì thế mấy dòng họ kia đã không 
được vững bên, lâu dài. Người theo Nho giáo đã không ý thức được sự cường thịnh 
phải có của quốc gia, qua sự ôn cỗ của xã hội, rồi lại không gây các cơ sở nên móng 
cho xã hội, không tập hợp được quốc dân để hướng họ vào sự phục vụ quốc gia. Nho 
giáo ở Việt Nam lúc ấy là một trò ngại cho bước tiễn vững chắc của toàn dân. Về kinh 
tế, chính trị không được cải thiện một cách hợp lý. Xã hội thì vẫn là xã hội rập khuôn 
theo Trung Hoa, không có điều gì mới mẻ quan trọng được khai sinh. Con người thì 
không có được hoàn cảnh thuận lợi để phát triển khả năng của mình cho xã hội và 
chính hạnh phúc bản thân mình nữa. Tóm lại, Nho giáo lúc Ấy, không có chính sánh 
hưng quốc, không có đường hướng hoạt động hợp lý, trên cương vị hành xử việc điều 
khiển quốc gia. Do đó, sau khi nhà Đinh thống nhất quốc gia, dẹp tan nạn Thập nhị sứ 
quân thì đã phải dùng đến các hình luật cực kỳ đanh thép, để lập lại trật tự, tạo cơ hội 
thuận duyên cho toàn dân an cư lạc nghiệp. 


Lúc tai họa Thập nhị sứ quân bị tiêu diệt thì chính là lúc cáo chung vai trò của những 
phân tử theo Nho giáo, và chính lúc ây đạo Phật băt đâu công khai hoạt động. 


Đạo Phật, qua hai triều Định và Tiền Lê vẫn chưa được mãnh tiền đúng khả năng 
phục vụ quốc gia. Vì hai triều nọ vẫn hãy còn ảnh hưởng nặng nẻ tinh thần Không 
Nho phần nào nên cả hai đều không tồn tại được lâu bên. 


Quốc gia Việt Nam phải chờ đến thời nhà Lý mới được hùng mạnh, vì nhờ có Lý 
Công Uấn, vị khai sáng triều đại nhà Lý. vốn là người đã được đào tạo trong một thờ 
gian ở Thiền môn dưới sự dạy dỗ của thiền sư Vạn Hạnh. [12] 


ĐẠO Phật phát triển được khả năng kiến quốc một cách vinh quang, không phải là 
nhờ vào phép lạ nào hoặc nhờ vào xảo thuật lần áp, dìm dập hạng nhân tài chụ ảnh 
hưởng Nho giáo; trái lại, do quá trình tiễn hóa tự nhiên chung cho mọi tập đoàn văn 
hóa mà nó đã rút ra kinh nghiệm kiến quốc ở hai triều đại trước. Nhà Đinh thì đã dùng 
luật pháp quá khắt khe - trong khi chưa khai phóng, cởi mở cho từng lớp nhân dân - 
được thi hành triệt để, và các sự cải tổ về chính trị, kinh tế, xã hội chưa mấy hợp lý. 


147 


Còn nhà Tiền Lê thì cũng không tạo nổi sự thay đổi nào quan trọng có tính cách đại 
qui mô và có căn bản trường tôn. 


Vai trò của các vị thiền sư, quốc sư làm cố vấn chỉ đạo cho hai triều Đinh, Tiền Lê 
không được nổi bậc như dưới triều Lý. Vì ở vào môi trường giao tiếp giữa Nho giáo 
và Lão giáo nên các ngài tuy chỉ dẫn vô tư cho các vị quốc vương, song các vị này đã 
không đủ quyền năng, nghị lực thi hành trọn vẹn sứ mệnh. Đến lớp con cháu các vị thì 
vẫn còn ảnh hưởng di truyền của Nho giáo, về cả tỉnh thần lẫn vật chất, qua các vị tiên 
đề thiếu sáng suốt và nghèo nghị lực nên chỉ miệt mài lo củng cô hạnh phúc vị kỷ, đến 
nỗi kéo đồ cả ngai vàng và đưa dòng họ đương vinh quang trở lại đời sống bình 
thường và phức tạp. Phải nhờ đến thời nhà Lý, nước Việt Nam mới thực sự cường 
thịnh là do có Con Người Mới mang một Ý Thức Mới tới, và do đó có một Chính 
Sách Mới cải tổ toàn diện các cơ cấu quốc gia đi. 


* Về Chính Trị - Năm 1010, Lý Công Uẩn[13] lên ngôi hoàng đế, mở đầu cho một 
thời đại văn minh cường thịnh ở Việt Nam. Việc làm trước tiên của vị minh chủ này 
là: "cho đốt chài lưới, giải phóng các loài chim muông... trên rừng dưới biển, bãi ngục 
tù ban chiếu từ nay trong nước ai có đều gì oan ức cho đến triều đình tâu, vua sẽ đích 
thân giải quyết". 


Mùa thu năm ấy vua cho đời đô từ Hoa Lư, về thành Đại La , có điềm rồng vàng hiện 
lên, nhân đấy vua đổi Đại La thành Thăng Long Thành, tức Hà Nội ngày nay. Cùng 
với việc dời đô nhà Lý đổi châu Cổ Pháp làm phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư thành 
phủ Trường An, sông Đuống (Bắc Giang) làm sông Thiên Đức. 


Dưới đây là nguyên văn bài "Chiếu Thiên Đô": 


"Xưa, nhà Thương đến vua Bàn Canh đã năm lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành 
Vương cũng ba lần dời đô. Phải đâu với các vua thời Tam đại theo ý riêng mình mà tự 
tiện đời đổi? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, muu toan việc lớn, tính kế muôn 
đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận lợi thì thay 
đổi, là cốt mong vận nước lâu dài, phong tục phôn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại 
vinh theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của nhà 
Thương nhà Chu, cứ đóng yên đô thành ở đây, đến nỗi triều đại không được lâu bên, 
sô vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất 
đau xót về việc đó, không thê không dời đi. 


"Huống nữa thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, 
được thế rồng cuộn hỗ ngôi, đúng vị trí các hướng nam bắc đông tây, rất tiện cho sự 
nhìn sông tựa núi; địa thê vừa rộng vừa bằng phẳng, đất đai lại cao và thoáng; dân cư 
khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Ngắm 
khắp nước Việt ta, chỉ có nơi đây là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yêu của để 
vương muôn đời. 


"Trẫm muốn nhân cái thế thuận lợi ây đê định chỗ ở. Ý các khanh thế nào?" [14] 
sau khi dời đô vê Thăng Long, cùng lúc với công việc kiên thiệt các cung điện của 
triêu đình, như : điện Càn Nguyên đê coi châu, điện Lập Hiên, điện Quảng Vũ, điện 


Long An, diện Long Thụy, điện Nhật Quang, điện Nguyệt Minh, cung Thúy Hoa và 
Long Thụy cho cung nữ ở. thành có bôn cửa: Tường phù (đông), Quảng Phúc (tây), 


148 


Đại Hùng (nam), Diệu Đức (bắc). Cộng 13 sở, xây thành lũy xung quanh. Vua cũng 
cho dựng ở phủ Thiên Đức 8 ngôi chùa. Triều đình có dựng bia ghi công. Riêng trong 
nội thành, vua cho dựng chùa Hưng Thiên Ngự; ở cung Thái Thanh, chùa Vạn Thọ, 
nhà tàng kinh Chấn Phúc; và ở ngoại thành là những chùa: Thắng Nghiêm, Thiên 
Vương, Câm Y, Long Hưng, Thánh Thọ,Thiên Quang, Thiên Đức. Triều đình cũng ra 
lệnh cho các làng trùng tu những chùa hư hại. Phát 1.680 lạng bạc để đúc chuông 
chùa Đại Giác, phát 310 lạng vàng để đúc chuông chùa Hưng Thiên. Tuyên dân làm 
tăng, lập giới đàn ở chùa Vạn Thọ cho tăng thụ giới. [1S] 


Năm sau (1011), vua ban lệnh đại xá, cấp quần áo thuốc men cho những người bị 
Ngọa Triều bắt được trở về quê cũ làm ăn sinh sông. Đồng thời xóa thuế MOHE ba năm 
cho cả nước "xóa hết nợ thuế cũ của những người mồ côi, góa chồng, già yếu". 


Niên hiệu Thuận Thiên thứ 7, 8, 9 trong ba năm liền, vua lại xuống chiếu tha cho dân 
không phải đóng thuê ruộng. 


Năm 1018, vua sai Lý Đạo Thành và Phạm Hạc đi Tống thỉnh kinh Tam tạng và năm 
1023, sai các quân đội thị sảnh việt lại kinh Tam Tạng, rô trử tại tàng kinh Đại Hùng. 
Năm 1025, dựng chùa Chân Giáo ở trong nội thành đê tiện việc tụng kinh. 


Ngô Thời Sĩ, trong Việt Sử Tiêu Án, có lời bình phẩm: 


"Vụa Lý Thái Tổ sinh trưởng nhà cửa Phật, Khánh Văn nuôi lớn, Vạn Hạnh dạy dỗ, 
thuyết nhân quả ăn sâu trong lòng, cho nên kinh mới kiến quốc, sáng tạo nhiều chùa, 
cấp điệp độ tăng chúng, muốn đưa cả thể giới vào nước Phật, bất luận hiền ngu muốn 
cho qui Phật, đến đời sau nhà Lý mới dựng lên ngôi chùa cao sát mây, lập nên cột 
chùa bằng đá cao vót, lấy sự thờ Phật làm việc thường phải có của một nước (lập hơn 
300 ngôi chùa, đúc quả chuông nặng 12.000 cân đồng). Khi khánh thành chùa thì mở 
hội, xá cho tội nhân..." (Sđd, trang 108). 


Nhà Lý trải qua các triều vua Thái Tổ, Thái Tông (1028 -1054), Thánh Tông (1054 - 
1071), Nhân Tông (1027 -I127). Các vua trên đây đã cho tổ chức lại cơ cấu hành 
chính, soạn thảo pháp luật, xây dựng nhu yếu quôc phòng, an sinh và giáo dưỡng, 
kiến thiết thủ đô Thăng Long, và làm mọi việc đề bảo toàn lãnh thổ, thống nhất nhân 
tâm, nhằm củng cô nên độc lập lâu dài: Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. 


* Về Ngoại Giao- ở phái nam, nước Đại Việt giáp giới với Chiêm Thành, một tiểu 
vương quôc vốn có tiêng hung bạo, thường xua quân sang đánh phá miền duyên hải 
nước ta. Bằng chứng khi nhà Tiền Lê mới chấp chính, vua Đại Hành sai sứ sang 
Chiêm Thành, bị vua nước này bắt giam sứ lại. Vua Đại Hành giận lắm. Chờ đến sau 
khi phá được Tống rồi, vua đem quân qua hỏi tội. Quân nhà Tiền Lê tràn vào thàdêdô 
nước Chiêm đốt phá, bắt người, và lấy rất nhiều của cải châu báu, rồi rút quân về một 
cách an toàn. Ngay sau khi mới lên ngôi, Lý Thái Tổ đã có chủ trương giao hảo với 
nhà Tống. Năm 1010, viên ngoại lang Lương Nhậm và Lê Tài Nguyên được cử đi sứ 
Tống, do đó quan hệ giữa hai nước tương đối hòa hảo. 


Buổi đầu thời nhà Lý, khi Lý Thái Tổ lên ngôi, Chiêm Thành vẫn cho sứ thần sang 
cống. Kê từ năm 1028, thái tử Phật Mã, tức Lý Thái Tông lên làm vua, đã mười lăm 
năm Chiêm Thành không chịu thông sứ. Do đó, năm 1044, vua Thái Tông đích thân 
ngự giá đi đánh Chiêm Thành. Quân ta kéo vào kinh đô Vijaya bắt sống vua nước ấy 


149 


là Rudravarman III. Từ đây phía nam được tạm yêu. Vua nước Chiêm Thành hằng 
năm lại phải triều cống như cũ. 


Về phía bắc, nước tảo sát nách một nước khổng lồ (Trung Hoa). Mà các ông vua 
Trung Hoa vốn tự xem mình là một nước "thiên triều", coi các lân bang ở chung 
quanh là man di, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là đem quân tới xâm lược, hòng áp đặt lại 
ách thống trị thời Hán - Đường của cha ông họ. 


Cho tới khi Tống Thần Tông (1068 - 1078) lên cầm quyền. Vương An Trạch được cử 
làm tế tướng. Bấy gờ Ung Châu có quan tri châu là Tiêu Chú làm sớ dâng về Tống 
triều, nói rằng: "Nếu không đánh lấy đất Giao Châu thì về sau thành mối lo cho nước 
Tàu". (Trong lúc) Vương An Thạch có ý muốn lập công ở ngoại biên và nhân dịp để 
khỏa lập sự thất bại về "5 Tân Pháp” do ông ta chủ trương để cải tổ việc chính trị 
trong nước bị người dân Trung Quốc oán giận, không chịu thi hành, cho là trái với 
chế độ phong kiến cổ truyền. 


Cuộc chiến tranh xâm lược nước Đại Việt của nhà Tống vẫn được khởi sự. Quan hệ 
bang giao Lý - Tông trở nên căn thăng trong một thời gian. 


(Nhưng sau kháng chiến chống Tống đã toàn thăng, nhà Lý vẫn giữ tư thế một nước 
độc lập, tiêp tục giao hảo với nhà Tông). 


Trong hơn hai thế kỷ, nhà Lý theo đuôi một chính sách ngoại giao lúc cương nghị, 
lúc uyên chuyên thật linh động: nhăm mở rộng quan hệ ngành thương nghiệp với các 
nước láng giêng, đông thời bảo toàn được lãnh thô và nên độc lập của dân tộc. 


* Về quân sự - Quân đội nhà Lý gồm có quân cắm vệ và quân các lộ. Đội chuyên bảo 
vệ cung điện nhà vua, đóng chung quanh kinh thành, gọi là cầm vệ. Ngoài câm quân, 
có quân các lộ các phủ. Tất cả nhân dân đến tuổi hoàng nam (18 tuổi) đều phải đăng 
lính, nhưng vẫn được ở nhà cày bừa, mỗi tháng phải đi phiên một kỳ ngắn. Đó là 
chính sách "ngụ binh ư nông” (có nghĩa là giữ quân lính ở nhà nông) vừa bảo đảm sản 
xuất nông nghiệp vừa bảo đảm số quân cần thiết, phòng khi không may có chiến tranh 
xảy tới. Các chức chỉ huy quân đội có: Đô thống, nguyê người soái, thống quản, 
thượng tướng, đại tướng, đô tướng. 


Những lần chinh phạt lớn, vua tự làm tướng hay cử các hoàng tử thân vương làm 
nguyên soái chỉ huy (LSVN tk I1 - 1427 q1 T2). 


"Quân đội nhà Lý đã đạt đến một trình độ tổ chức và huấn luyện khá cao. Quân đội 
phiên chấn thành các đơn vị: quân, vệ và bao gồm các binh chủng: bộ binh, thủy binh, 
ky binh. Trang bị quân đội, ngoài các loại vũ khí đã thấy từ trước như giáo mác, cung 
nỏ, khiên, v.v... còn có thêm máy bắn đá. Lực lượng quân đội hùng hậu đó giữ vai trò 
rất quan trọng việc củng có nhà nước... và đã lập nên nhiều chiến công rực rỡ trong 
các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước" (LSVN, tập l1, trang 153). 


Năm 1011, vua Lý Thái Tông thân chỉnh đi đánh Chiêm Thành, giết chúa là Sạ Đâu, 
bắt 30 voi, 5000 người lính làm tủ binh. 


Năm 1038, trần Quảng Nguyên (nay thuộc tỉnh Cao Bằng) có tên tù trưởng Nùng Tôn 
Phúc làm loạn. Năm sau (1039), Thái Tông Đích thân đánh dẹp, bắt được Nùng Tôn 


150 


Phúc đem về kinh sử tội. Thì ba năm sau (1041) vợ Nùng Tồn Phúc và con trai là Trí 
Cao từ động Lôi Hỏa đời về châu Thảng Do (gần châu Quảng Nguyên) lập ra một 
nước Đại Lịch. Thái Tông một lần nữa, cất quân tự thân đi đánh và bắt được Trí Cao, 
nhưng lần này vì tương tình không giết, tha cho về và phong cho làm Quảng nguyên 
mục. Tình hình được tạm yên. 


Để chuẩn bị chống tống, điều trước nhất, là đánh Chiêm Thành, nhằm cảnh cáo nước 
này (đã) dựa vào thế lực nhà Tống, cắt đứt quan hệ với Đại Việt, và còn đem quân 
quây phá vùng biên cảnh nước ta. Nên năm 1069, Lý Thái Tông, xuống chiếu thân 
chinh Chiêm Thành, quân ta đã vào lấy được Vijaya, bắt vua nước ấy là Rudravarman 
II (Chế Củ) và nhiều lính làm tù binh. Rudravarman III xin dâng đất chuộc tội. Vua 
Lý bằng lòng. Ba châu Bồ Chính, Đại Lý, Ma Linh thuộc Chiêm Thành từ đó nhập về 
nước ta. Nay là địch phận Quảng Bình về phía Tây Quảng Trị. 


Trong số tù binh có hòa Thượng Thảo Đường, người Trung Hoa, sang truyền đạo ở 
Champa (Chiêm Thành)... khi biết rõ chuyện vua sắc phong ngài làm quôc sư và cho 
mở đạo tràng, giảng kinh tại chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Số đệ tử theo 
học đạo có đến hàng ngàn, trong đó vua Lý Thánh Tông cũng xin làm đệ tử. Từ đây 
đạo Phật Việt có thêm một phái Thiền Tông thứ ba, phái Thảo Đường. 


Dòng Thiền Thảo Đường (1069 - 1205) truyền được 5 đời, gồm 19 vị tổ kế thừa. 
Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Dưới Thời Vua Lý Nhân Tông 


Năm 1068, khi Tống Thần Tông lên cầm quyền, triều đình nhà Tống gặp phải cảnh 
huống khủng hoảng và quân sự, chính trị, kinh tế và xã hội. Qua năm sau, năm 1069, 
Vương An Thạch, một nho thần, được cử làm tế tướng, y đề ra chính sách cải cách 
kinh tế "làm dân bớt bị quấy; thêm giàu, làm quốc khố dồi dào, làm binh lực nước 
mạnh"[16], nhằm cứu vãng tình thế khó khăn trong nước và sự uy hiếp của hai nước 
Liêu - Hạ ở phía bắc và tây Trung Hoa[17] ; đồng thời có ý đồ mở rộng biên cương 
xuống phía nam mà Quảng Nam là vùng ở cực nam nước Tống, gồm hai lộ: Quảng 
Nam tây lộ và Quảng Nam đông lộ. Gọi tắc là Quảng Tây và Quảng Đông. Nước Đại 
Việt đời Lý tiếp giáp đất Quảng Tây. Theo kế hoạch trên "nếu thắng,thế Tống sẽ tăng, 
và các nước Liêu - Hạ sẽ phải kiêng nể". Vẫn theo sự tính toán của Vương An Thạch 
thì: "Lúc quân ta (tức quân Tống) diệt được Giao Chỉ (tức nước ta), uy ta sẽ có. Rồi ta 
báo cáo cho Thiềm Tây biết, quân dân Thiềm Tây sẽ có thắng khí. Với Thắng khí ấy, 
ta sẽ nuốt tươi nước Hạ. Mà nếu nuốt được nước Hạ thì ai dám quấy nhiễu Trung 
Quốc nữa".[1§] 


Vương An Thạch làm nội chính cánh mạng, nhưng khi đem ra thực hiện "Tân Pháp", 
gặp phải rất nhiều sự chống đối trong nước, nhất là các lão thần. Khoảng tháng 6 năm 
1074, Vương An Thạch tự thấy không làm được gì, xin từ chức. Nhưng tình hình mỗi 
ngày càng phức tạp hơn. Đến tháng 3 năm sau (1075), chỉ sau mười tháng vắng mặt ở 
Biện Kinh, Vương An Thạch lại được vua triệu về chấp chính. 


. Nước Đại Việt, từ lâu, đã là mục tiêu của vua tôi nhà Tống muốn đánh lấy. Theo 
Vương An Thạch vẫn là "đánh lấy nước yêu để dọa nước mạnh". Triều đình nhà Tống 
ra lệnh cho các tướng tá phòng thủ phía nam: [19] ' 'chuẩn bị lương thực, bắt lính, 
đóng chiếm thuyền và tổ chức tập trận". Nhà Tống còn ra sức "mua chuộc các thủ lĩnh 
bộ tộc thiểu số vùng biên giới", hòng làm suy giảm tiềm lực kháng chiến của dân tộc 


I5I 


ta. Trong lúc Tông sửa soạn đánh Lý, thì có sứ Liêu đên Biện Kinh, hỏi viên tiêp sứ 
răng: 


- "Nam man có việc gì? 

Nam man tức là Giao Châu. Viên tiếp sứ trả lời. 

- Nam man tức cướp. Triều đình đã sai người đẹp. 
- Binh dùng có đến vài vạn không? 

- Không đến vài nghìn. 

- AI làm tướng? 

- Quách Qui và Triệu Tiết (LTK.) 


Ở nước ta, khi Lý Thường Kiệt lên cầm quyền, trước hết, ông lo việc củng có khối đại 
đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng quôc phòng, để kịp thời đối phó với quân 
xâm lăng nhà Tống. Trong khi đó, có người Tống ở Quảng Tây tên Từ Bá Tường, gửi 
mật thư cho vua Lý (1073), nói rằng: "Tống sửa soạn đánh Giao Chỉ. Theo binh pháp: 
"Trước khi người có bụng cướp mình chỉ bằng mình đánh trước. Lúc nào quân đại 
vương vào đánh, bá tường này xin làm nội ứng".[20] Khi đã nắm được tình thế chủ 
động rồi, một mặt, Lý Thường Kiệt tâu vua Lý Nhân Tông xin gửi công hàm tới triều 
đình Tống đòi lại tụi Mùng Thiện Mỹ và 700 bộ thuộc đã trốn sang Trung Quốc; một 
mặt, ông lập tức tâu vua: "Ngồi im đợi giặc, không bằng đem quân ra trước để chặn 
thế mạnh của giặc". Triều đình Lý tán thành. 


Thế là cuộc chuẩn bị đánh Tống được nhanh chóng thực hiện. Với một đạo quân từ 
sáu tới mười vạn người, chia làm hai đạo thủy và bộ, do Lý Thường Kiệt Tông chỉ 
huy, nhằm tiêu điệt các cứ điểm quân sự của Tống ở các trại biên giới, cửa biển Khâm 
Châu, Liêm Châu, và chủ yếu là đánh thành Ung Châu. 


Ngày 27 - 10 - 1075, quân ta mở đầu cuộc tiến công vào đất Tống. Trước khi ra quân, 
Lý Thường Kiệt tuyên bô: 


"Trời sinh ra dân chúng, vua hiền ắt hòa mục. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay 
nghe vua Tống ngu hèn, chăng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà 
của Vương An Thạch, bày những phép "thanh miêu", "trợ dịch", khiến trăm họ mệt 
nhọc lầm than mà riêng thỏa mái mưu nuôi mình béo mập. 


"Bỡi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà vẫn sa vào cảnh éo le độc hại. 
Lượng kẻ ở trên cô nhiên phải xót. Những việc từ trước, thôi nói làm gì! 


"Nay bản cức vân mệnh quốc vương, chí đường tiến quân lên Bắc, muố dẹp yên làn 
sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quôc thê, không phân biệt chúng dân. Phải quét 
sạch nhơ bân hôi tanh đê đên thuở ca ngày Nghiêu, hưởng thánh Thuân thăng bình! 


"[a nay ra quân, côt chỉ cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đăm. Hịch văn truyên tới đê 
mọi người cùng nghe. A1 nây hảy tự đăn đo, chớ cómang lòng sợ hãi". 


152 


- bản dịch của Trần Văn Giáp, trích dẫn Thơ Văn Lý Trần, tập I - 


Lý Thường Kiệt ra lệnh tập trung thủy quân ở Vĩnh An và bộ quân ở dọc biên thùy 
các châu: Quảng Nguyên, Môn, Quan Lang và Tô Mậu. Khí giớ thì ngoài cung nõ, 
trường thương mà hai bên đều dùng, ta có tên tâm thuốc độc, và máy băn đá. Ta còn 
dùng nhiều chiến thuyền và voi để xung phong. Voi có thể do cả đường thủy và 
đường bộ tiễn vào. Đạo quận thuộc các bộ tộc thiêu số do Tôn Đản chỉ huy, được lệnh 
xuất quân trước, chia thành nhiều ngã vượt biên giới tiến chiếm các trại Vĩnh Bình, 
Thái Bình, Hoành Sơn... châu Tây Bình, châu Lộc. Một cánh quân khác đóng gần 
biên giới Khâm Châu cũng kéo tới đánh các trại Như Hồng, Như Tích và Đề Trạo. 
"Quân ta tới đâu như vào nhà trống người không" (VSL). 


Trong khi ấy, Lý Thường Kiệt dẫn đại quan đi đường thủy, từ châu Vĩnh An (Móng 
Cái) tới Khâm Châu và Liêm Châu. Ngày 30 - 12 - 1075, quân ta tiến chiếm thành 
Khâm Châu, bắt toàn bộ quan quân, không phải giao phong một trận nào. Ba ngày 
sau, 2 - I - 1076, Liêm Châu cũng mắt vào tay quân ta. Tám nghìn thổ binh bị ta bắt 
làm phu khiêng vác... 


Chiếm xong hai châu Khâm, Liêm, Lý Thường Kiệt dùng chính sách "phủ dụ" để nêu 
danh nghĩa làm yên lòng dân Tống, ông saI yết bảng dọc đường kế tội quan Tống. Lời 
Lộ Bồ nói rằng: "Quan coi Quê Châu đã kiểm điểm dân các động và đã tuyên bố rõ 
ràng muốn sang đánh Giao Chỉ". Ông cũng lợi dụng sự tranh chấp giữa hai phái tân 
và cựu trong triều đình Tống, để chia rẽ hàng ngũ địch. Trong các lộ bố có nói: 
"Trung Quốc dùng các phép thanh miêu, trợ dịch, làm dân khốn khổ. Nay ta đem 
quân tới cứu"[2I] 


Khi được tin hai châu Khâm, Liêm đã mất, vua tôi Tống rất lo ngại, hoang mang. 
Triều đình náo động. Các tướng ở địa phương bối rối. Ty kinh lược Quảng Nam Tây 
Lộ vội vã xin viện binh: 20.000 quân, 3.000 ngựa, xin thêm khí giới, đồ dùng và một 
tháng lương, và xin được đều động các dân khê động, tất cả lấy dọc đường từ knh đến 
Quảng Tây. Để điều khiển quân được mong chóng, ty ấy cũng xin dời đến thành 
Tượng, gần phía bắc Ung Châu. (LTK) 


Trong lúc bối rối, triều đình Tống đối phó rất lúng túng. Vua Tống cách chức Lưu Di 
và sai Thạch Giám thay coi Quê Châu và làm kinh lược sứ Quảng Tây, đồng thời 
xuống chiếu cho các quan lại địa phương, dặn rằng: "Nếu xem chừng quân Giao Chỉ 
tới đâu mà không đủ quân giữ, thì chỉ giữ lấy chỗ hiểm mà thôi. Chỗ nào có tiền, vải, 
lương thực, thì phải chở tháo đi, đừng để lọt vào tay địch". Sau đó lại ra lệnh trái 
ngược, nói rằng: "Nếu quân bỏ thành đi chỗ khác, thì lo rằng dân rối sợ. Hãy bảo các 
quan ty đều phải trở lại thành mình". 


Trên các mặt trận, quân Lý hoàn toàn làm chủ. Lý Thường Kiệt ra lệnh cho đạo quân 
ở Khâm và Liêm Châu tiến lên phía bắc. Đạo đồ bộ ở Khâm Châu kéo thắng lên Ung 
Châu. Đường thắng dài chừng 120 cây sỐ, nhưng phải qua dãy núi thập vạn. Còn đạo 
đồ bộ ở Liêm Châu tiến sang phía đông bắc chiếm lấy châu Bạch, hình như để chặn 
quân tiếp viện của Tống từ phía đông tỚI. Rồi hẹn ngày 18 - I - 1076, hai đạo quân sẽ 
cùng hội lại tạo thành một sức mạnh tiến công bão táp và bất ngờ vây chặt lây Ung 
Châu. 


I5 


Ung Châu là một thành lũy kiên cố, do tướng Tô Giàm cùng với 2.800 quân cương 
quyết có thủ, để chờ quân các châu và quân triều đình tới tiếp cứu. "Cuộc chiến đấu ở 
thành Ung Châu, bởi thế, sẽ rất gay go, quyết liệt, và sẽ là một trường tranh đấu giữa 
mưu trí của Lý Thường Kiệt và lòng dũng cảm của Tô Giảm" (LTK) 


Ngày 11 - 2 - 1076, Trương Thủ Tiết, từ Quảng Châu, đem quân tới cứu viện, bị quân 
ta chặn đánh ở ở Côn Lôn (phía bắc Ung Châu) cách Ung Châu 40 cây số. Quân Tống 
bạc nhược chưa đánh đã chạy. Nhiều tên quân hàng theo ta. Trương Thủ Tiết và nhiều 
tướng tá bị giết. 


Thành Ung Châu vẫn tiếp tục bị vây hãm. Quân ta dùng một thứ công cụ (thường gọi 
là máy bắn đá) nhằm bắn vào trong thành, khiến người và ngựa chết như rác. Quân 
của Giàm có cung thần tí bắn một phát được nhiều tên, giết nhiều lính và voi của ta. 
Lý Thường Kiệt ra lịnh cho quân sĩ chiếm thành. Nhưng thành cao và chắc, quân ta 
phải dùng vân thê, là một thứ thang bắc truyền nối nhau rất cao, để leo lên thành, 
nhưng vẫn không tiến theo được bước nào. Ta phải dùng đến kế đào đường hầm, định 
chui vào thành, cũng không vào nổi. Sau dùng hỏa công, nghĩa là bắn các chất cháy 
như nhựa thông vào thành. Trong thành thiếu nước, không thê chữa được cháy. 


Sau 42 ngày công phá mà không sao phá được, cuối cùng ta dùng phép thổ công: lấy 
đất bỏ vào bao bì, xếp chồng lên nhau, thành bực thềm để lên thành. Bao đất chất 
hàng vạn, dần dần qua như núi. Chốc lát đã cao đến vài trượng. Quân Lý nối tiếp nhau 
như kiến mà trèo lên, rồi lọt vào trong thành. Hôm ấy là ngày 1 - 3 - 1076. [22] 


Lý Thường Kiệt sai phá thành Ung Châu, lấy đá lấp sông để ngăn ngừa quân cứu viện 
của địch. Rôi tiệp tục tiên lên phía bắc, định lây Tân Châu. Viên coi Tân Châu, nghe 
quân ta kéo gân đền thành, bỏ thành chạy trôn (UTK). 


Sau khi Ung Châu thất thủ. Mộng Vương An Thạch định lấy nước ta đã tan tành như 
mây khói. Dư luận xôn xao ở khắp nơi rất bất lợi cho y. Các triều thần nhao nhao 
phản đối vì "ai cũng biết y là chủ mưu và hoàn toàn phải mang trách nhiệm". Tuy 
nhiên, Vương An Thạch vẫn tìm mọi cách để tự bào chữa: "Đáng lẽ ta phải đánh khi 
Càn Đức (tức Lý Nhân Tông) mới lập. Bấy giờ, các khê động đều muốn nội phụ. Nếu 
lúc ấy ta muốn đánh Giao Chỉ, thì chỉ cần hai vạn tinh binh, chọn năm sáu tướng vừa 
vừa,l à có thê làm xong chiện". Y nói thêm: "Tôi, khi trước Thấy Giao Chỉ đánh Ung 
Châu chưa hạ được, trong nước chúng bỏ không, nên tính có thể hành động chóng mà 
đánh úp ở hậu phương nó. Làm như thê thì ta không cần đánh quân nó đương cướp ở 
nước ta, mà chúng cũng bị tan. Sau khi Ung Châu mất, sự đánh úp chúng không thê 
bàn đến nữa". 


Cuộc hành quân thần tốc của Lý Thường Kiệt nhằm đánh phủ đầu vô đất Tống - trước 
khi chúng định đánh lấy nước ta - đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của địch, khiến chúng 
phải chùn bước: đang từ thế chủ động rơi vào thế thụ động; vì thế, cuộc đánh phục thù 
Và có ý đồ xâm lăng nước Đại Việt của Tống đành phải lùi lại một thời gian nữa mới 
có thê thực hiện. Vương An Thạch không kịp chờ kết quả của cuộc phát binh trả thù 
mà mình đã chủ mưu. Tháng 10 năm 1076, tế trớng Vương An Thạch từ chức. 


Khi mục tiêu của cuộc “hành quân” đã đạt được, Lý Thường Kiệt ra lệnh cho toàn bộ 


quân nhanh chóng rút vê nước, chuân bị cuộc khánh chiên mới, chông quân Tông sắp 
sửa kéo xuông xâm lăng nước ta. [23| 


154 


Cuộc khởi binh của Tống lần này có mục đích rõ rệt: vừa đánh báo thù, sau khi quân 
lý đánh chiếm các châu Khâm - Liêm - Ung, vừa có chủ ý "chinh phục nước ta và sáp 
nhập đất đai ta vào Tống".Chỉ sau 8 ngày, Ung Châu bị quân ta chiếm, ngày 9 - 3 - 
1076, vua Tống cử Quách Quỳ làm An Nam đạo hành doanh mã bộ quân tổng quản 
chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, cầm quân sang đánh Đại Việt. 


Muốn chắc đạt mục đích, một mặt, Tống sửa soạn một cách chu đáo về đủ mọi 
phương diện: "tướng tá, quân bộ, quân thủy, khí giới, lương thực, thuốc men, xe ngựa, 
tàu thuyên, tuyên truyền, phủ dụ...; Mặt khác, vua Tống sai sứ qua chiêm Thành, 
Chân Lạp xúi giục các nước này đánh biên thùy phía nam nước ta. 


Đại quân sẽ kéo xuống, tập trung tại Ung Châu, bắt đầu tháng § năm 1076, những 
cánh quân Tông đã đột nhập miên đât nước ta, do Thâm Khởi câm đâu, đánh chiêm 
châu Vĩnh An. 


Tháng 10, Yên Đạt đánh vào châu Quảng Nguyên (Cao Bằng), một vị trí chiến lược 
của ta ,mà có lần, Quách Quỳ đánh giá rất quan trọng: "Quảng Nguyên là cổ họng của 
Giao Chỉ. Có binh giáp mạnh đóng ở đó. Nêu ta không đánh lấy được, thì sau khi ta đi 
sâu vào đất chúng, quân ta sẽ bị đánh cả mặt trước mặt sau". 


Lư Kỳ đốc thúc 5.000 quân cự chiến, nhưng đến ngày 1-1-1077, Quảng Nguyên bị 
mất. 


Ngày 8-1-1077, Quách Quỳ dẫn đại quân từ Tư Minh, Bằng Tường theo đường qua ải 
Nam Quan đánh vào ải Quyết Lý, bị quân ta - do phò mã Thân Cảnh Phúc chỉ huy - 
chặn lại ở đây. "Quân Tổng không thể tiễn, Quỳ sai quân cung tiễn thủ lấy nõ bắn vào 
voi. Voi sợ, quay chạy, đẫm xéo lên quân Lý, Quân Lý tan vỡ. Quyết Lý mắt" (LTK). 


Với một đạo quân hơn mười vạn người, do chín tướng dặt dưới sự chỉ huy của Quách 
Quỳ. Mỗi tướng đều động chừng 5.000 quân. Vậy có 45 ngàn quân chính qui, trong 
số đó có 2.500 ky binh châu Kinh, Nguyên, Tần, Lũng... Ngoài 5.000 quân chính quy 
ra, dọc đường sẽ mộ thêm binh các lộ Hà Bắc, kinh động và ở miền nam, Động Đình 
và quân tình nguyện. Tại chính huyện thuộc Quê Châu, Quách Quỳ ra lệnh bắt 8.500 
bảo đinh, 91.200 hạng khác. Chủ lực Tống là bộ binh. Quách Quỳ và Triệu Tiết đều là 
những tướng giỏi, quen với lính cưỡi ngựa vùng cao nguyên và sa mạc, nên cuộc nam 
chinh lần này, Quách Quỳ đã đem theo một vạn con ngựa. 


Tống cũng chuẫn bị một toán thủy binh phối hợp với bộ binh, nhưng thủy binh không 
có chiến hạm; như vậy, làm sao so được với thủy binh của ta vôn đã quen với chiến 
trận và có truyền thống đánh đuôi quân Hán - Tống dưới thời Ngô Quyên - Lê Đại 
Hành, lập nên nhưng chiến công hiên hách, làm khiếp vía kẻ địch. 


x 


ngày 27-3-1076, Quách Quỳ từ dã Phu Diên về đến Biện Kinh. Quỳ vào yết kiến vua 
Tống. Tống Thần Tông xuống chiếu, dặn rằng: "Sau khi bình được Giao Chỉ, sẽ dặt 
châu huyện như ở nội địa". 


Quân Tống tiếp tục tràn xuống, theo đường tắt qua dãy núi Đâu Đỉnh, tới phía tây bờ 
sông Phú Lương; trong khi đó, một cánh quân tách ra, vòng sang phía đông đánh bọc 


155 


hậu quân ta ở Giáp Khẩu (Chi Lăng) và thăng tới Sông Cầu vào ngày 18-1-1077. 
Quân Tông đóng trên một tuyên dài 60 đặm (khoảng 30 cây sô) từ bên đò Như 
Nguyệt đên gân núi Nham Biên. 


Bờ bên này là quân của ta tâ ngự. 


Dòng sông Như Nguyệt trở thành chiến tuyến thiêng liêng mà Lý Thường Kiệt đã 
"tiên liệu” chọn làm nơi phòng ngự cuối cùng nhằm chặn dứng quộc tiến công của 
địch định vượt sông, chiếm lấy kinh đô Thăng Long. Ông đã sai đắp đê Nam Ngạn 
cao như một bức thành. Ngoài đê, đóng cọt tre mấy lớp để làm giậu. Quân ta đóng 
đọc theo sau lũy tre dài gần 100 cây số, sẵn sàng đón đánh địch, nếu chúng chực qua 
sông. 


Đại bản doanh quân Lý đóng ở Thiên Đức và Thăng Long. Phòng tuyến ra rất kiên có. 
Mà quân Tống lai không có thuyền qua sông. Thủy quân cũng không thể tới. Quân 
tống bị chặn đứng ở bên kia sông Cầu. Quách Quỳ sai bắc cầu phao, đóng bè lớn, môi 
lần, chở được 500 quân sang sông, hết lớp này đến lớp khác, rầm rộ tiến công vào 
phòng tiến của ta. Quân ta từ bên bờ cao đánh xuống. Quân Tống, phần bị giết, phần 
xin hàng, đạo quân đã qua sông hoàn toàn tan rã. 


Đã hai lần quân Tống vượt sông thì cả hai lần thất bại nặng nề. 


Quách Quỳ chán nản, thất vọng, không dám nghĩ đến việc vượt sông nữa, và ra lệnh: 
"AI bàn đánh sẽ bị chém!". 


Tống Thần Tông trước kia từng dặn Quách Quỳ: "Phải lo việc An Nam cho chóng 
xong". "Khi đem quân vào cõi chúng, ta phải đánh cho chóng được". "Sau khi bình 
được Giao Châu, sẽ đặt châu huyện như nội địa. Giấc mộng bá chủ nhằm "chinh phục 
nước ta và sáp nhập đất dai và Tống" đã không thể nào thực hiện được. 


Hơn một tháng bị lún chân ở bên kia khúc sông Như Nguyệt (Sông Cầu), quân Tống 
Lâm vào tình trạng bị đát; lương thực ngày một vơi dần, đường tiếp vận quá xa xôi, 
phu phen thiếu thốn, lại bị quân ta chặn bít các ngã, không thể nào chuyền được lương 
thực tới nơi. Sau lưng địch, những toán quân nhỏ của ta không ngừng hoạt động quây 
phá. Cộng vào đó, thời tiết đang chuyên. dần san nóng nực - sức nóng dữ dội của mùa 
hạ - không thích hợp với quân Tống. Số quân lính và phu vận chuyển mệt mỏi, chêt 
dần chết mòi quá nửa, số còn lại cũng bị ốm đau. "Lương ăn của chín đạo quân đã 
cạn. Lúc ra đi, quân có mười vạn, phu có 20 vạn. Vì nóng bức và lam chướng, quân 
phu đã chết mất quá nửa rồi. Còn non nửa, cũng đều ốm" (LTK). 


Thời cơ và hoàn cảnh rất thuận tiện cho ta chuyền sang thế phản công. Hai hoàng tử 
Hoàng Châu và Chiêu Văn, theo kế hoạch đã vạch sẵn, dẫn 400 chiến hạm, đồ bộ vài 
vạn quân đánh vào trận tuyến địch ở vùng sông Kháo Túc (Sông Cầu gần núi Kháo 
Biển) đê nhử địch về hướng này, rồi kéo quân xuống. thuyền trở vê căn cứ địa, bị quân 
địch bắn đá như mưa làm thuyền chìm. Quân ta chết đuối khá đông và hai hoàng tử 
cũng đã hy sonh anh dũng. Nhưng sau đó, vào một đêm không trăng sao, đại quân của 
ta, do Lý Thường Kiệt chỉ huy, mở cuộc tổng phản công bất ngờ đánh úp vào doanh 
trại chính của địch. Quân Tống đại bại. 


156 


Trước khí thế chiến thắng oanh liệt ấy, Lý Thường Kiệt đõng dạc đọc vang trước ba 
quân bài thơ Lâm Liệt bât hủ: 


"Nam quốc sơn hà Nam đề cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm Phạn 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư" 

Tạm dịch: 

1. Nước Việt Nam vua Nam quản trị 
Sách trời vạch định rõ biên cương 
Cớ sao lũ giặc sang xâm Phạn? 


Quyết đánh không tha, buộc chúng hàng. 


2. Vua Nam ngự trị nước Nam ta 
Ranh giới sách trời đã vạch ra 
Quân giặc, cớ sao sang cướp phá? 
Bọn ngươi chuốc lấy nhục thua mài... 


Bài thơ ngắn, vỏn vẹn chỉ có 28 chữ. Mà hồn thơ là hồn của dân tộc nên lời thơ như 
sấm sét đã tác động tâm lý người nghe (hay đọc) đến phải sửng sốt rợn tóc gáy. Toàn 
bài tơ chứa đựng cả một nội dung triết lý "chính trị nhân sinh", nói lên sức mạnh của 
một nước Đại Việt Tự Chủ (mà) Lý Thường Kiệt, người đại diện triều đình, đại diện 
cho toàn thể quốc dân, tuyên bố lúc mở cuộc tổng phản công diễn ra tại khúc sông 
Như Nguyệt, với lời thơ ây, đã kích động lòng yêu nước, trí thông minh sáng tạo, sức 
dũng cảm phi thường của tướng sĩ ta, cương quyết đánh đuổi quân xâm lược Tống ra 
khỏi bờ cõi, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn nên độc lập thông nhất 
của dân tộc, mở ra một sinh lộ mới đầy tự hào, phân khởi cho con cháu mãi muôn đời 
VỀ Sau... 


Sau cuộc chiến thắng trận ở sông Như Nguyệt và khi đã nắm vững tình hình một 
cáchchủ động, Lý Thường Kiệt, cũng như triều đình nhà Lý (thấy đã đến lúc) đứng ra 
đặt vấn đề điều đình để gỡ thế kẹt cho địch, đồng thời nhằm chấm dứt chiên tranh để 
mưu lợi cho dân tộc: "Không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được 
tôn miếu, xã tắc" - Văn bia chùa Linh Xứng của thiền sư Pháp Bảo, đời Lý - 


157 


Công việc thương lượng được tiến hành gấp, Quách Quỳ đang ở trong thế bí, như một 
kẻ sắp chết đuối vớ được phao, vội vã nhận "giảng hòa" rút quân về nước. 


Quách Quỳ bùi ngùi than thở với những thuộc hạ của y: "Ta không đạp đồ được sào 
huyệt giặc, bắt được Càn Đức (vua Lý Nhân Tông) để báo mệnh triều đình; đó là tại 
trời! Thôi n đành liều một thân ta, chịu tội với triều đình; để mong cứu hơn mười vạn 
nhân mạng". 


Tháng 3 năm 1077, đang đêm, Quách Quỳ cho lệnh rút quân. Các bộ binh và ky binh 
hoảng hôt rút chạy trong cảnh hôn loạn. "giày xéo lên nhau đê mong được thoát chêt 
trở vê nước”. 


Lịch Sử Việt Nam, tập I, đã ghi lại những thành tích cuộc khánh chiến chống Tống 
dưới thời vua Lý Nhân Tông: "Do thắng lợi mãnh liệt của cuộc kháng chiến mà trong 
suốt cả thời kỳ thống trị ở phương bắc từ đó về sau, trong khoảng 200 năm, nhà Tống 
không dám đụng đến đất nước ta. Ý chí xâm lược của nhà Tống thật sự đã bị đè bẹp 
dưới sức mạnh đoàn kết đấu tranh kiên Cường, bất khuất và trí tuệ sáng tạo của dân 
tộc ta. Dù nghĩa lịch sử quan trong của cuộc kháng chiến là buộc nhà Tống, năm 
1164, phải công nhận nước ta là một vương quốc độc lập" (Sđd trang 181) 


* Về Văn Học - Trước khi tìm hiểu văn học đời Lý, thiết tưởng cũng nên nhìn lại hai 
thời Đinh - Tiền Lê xem thế đứng của Phật giáo lúc ấy có những ảnh hưởng gì để từ 
đó, chúng ta khả dĩ có một nhận định chính xác. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đông Chỉ 
viết trong Việt Nam Cổ Văn Học Sử: 


"Đạo Phật truyền bá trong dân gian đã rộng. Một vài đạo viện vừa có chỗ tu hành vừa 
là nơi học tập, đã sản xuât được sô đông nhà thơ, nhà văn, trong sô đó có nhiêu nhân 
tài ra giúp việc nội chính cùng việc ngoại giao cho triêu đình. 


"Năm 917, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, lúc ban định tước cấp cho các quan cũng định 
luôn giai phẩm cho hàng tăng đạo có công giúp nước. Đứng đầu có chức tăng thông 
trao cho Ngô Chân Lưu và ban hiệu là Khuông Việt Thái Sư, hiệu này - có nghĩa: 
chống đỡ nước Việt - kể cũng đặc biệt, đủ biết vị hoàng đề ở Hoa Lư tất chuộng đạo 
Phật và các công việc vạn thắng nhờ có Đại sư khá nhiều. 


"Nhà Lê kế chân nhà Đinh cũng ưu đãi tăng đồ từng sai sứ qua Tàu thỉnh Cửu kinh và 
Đại tạng (1007) Vua Đại Hành còn dùng cha con Sư Maha, người Chàm để dịch kinh 
sách bối diệp bên Tiểu thừa để truyền rộng Phật học, nhưng cũng không cạnh tranh 
nỗi với môn phái hai nhánh thiền tông của Vinitaruci và Vô Ngôn Thông. 

"Nói tóm lại, trong khoảng thế kỷ thứ X, cửa thiền đã đóng một vai quan trọng về văn 
học. Cũng vì thế mà đạo Phật ở Việt Nam từ đó càng lắm tín đồ và được chính phủ vì 
nế" (Sđd, trang 96 - 97) 


Để mở đầu cho một nền văn học dân tộc, về thể thơ, thì bài từ của đại sư Ngô Chân 
Lưu được col là đóa hoa đâu mùa đã nở trong vườn thơ văn Việt Nam, thê kỷ thứ X. 


Nguyên văn bài từ: 


"Tường quang phong hảo câm phàm trương 


158 


Thần tiên phục đế hương 

Thiên trùng vạn lý thiệp thương lương (lãng) 

Cứu thiên qui lộ trường 

Nhân tình thảm thiết đối ly trường 

Phan luyết sứ tỉnh lang 

Nguyện tương thâm ý vị Nam cương 

Phân minh báo ngã hoàng 

Tạm dịch: 

Trời trong, mây tạnh, cánh buồm Øø1ương 

Sứ thần về có hương 

Ngàn trùng non nước vượt đại dương 

Xa xôi hút dặm trường 

Tình (người) thắm thiết, xin nâng chén rượu lên đường 

Cầm tay nhau... lòng vấn vương 

Nhờ đem ý nguyện người Nam cương 

Bày tỏ với thượng hoàng. 

Trong lời tựa tập sách Toàn Việt Thị Tập, Lê Quí Đôn đã đưa ra những nhận sét về 
tình hình sinh hoạt văn học dưới hai triêu Lý - Trân: "... Nước Việt Nam ta ngay từ 
buôi đâu dựng nước cũng đã văn minh không kém gì Trung Quôc. bài từ của thời 
Tiên Lê tiên sứ thân Lý Giác nhà Tông, lời lẽ bóng bây nõn nà, có thẻ vôc được. Đên 
các vua nhà Lý đêu là những bậc giỏi chữ hay thơ, nhưng không biệt tìm kiêm vào 
đâu, chỉ thây sách Thiên Uyên Tập Anh còn chép được của vua Thái Tông hai bài, 
của vua Nhân Tông hai bài. Cho đên các vua nhà Trân cũng rât mên chuộng sáng tác 
thơ văn, môi vị đêu có tập thơ riêng, nhưng đã rơi rụng mât mát rât nhiêu, trong Việt 
Am Thi Tập chỉ còn thây độ vài ba chục bài. Nói chung là hôn thơ Lý - Trân rât 
phóng khoáng, tình cảm cao siêu mà thanh thoát,phong vị phản phất THIÊN NGỮ, 
nên đã tạo được tiếng vang có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sự và giáo hóa đương 
thời..." (Sđd, trang 24). 

Nói về văn học đời Lý, khi nền văn học nước ta mới bắt đầu hình thành, những công 
trình sáng tác thơ văn của các thiền sư và văn thi sĩ thời ấy còn truyền lại đến nay, 


được ghi trong các sách: Thiền Uyên Tập Anh. Việt Âm Thi Tập của Phan Phu Tiên; 
Toàn Việt Thị Lục và mục Nghệ Văn Chí trong bộ Đại Việt Thông Sử (hay Lê Triêu 


159 


Thông Sử) của Lê Quí Đôn; mục Văn Tịch Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương 
Loại Chí của Phan Huy Chú và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên v.v... 

Các tuyên tập phú và tản văn thì phải kể đến một bộ sách quan trọng về thê phú: Quần 
Hiền Phú Tập của Hoàng Thụy Phu, và truyện tích như: Việt Điện U Linh của Lý Tế 
Xuyên và Lĩnh Nam Chính Quái của Trần Thế Pháp v.v... 

Trên chặn đường phát triển một nền văn học dân tộc mà (ở đây) ta có thê hình dung 
được sự kết quả rực rỡ của nó theo như lời nhà sử hoạc Phan Huy Chú, mục Văn Tịch 
Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, thì: "Nước Việt ta được gọi là nước 
giữ lễ đã lâu. Kế từ Đinh, Lê dựng nước, đã đứng ngang hàng với Trung Hoa; mệnh 
lệnh, từ chương dần dần rõ rệt. Đên Lý Trần nôi trị, văn vật mở mang; về thắm định 
thì có những sách điển chương, điều luật; về ngự chế thì có các thê chiếu, sắc, thi ca. 
Trị bình tiếp nối, văn nhã rõ tàng. Huống chỉ, nho sĩ đời nào cũng có. Văn chương 
nảy nở như rừng. Trứ tác mỗi ngày một nhiều. Nếu chẳng phải trải qua cướp bóc, đốt 
phá mà hóa tro tàn, thì hắn là trâu kéo đến toát mồ hôi, chứa đầy đến tận xà nhà" (Dẫn 
theo sách Thơ Văn Lý Trần, tập I, trang 54). 

Thật đáng tiếc! Cả một nền văn học rực rỡ như thế, sau khi nước ta bị nhà Minh cai trị 
(1407) - 1427), bao nhiêu sách vở của người mình trứ tác, chúng thu nhặt đốt sạch 
biến thành tro than! Mãi tới năm 1901, trường Viễn Đông Bắc Cổ (Ecole Francaise. 
đextrême - Orient) thành lập tại Hà Nội mới bắt đầu xúc tiễn việc sưu tầm và bảo tồn 


những di sản văn hóa quốc gia còn sót lại, từ cuối đời Trần - Hồ đến hết thế kỷ XV, 
gôm các thê loại: thơ, văn, truyện tích, bí ký v.v... 


Những tác phẩm văn học Phật giáo đời Lý gồm có: 

Về thơ: 

- Ngộ Đạo Ca Thị Tập của Khánh Hỷ. 

- Viên Thông Tập của Viên Thông. Cuốn này có tới một nghìn bài thơ. 
Về Trử Tác: 

- Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn của Pháp Thuận. 

- Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn của Viên Chiếu. 

- Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng của Viên Chiếu. 
- Tham Đồ Hiền Quyết của Viên Chiếu. 

- Chư Phật Tích Duyên Động của Viên Thông. 

- Tăng Già Tạp Sự, 50 Chương, của Viên Thông. 

- Hồng Chung Văn Bi Ký của Viên Thông. 


- Pháp Sự Trai Nghi của Huệ Sinh. 


160 


- Chư Đạo Tràng Khánh Tán của Huệ Sinh. 
- Nam Tông Tự Pháp Đồ của Thường Chiếu. 
(do trạng Nguyên Lương Thê Vinh viết tựa)... 


tất cả sách kê trên đều đã bị thất lạc. Riêng cuốn Tham Đồ Hiển Quyết của thiền sư 
Viên Chiêu thì có lẽ được trích một đoạn trong sách Thiên Uyên Tập Anh mà ta có 
hiện nay. 


Ngoài ra, trong mục Nghệ Văn Chí của sách ĐVTS và Văn Tịch Chí của sách 
LTHCLC chép: Năm 1026, vua Thái Tổ sai các quan triều biên soạn sách Hoàng 
Triều Ngọc Điệp, đây là cuốn sách mở đầu cho việc chép sử ở nước ta. Sang đời Nhân 
Tông, sử gia Đỗ Thiện cũng có soạn một cuốn Sử Ký, ghi chép tường tận những việc 
nhà Lý. Hình như sau này ông Lê Văn Hưu cũng đã căn cứ vào đó mà viết bộ đại việt 
Sử Ký, 30 quyền. Các bộ sách này đều đã mắt. 


Về Bia ký: 


Lê Quí Đôn đã viết về các bài minh và bia trong Kiến Văn Tiểu Lục, mục Thiên 
Chương: "... những sách vở ghi chép sơ lược thiếu sót không tường tận, tôi thu nhặt 
những áng văn còn sót lại ở đồ đồng và bia đá (kim thạch di văn) được mấy chục bài, 
thì thấy văn thời nhà Lý, lối Biền ngẫu, bóng bảy đẹp đẽ còn giống thể văn nhà 
Đường; đến thời nhà Trần, thì lưu lót chỉnh tê, đã giống khẩu khí người nhà Tống". 
Phạm Đình Hồ, nhà thạc nho thời hậu lê, bình luận vê văn học đời Lý - Trần trong 
cuốn Vũ Trung Tùy Bút: "Ta thường xét về văn hiến nước ta văn đời Lý cỗ áo xương 
kính, phản phất như văn đời Hán; đến văn đời Trần thì lại hơn kém đời Lý, nhưng 
cũng điển nhã, hoa thiệm, nghị luận phô bày đều có sở TUƠNE cả, so với những văn 
các danh gia đời Hán - Đường, cũng phần nhiều tương tự..." - Bản dịch của Đông 
Châu, Nam Phong tạp chí, số 127 - 


Nên văn học đời Lý có thê chia ra các thê; 


1. Thi Ca: thơ, sắm truyền. 
2 Tản Văn: chiếu, biểu, bia, ký... 
3. Truyện Tích: sử truyện, văn ngữ lục, di ngôn của các thiền sư. 


Đến đây, ta thử xét hai quan niệm của văn chương đời Lý: 
1. Vũ trụ, 
SÀ Nhân sinh. 


Thơ văn đời Lý chịu ảnh hưởng sâu xa của nguồn giáo lý đại thừa Phật giáo, nhất là 
về Thiên Tông và Mật Tông, nên "huyện diệu, thân bí lạ làng!" 


Chúng ta thử rút tỉa một vài bài làm tiêu biêu để chứng minh cho hồn thơ siêu thoát và 
hiện thực về quan niệm vũ trụ nhân sinh của đời Lý. 


1ló1 


Khoảng giữa niên hiệu Thông Thụy (1034 - 1035), vua Lý Thái Tông có lần đến thăm 
chùa Thiên Phúc, đã cùng các bậc kỳ túc bôn phương tham cứu vê những yêu chỉ đạo 
Phật. 


Vua nói: "Bàn về nguồn gốc cái tâm của Phật Tổ thì các thánh hiền đời xưa còn chưa 
khỏi bị chê bai, huông chi những kẻ hậu học. Nay ta muôn cùng các vị trưởng lão 
trình bày sơ lược ý nghĩ của mình, mỗi người một câu kệ thuật xem ý tứ thê nào? 
Mọi người còn đang suy nghĩ, vua đã làm xong bài kệ: 

"Bát nhã chân vô tông 

Nhân không ngã diệc không 

Quá hiện vị lai Phật 

Pháp tính bản lai đồng" 

(Bát nhã thực không tông 

Người không, ta cũng không 

Ba đời các đức Phật 

Thể "pháp tính" chung cùng). 

Đứng về Bản Thẻ luận thì Chân Như (hay bản thể của vũ trụ vạn hữu) là thê tuyệt đối 
duy nhât, trong sáng tự tại, tròn đây, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, 
không thêm không bớt không bị không gian, thờig1an và động lực làm ngăn ngại mà 
(nó) chu biên khấp pháp giới bao la. Nhưng dời sang Hiện tượng giới, khi vạn hữu đã 
hình thành, từ một mảy lân hư trân đên trăng, sao, núi, sông, cây cỏ, người và vật, đêu 
mang trong tự thê cái tính dời đôi: vô ngã, vô thường, có, không, còn, mật... Như vậy, 
cho ta thây bản thê và hiện tượng chỉ là hai bộ mặt của một Thực tại tuyệt đôi được 
mệnh danh là tâm hay Chân Như. Nói theo thiên ngữ thì: 

"Bát nhã thực không tông 

Người không, ta cũng không 

Ba đời các đức Phật 

Thể "pháp tánh" chung cùng. 

Nên giữa Phật (Người giác ngộ) và chúng sinh (người chưa giác ngộ) không còn biên 
giới cách ngăn nữa; ta và người đã hòa chung trong một Nguôn Sông (Pháp tính bản 


lai đồng) trong sáng, tự tại, tròn đầy, chu biến khắp pháp giới bao la... 


Cũng trong dịp gặp gỡ này, thiền sư Huệ Sinh đã trả lời vua Lý Thái Tông bằng một 
bài kệ mang tính cách triệt lý "Bât Nhị" vượt lên trên và ngoài cả lẽ Có và Không: 


162 


"Pháp bản như vô pháp 
Phi hữu diệc phi không 
Nhược nhân tri thử pháp 
Chúng sinh đữ Phật đồng 
Tịch tịch lăng già nguyệt 
Không không độ hải chu 
Trị không, không giác hữu 


Tam muội nhậm thông chu” 


(Pháp cũng như không pháp 

Không có cũng không không 

Nếu biết được lẽ đó 

Chúng sinh, Phật vẫn đồng. 

Trăng Lăng già[24| 1n bóng 

Thuyền đậu bến chân không 

Biết không, không là có 

Định Tuệ chiếu vô cùng). 

Lời thơ đẹp như châm ngôn. Khí thơ chuyên động như những nhịp thở của trái tim. 
Hôn thơ phiêu dật như có thân lực làm thức tỉnh chúng sinh hãy quay về với bản tính 
trong sáng sắn có của mình. 

Ngôn ngữ là sự thể hiện của tư tưởng, các thiền sư đời Lý quen sống với tư tưởng nên 
họ nhìn vũ trụ nhân sinh quan băng quan niệm: Có, không: "Hữu hình cũng là một với 
cái vô hình và ngược lại, cái vô hình cũng diễn đạt băng cái hữu hình". 

"Có thì có tự mảy may 

không thì cả thế gian này cũng không..." 


cảm sống hết cái triết lý Bất Nhị, các thiền sư đời Lý "nhìn thấy đâu cũng là Chân 
Như". 


163 


Thi ca đời Lý, có thể nói, là thứ ngôn ngữ siêu ngôn ngữ, triết lý siêu triết lý, có khả 
năng rút tât cả triệt lý vào hai chữ (Có -Không) băng một ý niệm (idée) mà vẫn diễn tả 
được hêt mọi lẽ sinh hóa của vũ trụ vạn hữu... 

Một ánh nắng, một bông hoa nở, một áng mây, một giọt sương rơi đều mang một ý 
nghĩa mật ân sâu xa; tât cả... chỉ là hình ảnh của Tâm hay Chân Như biên hiện và sự 
Sông từ đó tràn lan bât tận vô thủy vô chung... 

Dưới đây chúng tôi trích một ít bài thơ của các vị thiền sư đời Lý để chúng ta cùng 
suy ngâm vê những thiên ngữ đã có "ảnh hưởng sâu rộng trong chính sự và giáo hóa 
đương thời". 

Thiền sư NGỘ ÂN: 

"Diệu tính hư vô bất khả phan, 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 


Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 


Liên phát lô trung thấp vị can. 


Tạm dịch: 

Chân như diệu tính "vô ngôn thuyết" 
Liễu ngộ chân như mới hiểu thôi. 
Trên núi ngọc thiêu màu tỏa sáng 


Tronglò sen nở sắc khe tươi. 


Thiền sư VIÊN CHIẾU: 
Ly hạ trung dương cúc 
Chi đầu thục khí oanh 
Trúc tắc kim ô chiếu 
Dạ lai ngọc thố minh. 
Tạm dịch: 


Dưới dậu, cúc thu nở, 


164 


Đâu cành oanh xuân ca. 
Ngày ngày mặt trời chiêu, 


Đêm đên trăng hiện ra. 


Thiền sư QUẢNG NGHIỆM: 

"Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ 
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh 
Nam nhi tự hữu xung thiên chí 


Hữu hướng Như Lai hành xứ hành. 


Tạm dịch: 
Lìa tịch diệt, bàn câu Tịch Diệt 
Chứng vô sinh hãy thuyết vô sinh. 


Tài trai tự chủ tròn thiên chí 


Khoan... vọng Như Lai - thắng lộ trình. 


Thiền sư MÃN GIÁC: 
"Xuân khứ bách hoa lạc, 
xuân đáo bách hoa khaiI. 

Sự trục nhãn tiền quá, 

Lão tòng đầu vị lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 


Đình tiền tạc đạ nhất chi mai 


Tạm dịch: 


165 


Xuân đi, trăm hoa rụng 

Xuân đến nở... trăm hoa 

Trước mắt, đời chuyền biến! 

Đầu xanh tuyết điểm pha... 

Đừng nghĩ: 

Xuân tàn hoa rụng hết 

Bên thêm, mai nở trắng... đêm qual 


Nước Đại Việt được hùng cường là do sự kết hợp giữa hai dòng thiền TỶ NI ĐA 
LƯU CHI và VÔ NGÔN THÔNG mà các thiền sư, quốc sư là những người đã dâng 
hiến trọn cuộc đời mình để phụng sự quốc gia dân tộc và đạo pháp, như các ngài: 
PHÁP BẢO, SỪNG PHẠM, VAN HẠNH, SỪNG NGHIÊM. HUỆ SINH, MINH 
KHÔNG, BẢN TỊCH, KHÁNH HỶ, VIÊN THÔNG v.v... (phái Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ): 
v dòng thiền Vô Ngôn Thông với các ngài: ĐỊNH HƯƠNG, VIÊN CHIẾU, CỨU 
CHỈ THÔNG BIỆN, MÃN GIÁC, NGỘ ẤN, KHÔNG LỘ, QUẢNG NGHIÊM, 
THƯỜNG CHIỀU v.v...; đồng thời về mặt tư tưởng, các ngài đã sáng tác và dịch 
thuật rất nhiều kinh sáếh làm vẻ vang cho Đạo Phật Việt. [25] 


"Thời bấy giờ Phật giáo truyền bá rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân và có ảnh 
hưởng sâu sắc trong đời sông xã hội, in rõ dấu ân trong mọi lĩnh vực văn hóa. Nhà 
vua và tầng lớp quí tộc rất tôn sùng đạo Phật, nhiều người bỏ tiền ra dựng chùa, cúng 
ruộng cho nhà chùa. Biết ĐAO nhiêu chùa tháp mọc lên ở kinh thành và khắp nơi danh 
lam thắng cảnh trong nước" 


"Năm 1031, triều đình bỏ tiền xây dưng 950 chùa, quán. Riêng thái hâu Linh Nhân 
trước sau đã dựng đên 100 ngôi chùa." (LSVN, TL, trang 163 - 164) 


"Năm 1129, triều đình mở hội khánh thành 84.000 bảo tháp (tháp bằng đất nung)." 


"Một số vua nhà Lý (như Lý Thái Tông, Thánh Tông, Cao Tông, Huệ Tông) đã từng 
đi tu. Vua Lý Thánh Tông sáng lập ra một phái Thiền Tông mới ở Việt Nam: phái 
Thảo Đường. Trong nhân dân số sư sãi và tín đồ đạo Phật chiếm một tỉ số khá đông. 
Theo nhà sử học Lê Văn Hưu (đời Trần) thì vào đời Lý "nhân dân quá một nửa làm 
tăng, trong nước chỗ nào cũng có chùa" (LSVN, TI, trang 163 - 164). Và, sách Việt 
Nam Văn Học Sử Yếu, giáo sư Dương Quảng Hàm viết: "... Trong thời kỳ này, đạo 
Phật ở nươc ta rất thịnh, hầu được coi như quốc giáo: tiểu đình đặt chức quôc sư, mở 
khoa thi tam giáo (Nho - Phật - Lão); nhiều ông vua nhà Lý nhà Trần đi tu sau khi 
thoái vị và chùa chiền dựng lên ở khắp trong nước rất thịnh" (Sđd, trang 59). 


Xét ra đạo Phật nước ta đời nhà Lý thịnh nhất. Trong 215 năm, trải tám đời, vua nào 


cũng sùng tín đạo Phậ đồng thời nhà Lý cũng tôn trọng các đạo giáo khác. Bằng 
chứng: 


1ó6 


v_ Năm 1070, vua Lý Thánh Tông dựng văn miếu ở Thăng Long đề thờ đức Không 
Tử và các vị tiên hiên. 


v_ Năm 1075, vua Lý Nhân Tông mở khoa thi "tam trường”. Nền đại học nước ta bắt 
đâu hình thành từ đó. 


v_ Năm 1076, vua Lý Nhân Tông đặt ta Quốc Tử Giám cho các quan có văn học vào 
coi việc giảng dạy. Sử chép: các khóa thi mở vào những năm 1088, 1152, 1165, 1193 
và năm 1195, vua Cao Tông mở khoa thi Tam giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo). 
Mục đích mở các khoa thi để chọn nhân tài và hầu hêt quốc dân là tín đồ đạo Phật. 
Nền văn hóa quốc g1a do đây mà tiền triển một cách tốt đẹp tột bậc. Các bậc hiền thần 
như LÝ THƯỜNG KIỆT, TÔ HIẾN THÀNH v.v... đều là những nhân tài lỗi lạc, đã 
làm vẻ vang cho đất nước. Nhưng cuối đời Lý, đạo Phật phải đình đón, nhân tài trong 
tông phái hầu như đã kém sút!... 


Trong sách Lý Thường Kiệt, sử gia Hoàng Xuân Hãn đã viết về nhà Lý với Phật giáo: 
"... Sau các đời vua hung hãn họ Định, Lê ta thấy xuất hiện ra những kẻ cầm quyền có 
độ lượng khoan hông, những người giúp việc ít tham lam phản bạn. Đời lý có thê gọi 
là đời thuân từ nhât trong sử nước ta. Đó chính là nhờ ảnh hưởng đạo Phật. 

"Mà thực vậy, một lúc ta thấy có Nho giáo bài xích Phật giáo thì ta biết rằng trong 
nước sẽ có cuộc tranh quyên lợi mà giết lẫn nhau. Sau khi Đàm Dĩ Mông sa thải tăng 
già thì có Trần Thủ Độ liền sau tàn sát nhà Lý. Cuối đời Trần, Nho học nên thịnh có 
Trương Hán Siêu, Lê Quát chỉ trích đạo Phật, thì sau lại có Hô Quí Ly sát hại nhà 
Trân. Trân Thú Độ và Hô Quí Ly làm những việc kia, ây cũng vì muôn thi hành chính 
trị vị danh, xa hăn lòng từ bi của đạo Phật" (Sđd trang 429 - 430) 

ĐẠO PHẬT ĐỜI TRẦN (1225 - 1400) 

Sự nghiệp to lớn nhà Lý đối với đạo Phật đã ảnh hưởng đến nhà Trần, Trần Thái Tông 
cũng như vua kê tiệp đêu là những ph tử hiệu giáo lý một cách quán triệt. Ở giai đoạn 
này, Phật giáo được coi như lên đên tột đỉnh vinh quang. Kê từ năm 1225 - 1329, các 
vua nhà Trân: 

- Thái Tông (1225 - 1258) 

- Thánh Tông (1258 - 1278) 

- Nhân Tông (1279 - 1293) 

- Anh Tông (1293 - 1341) 

- Minh Tông (1314 - 1329) 

đều là những vị vua thông minh, có tài đức siêu việt. 

Trong khoảng thời gian 132 năm trị vì, các vua hết lòng hoằng dương chánh pháp, 


nên Đạo Phật Việt thuở ấy rất long thịnh. Sự thật thì nhà Trần không chỉ riêng ủng hộ 
Phật giáo, mà Nho giáo, Lão giáo cũng được nâng đỡ một cách bình đăng. Nói chung, 


167 


thời Tiền Trần, các tôn giáo và mọi ngành "văn nghiệp" võ công" đều được phát triển 
tôt đẹp. Có thê nói đây là thời đại vàng soi snag rỡ nhât của lịch sử nước ta. 


Bây giờ chúng ta hãy lần giở lại trang lịch sử oai hùng cua dân tộc mà đạo Phật Việt 
tự hào đã có công lớn đóng góp cho nên độc lập cường thịnh của quôc gia Đại Việt. 


Nhà Trần kế thừa sự nghiệp lớn lao của nhà Lý - trải 215 năm xây dựng nước Đại 
Việt hùng mạnh - đến đời cuối cùng nhà Lý là Chiêu Hoàn thì nhường ngôi cho chồng 
là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, lên ngôi vua mới có tám tuổi, nên mọi việc trong 
nước đều đo thái sư Trần Thủ Độ quán xuyến cả. 


(bài chiếu nhường ngôi, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bàn hành ngày 21 tháng 10 
năm ât dậu (22 - I1 - 1225). 


Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên chép: "Năm Kiến Trung thứ VII (1231) vua 
Thái Tông sắc cho nhân dân vẽ tượng Phật ở khắp nơi công quán và các nơi công 
chúng hội họp". 


Niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ VI, ngày 3 tháng 4 năm bính thân, đương đêm 
vua bỏ lại ngai vàng, mặc áo thường dân, lén lấy con ngựa dắt ra khỏi thành và bảo 
với tả hữu răng: "Ta muốn đi để nghe dư luận dân gian mà biết được mong cầu của họ 
đề dễ bề trị nước". Vua liền lên ngựa đi đến bề đò dưới núi Phả Lại, thuộc làng Đại 
Than, thì trời bắt đầu hừng sáng. Sợ có kẻ biết, vua phải lấy vạt áo che mặt mà qua 
đò, rồi ven theo đường tắt lên núi. Đêm đến, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi 
cho đến sáng lại đi. Chật vật trèo non lội suối, con ngựa đã nhọc không thể lên núi 
được nữa,vua phải bỏ ngựa vin vào đá mà đi, mải chiều mới đến được núi Yên Tử. 
Sáng mai, vua lên thắng đỉnh núi vào ra mắt quốc sư Trúc Lâm, xin ở lại tu hành. 

|26] 


Trần Thủ Độ biết được vua có ý từ bỏ ngai vàng, quyết chí đi tu, liền dẫn các quan lên 
núi Yên Tử đón vua về kinh. 


Vua nói: "Trẫm còn ít tuổi, chưa thể cáng đáng việc to lớn trong thiên hạ thì phụng 
hoàng đã xa lánh cõi đời, sớm mắt chỗ cậy trông, lạm ở ngôi vua mà làm nhục xã 

tắc". Thủ Độ nài nỉ hai ba lần mà vua vẫn khôngnghe. Ông liền bảo mọi người: "Vua 
ở đâu thì triều đình ở đó". Quốc sư thế mới tâu vua: "Xin bệ hạ hãy về gấp kinh sư, 
chớ đề làm hại tới núi rừng của lão tăng". Trần Thủ Độ hiểu vua là người nhân từ hiếu 
hạnh, liền đem câu chuyện Thái Tổ ủy thác cho ông mà khuynh động tâm lý nhà vua: 
“Tôi chịu lời ủy thác của đức tiên quân, vâng lệnh bệ hạ làm chủ thần dân. Nhân dân 
nay mong nhớ bệ hạ như con đẻ mên yêu cha mẹ vậy. Huồng chi ngày nay, các vị cô 
lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai cũng biết bệ hạ là cha 
mẹ dân. Vả lại, Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mộ chưa khô, lời dặn 
bên ta còn văng vắng, mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ân cư để cầu thỏa lấy ý Ÿ 
riêng của mình, tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu như vậy thì được nhưng còn quôc 
gia xã tắc thì sao? Nếu để lời suông cho đời sau thì sao băng lấy ngay thân mình làm 
người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quân thân nợ tôi cùng thiên 
hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về" 


- Trẫm nghe thái sư và quân thân bô lão không có ý bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái 
sư bạch với quôc sư, quôc sư câm tay trâm bảo răng: "Phàm làm đâng nhân chủ, thì 


168 


phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và lấy tâm của thiên hạ làm tâm 
của mình. Nay thiên hạ muôn đón bệ hạ về cung, bệ hạ không về sao được? Tuy 
nhiên, sự nghiên cứu nội điện (kinh Phật) xin bệ hạ đừng phút nào quên”. 


Do lời khuyên chí tình ấy, trẫm và mọi người trong triều liền trở về kinh, gượng lên 
ngôi báu. Ròng rã hơn mười năm trời, mỗi khi rảnh rỗi, trẫm hội họp các kỳ túc để 
tham vấn về đạo Thiên, và hầu hết kinh điển đại thừa, không cuống nào mà không 
nghiên cứu" (Thiền Tông Chỉ Nam, lời tựa). 


Lời nói của quốc sư Trúc Lâm đã in sâu vào tâm thức vua: "Phàm làm đắng nhân chủ, 
thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lẫytâm của thiê nhạ làm tâm 
của mình" (phàm vi nhân quân giả, dĩ thiên hạ chi dục vi dục, dĩ thiên hạ chỉ tâm vị 
tâm). Lời nói ấy đã như một phán quyết của định nghiệp mà vua phải đi trọn con 
đường, không thể nào cưỡng lại được. Nên ngay sau khi lên ngôi vua, Trần Thái Tông 
đã phải lo việc đối phó với cảnh loạn lạc khắp nơi, ở mạn Quốc Oai, có giặc Mường 
quấy phá; ở Hồng Châu có Đoàn Thượng, vốn là con nuôi của Lý Huệ Tông, chiếm 
giữ huyện đường Hòa; ở Bắc Giang, Nguyễn Nộn cũng xưng vương, nhưng chỉ trong 
ba năm (1228) nhà Trần đã đẹp yên quân nổi loạn. 


Mấy năm đầu, chính thê nhà Trần còn theo pháp chế nhà Lý, nhưng đến năm 1242, 
vua cho cải cách lại hệ thống cai trị. Về tổ chức quân đội của nhà Trần cũng rất chu 
đáo. Do đó mà sau khi quân Mông Cổ sang đánh, triều đình đã có 20 vạn quân để 
chống quân địch. Vua cũng rất quan tâm đến đời sống của toàn dân, vì nước ta vốn có 
truyền thống nông nghiệp, nên năm ]244, vua cho đắp đê Đỉnh Nhĩ ở hai bên bờ sông 
Hồng đề ngăn nước lớn; hằng năm đến mùa nghỉ làm ruộng thì đắp đê và đào ngòi đề 
đề phòng nước lụt và đại hạn. Năm 1230, vua sai các quan soạn sách Quốc Triều Hình 
Luật, dựa theo bộ hình luật đời Lý để nghiên cứu biên soạn. Năm 1232, chính vua 
đích thân đi đánh Chiêm Thành, vì đã từ lâu Chiêm Thành vẫn phải theo lệ triều công, 
nhưng lại hay xua quân cướp phá miền duyên hải nước ta và đòi lại đất cũ, ba châu: 
Địa Lý, Ma Linh và Bồ Chính, nay là địa phận tỉnh Quảng Bình, Quảng TrỊ. 


Từ khi bình phục được Chiêm Thành rôi, các nước ở phía nam cũng lân lượt về triệu 
công vua nước Đại Việt. 


Nhưng... ở phía bắc Trung Quốc, có giống dân Mông Cổ, họp thành các bộ lạc và 
sống liên minh với nhau trên vùng thảo nguyên Á Châu rộng lớn. Năm 1206. 
Témoudjine được đại hội quý tộc các dân bộ lạc tôn lên làm vua, tức Thành Cát Tư 
Hãn, lấy niên hiệu là Nguyên Thái Tổ. Danh từ Mông Cổ chính thức có từ đấy. 


Mông cô vốn là giống dân du mục, hiểu chiến, Thành Cát Tư Hãn đã đưa quân ề ạt 
tiến chiếm vùng Trung Á, rồi băng qua núi Capca vào chiếm nước Nga, Tiệp, tiến vào 
bò biển Nam Tư sát gần nước Ý, đất Ba Tư bị xâm lược nhiều lần, cuối cùng phải sáp 
nhập vào Tây Hạ, phía tây bắc nước Tàu, và diệt nước Kim, xâm lăng Triều Tiên 
(Cao Ly), đánh Trung Quốc, Nhật Bản hai lần bị tiến công. Miến Điện cũng bị đánh 
tơi tả, sau cùng phải thuần phục. Các nước Đông Nam Á xa xôi cũng bị uy hiếp 
nghiêm trọng. Nước Đại Việt cùng chịu chung sô phận và tưởng chừng chỉ trong 
khoảnh khắc sẽ bị tiêu diệt bỡi đoàn quân Mông Cổ bách chiến bách thắng, chúng đi 
đến đâu ngọn cỏ cũng không mọc lên được! 


169 


Nhưng vua và triều đình nhà Trần vẫn ngạo nghề tự cường chống lại quân Mông Cổ 
hiểu chiến, khiến chúng phải cuối đầu chạy trỗn về phương Bắc. 


Quân Mông cô đã ba lần sang đánh nước ta, cả ba lần chúng đều thất bại nhục nhã. 


Dưới đây xin tóm lược 3 cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của triều đình nhà 
Trân: 


- Lần Thứ Nhất - Hốt Tất Liệt (Koubilai) lên làm vua, đổi quốc hiệu là Nguyên. Năm 
1278, Hốt Tất Liệt đem quân sang đánh nhà Tống. Tống thua, nước Trung Quốc bị 
đặt dưới sự cai trị của người Mông Cổ. Năm 1257, Hốt Tắt Liệt sai sứ sang dụ vua 
Trần Thái Tông đầu hàng. Vua nước Đại Việt không những không chịu mà còn bắt 
giam sứ giả Mông Cổ, rồi sai Trần Quốc Tuấn đem binh giữ ở phía bắc. 


Sự đe dọa và ý muốn thôn tính nước ta của đề quốc Mông Cổ, ngày thêm lộ liễu. Và 
việc đến đã đến, ngày 17 tháng 1 năm 1258, tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai 
(Wouleangotai) đem ba vạn quân từ Vân Nam sang đánh nước ta. Quân Mông Cổ đi 
theo lưu Yực sông Hồng tràng vào Vĩnh Phú. "Cuộc giao chiến lớn xảy ra trên một 
dòng sông". Trần Thái Tông đích thân chỉ huy trận đánh. Nhưng trước thế tiến công ồ 
ạt của địch, vua tạm cho quân rút lui, bị chúng đuôi theo về đến Đông Bộ Đầu, gần 
thành Thăng Long. 


Triều đình quyết rời khỏi kinh thành, lui quân về đóng ở mé sông Thiên Mạc, tỉnh 
Hưng Yên. Quân Mông Cô tiên vào thành Thăng Long bỏ trông, chúng chỉ tìm thây 
những tên sứ giả của chúng bị trói giam ở trong ngục. Thăng Long bị đôt phá tan 
tành! 


Ngày 29 - I - 1258, quân ta từ Thiên Mạc ngược dòng sông Hồng tiến về đánh tan 
quân giặc ở Thăng Long. Trận đánh này làm cho quân giặc bị tốn thất nặng. Chúng 
hoảng sợ, kéo tàn quân chạy về Vân Nam. 


Lễ ăn mừng chiến thắng Nguyên Phong được mở ra vào ngày tết Nguyên Đánnăm 
mậu ngọ (5-2-1258), đê phong thưởng cho các tướng sĩ có công; và cũng là ngày tonà 
dân náo nức hân hoan đòn chào cảnh Thái Bình Thịnh Trị của đât nước. 


Cũng vào mùa xuân năm ấy (1258), vua nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông, để 
dạy con cách quản trị việc nước. Triêu đình tôn vĩnh Thái Tông làm thái thượng 
hoàng. 


"Thái Tông trị vì 33 năm, làm thái thượng hoàng 19 năm, thọ 60 tuổi" (VNSL). [27] 


- Lần Thứ Hai: - Sau khi đoàn quân Mông Cổ dẹp xong nhà quân Nam Tống, vào 
năm 1279, toàn cõi Trung Hoa đặt dưới quyền của Hốt Tất Liệt, tức Thế Tổ nhà 
Nguyên, Hốt Tắt Liệt vốn có tham vọng mở mang đề quốc về phía Nam và Đông 
Nam Á, mục tiêu mà V nhăm tới là nước Đại Việt và các nước Champa, Myanmar, 
Indonésia... 


Nước Đại Việt không may gặp lúc thái thượng hoàng Trần Thái Tông mắt ở Thiên 


Trường năm 1277; rôi năm sau, 1278, Thánh Tông lại nhường ngôi cho thái tử Khâm, 
tức vua Trân Nhân Tông, và về ở Thiên Trường làm thái thượng hoàng. 


170 


"Thánh Tông trị vì 21 năm, làm thái thượng hoàng 13 năm, thó tuổi" (VNSL). 


.. Đề kiếm cớ phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước Đại Việt; khi hay tin vua 
Nguyên sai lê bộ thượng thư Sài Thung đi sứ sang nước ta, đưa thư "trách Nhân Tông 
sao không xin phép triêu đình nhà Nguyên mà dám tự tiện lập làm vua..." 


Niên hiệu Thiệu Long thứ ba (1281), vua Nhân Tông sai người chú họ là Trần Duy Ái 
và Lê Tuân, Lê Mục đi sứ sang Trung Hoa đều đình với nhà Nguyên; ba vị này bị 
chúng giữ lại. Vua Nguyên quyết ý chiếm lấy nước Đại Việt, ta lệnh lập Tuyên phủ 
tuy để giám sát các châu, huyện của ta. Quan nhà Nguyên sang đến nơi,,vua Nhân 
Tông không nhận, đuôi về Tàu. Nhà Nguyên đổi chiến lược, dùng chính sách phủ dụ, 
mua chuộc và bắt ép Trần Duy Ái làm An Nam Quốc Vương, và ban chức tước cho 
bọn Lê Tuân, Lê Mục, tạo nên một lũ "vua quan bù nhìn", rồi sai Sài Thung đẫn 1.000 
quân đưa bọn chúng về nước, nhằm buộc triêu đình ta phải đầu hàng..., nhưng bọn 
chúng vừa đến biên giới thì quân ta chặn đánh ở ải Nam Quan, Sài Thung trúng tên 
bắn mù một mắt, trốn thoát chạy về Tàu, còn bọn nghịch thần bị bắt giải về kinh, phạt 
tội đồ làm lính. 


Cuộc âm mưu của nhà Nguyên đưa bọn Trần Duy Ái về nước lập chính phủ bù nhìn, 
làm tay sai cho chúng, bị hoàn toàn thât bại. 


Quan hệ Việt - Hoa bắt đầu căng thắng. 


Cuộc chiến tranh xâm lược nước Đại Việt của quân Nguyên lần này đã có dấu hiệu 
cho biết chỉ trong môt sớm một chiều có thê sẽ xảy ra. Thì cuối năm 1282, Hốt Tắt 
Liệt sai Toa Đô dẫn một đạo quân từ Quảng Châu vượt biển đánh vào Chiêm Thành 
(phía nam nước ta) rồi từ đó, hình thành một trận đồ, chờ khi đoàn quân từ phía bắc 
tràn sang (sẽ) phối hợp nội địa đánh vào nước ta. 


Trước tình thế khẩn trương ấy, vua Nhân Tông triệu tập Hội Nghị Bình Than, gồm 
các vương hầu, văn võ bách quan, để bàn định kế hoạch kháng chiến. Rồi từ hội nghị 
này truyền đi khắp nơi. Cả nước, a1 nây đều hăng hái chuận bị lương thực, khí giới, 
sẵn sàng đánh giặc, cứu nước. 


Cuối năm 1283, vua Nhân Tông phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 
làm quôc công tiệt chê thông lĩnh toàn bộ quân đội kháng chiên chông Nguyên. 


Tháng 8 năm 1284, đại quân nhà Nguyên do trắn nam vương Thoát Hoan - người con 
trai của Hốt Tất Liệt - giữ chức chỉ huy toàn bộ quân đội, từ Quảng Tây kéo tới xâm 
lược lãnh thổ Đại Việt. Khi quân của Thoát Hoan tới ải quan, chúng (giả vờ) mượn 
đường qua nước ta sang đánh Chiêm Thành, rồi sau A Lý đưa thư yêu sách triều đình 
nhà Trần... nhưng vua và triều đình nhà Trần không chấp nhận. 


Qua tháng 9 năm 1284, vua Nhân Tông đích thân chủ tọa cuộc duyệt binh tại bến 
Đông Bộ Đâu. Hưng Đạo Đại Vương, nhân danh tiệt chê thông lĩnh quân đội truyền 
hịch cho các tướng sĩ: 


.. Ta cùng các ngươi, sinh nhằm thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi glan nan, nhìn thấy 


lũ giặc đi lại nghênh ngang ngoài phó, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem 
thân vua chó mà bắt nạt tê phụ; ỷ Thế Hốt Tắt Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng 


171 


tham không cùng; mượn danh hiệu Vân Nam vương để thu bạc vàng, vơ quết hết của 
kho có hạn. Thật khác nào đem thịt mà nuôi hô đói, tránh sao khỏi tai họa vê sau? 


“Ta thường tới bữa quên ăn, đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ 
căm tức chưa xé thịt lột da, nuốt gan uỗng máu quân thù. Dẫu cho trăm thây này phơi 
ngoài nội cỏ nghìn xác này gói trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. 


.. Ta bàn thật các ngươi: phải cần thận ngừa sự nguy hại như "châm môi lửa trong 
đit củi", nên lấy điêu tư răn như "kiêng canh nóng mà thôi rau nguội". Các ngươi 
hãy huấn ". quân sự, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bàng 
Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa 
thịt Vân Nam vương ở chốn Cảo Nhai. Như vậy, chẳng những thái âp của ta mãi mãi 
vững bên, mà bỗng lộc các ngươi đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyền của ta 
được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được trăm năm sông xum hợp hòa 
vui; chăng những tông miễu của ta được muôn đời tế lễ, mà tô tông các ngươi cũng 
được quanh năm thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi 
trăm năm về sau tiếng thơm lưu truyền: chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, 
mà đến tên họ các ngươi cũng lưu truyền sử sách. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không 
muốn vui vẻ phỏng có được không? 


"... Ta viết bài hịch này đề các ngươi hiểu rõ lòng ta". 


Bài hịch đã thôi bùng lên ngoạn lửa chính nghĩa, nhằm vạch một hướng đi cho tướng 
tá, quân đội và toàn dân, muôn người như một, cương quyết đánh bại quân địch, giữ 
gìn từng tất đất của tổ quốc thân yêu. Được khởi động bỡi lòng yêu nước, chí căm thù 
cực độ, qua bài hịch trên, chiến sĩ đã tự mình thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát", 
nghĩa là giết quân Mông Cổ. 


Đầu năm 1285, vua Nhân Tông triệu tập Hội Nghị Diên Hồng[28] mời các bậc phụ 
lão - những người đại diện nhân dân - về kinh đô Thăng Long đề hỏi Kế Đánh Giặc. 
Các vị đại biểu nhất loạt hô "Quyết Đánh". Tiếng hô quyết đánh như một làng XU 
lang ra khắp hang cùng ngõ hẻm, tạo thành khối dân tộc đoàn kết lớn mạnh, tất cả.. 
đều cương quyết đứng lên chống giặc, bảo toàn lãnh thổ và quyền dân tộc độc lập. 


Vua xuống chiếu cho Hưng Đạo Đại Vương, ra lệnh cho các tướng tá dưới quyên, cấp 
tốc đều động binh sĩ, trấn giữ các phòng tuyến hiểm yếu để ngăn chặn địch. Trần Bình 
Trọng được lệnh đem quân giữ khúc sông Bình Than (địa giới tỉnh bắc ninh). Trần 
Khánh Dư đóng quân tại Vân Đồn (thuộc tỉnh Quảng Yên). Còn chính Hưng Đạo Đại 
Vương thì dẫn đại quân đóng bản doanh ở Vạn Kiếp (tỉnh Hải Dương) để tiếp ứng 
cho các nơi, khi chiến trận xảy ra. 


Ngày 27-1-1285, quân Nguyên tiễn vào nội địa nước ta, đánh chiếm vùng núi Kỳ 
Cấp, ải Khả Ly và Châu Lộc. Quân ta đánh nhau với quân địch ở núi Kỳ Cấp hai ba 
trận, không phân thắng bại, song vì ải Khả Ly và Châu Mộc thất thủ, nên phải rút lui 
về Chi Lăng (đại phận tỉnh Lạng Sơn). Thoát Hoan dẫn đại binh đánh Chi Lăng. 
Hưng Đạo Đại Vương thua trận, lui quân về Vạn Kiếp. 


Ngày I1 tháng 2, Thoát Hoan đánh chiếm Vạn Kiếp. Trước sức tiễn công vũ bão của 


địch, quân ta phải lui về có thủ vạn sông Hồng. "Trong trận chiến này, 20 vạn chiến 
thuyên của ta bị giặc cướp mât cả" (VSTA). Quân địch thừa thăng kéo lên vùng Vũ 


172 


Ninh, rồ tràn xuống Đông Ngạn, vượt sông Đuống đến Gia Lâm, đi tới đâu chúng tàn 
phá, cướp bóc, chém giêt tới đó... 


Cách bảy ngày sau, ngày I8 tháng 2, quân ta giao chiến với quân địch ở bờ sông 
Hồng. Địch dùng súng đại bác bắn yêm trợ và dùng cầu phao qua sông, kéo đến 
chiếm đánh Thăng Long, nhưng khi vừa được thành thì chỉ còn trơ trụi, những thành 
quách, cung điện, chùa tháp... bỏ trống; phố sá vắng tanh vắng ngắt, không một bóng 
người. 


Thoát Hoan tuy chiếm được Thăng Long nhưng không dám đóng quân trong thành. 


Để tránh giặc, triều đình ta dời về Thiên Trường (Nam Định). Thoát Hoan huy động 
đại quân đánh xuống Thiên Trường. Trần Bình Trọng đóng quân ở đây (Thiên 
Trường), chặn đánh quân Nguyên ở bãi Đà Mặc (khúc sông Thiên Mạc Hưng Yên), 
không may bị giặc bắt và dụ hàng; không chịu bị chúng giết. 


Một đạo quân do Nạp-Tốc-Lạt-Đình chỉ huy từ Vân Nam vừa đến Yên Bái thì bị đoàn 
quân của Trân Nhật Duật giữ mặt Yên Bái chặn đánh, nhưng vẫn không cản nôi địch, 
nên phải lui quân về mạn hạ lưu sông Hông. 


Ở mặt trận phía nam, đạo quân của Toa Đô đóng tại Việt Lý, Ô Lý (Quảng Trị, Thừa 
Thiên), theo đường bộ kéo ra đánh Hoan Châu (Nghệ An), đồng thời một đạo quân 
của Ô Mã Nhi cũng từ mặt bề đánh vào. Quan trần thủ nghệ an là Trần Kiện đem cả 
gia quyền và một vạn quân ra hàng địch. Trần Quang Khải, chỉ huy mặt trận Nghệ 
An, do đó đã gặp nhiều khó khăn, phải rút quân ra xa thị trấn. 


Đoàn quân của Toa Đô tiếp tục tiến qua Ái Châu (Thanh Hóa) đền Trường Yên (Ninh 
Bình), kết hợp với đại quân của Thoát Hoan, tạo thành hai gọng kìm, hòng bao vây 
tiêu diệt toàn bộ lực lượng kháng chiến của quân dân ta. Vua và triỀu đình thấy tình 
thế nguy khốn, đời Trường Yên về Quảng Yên, khi thuyền tới sông Tam Trĩ (châu 
Tiên Yân) bị tướng nhà Nguyên là Lý Hằng và Khoan Triệt cho quân đuôi theo. Hưng 
Đạo Đại Vương rước vua lên bộ đi đến bến sông Nam Triều (tức sông Bạch Đăng, 
Hải Dương), xuống thuyền vượt qua cửa bê Đại Bàng (thuộc huyện Nghi Dương) để 
vào lại Thanh Hóa. 


Khi biết được vua và triều đình đã vào Thanh Hóa, Toa Đô liền cho quân quay trở lại 
đánh Thanh Hóa. [29] Còn Thoát Hoan lui quân vê đóng ở Thăng Long và dọc sông 
Hồng. 


Giữa lúc cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc đang lâm vào tình huống hết 
sức bị đát, thì một sô quí tộc, quan lại hèn nhát, dao động, vội vã ra hàng giặc, như 
bọn Trân Ích Tăc, Trân Tú Viên... [30] 


Thời tiết bắt đầu vào hè, quân địch không chịu nổi sức nóng như thiêu da thịt, sinh ra 
mệt mỏi ôm đau, chêt chóc ngày càng nhiêu, lương thực thiêu thôn, lại luôn luôn dôn 
vào thê thụ động, tiên thoái lưỡng nan. 


Hoàn cảnh có chiều hướng cho ta mở cuộc phản công. Tháng 5 năm 1285, Hưng Đạo 


Đại Vương từ Thanh Hóa, tiễn quân ra Bắc, chia đi các ngả đánh vào sáo huyệt của 
địch chiêm đóng, Trân Nhật Duật được chỉ định cùng với Trân Quôc Toản và tướng 


173 


Nguyễn Khoái dẫn năm vạn chiến binh đi vào nẻo Hải Dương, đến cửa Hàm Tử, Sặp 
chiến thuyền của Toa Đô, quân ta đã vây đánh quân dịch tại đây,mở đầu cho chiến 
công sau này của quân đội ta đánh vào các căn cứ địch ở Chương Dương, ở Tây Kết. 
Toán quân của Trần Quang Khải và Phạm Ngũ Lão đi theo đường bề, ra đến Thường 
Tín (gân Thăng Long) tiến công tới tấp những chiến thuyền của địch đậu ở bến 
Chương Dương. Địch hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. 


Ngày 7 tháng 6 năm 1285, từ Thanh Hóa, vua Nhân Tông kéo quân ra đánh tan quân 
địch ở Trường Yên. Đến ngày 10 tháng 6, quân ta đồ bộ đánh bật quân địch ra khỏi 
Thăng Long. Thoát Hoan phải rút quân chạy ra phía sông Hồng hy vọng có đường trở 
về nước, khỏi bị tiêu diệt. Trong khi đó những chiến thuyền của Toa Đô và Ô Mã Nhi 
đang trên đường tiễn ra bắc để hợp lực với Thoát Hoan; đến sông Thiên Mạc (một 
khúc sông Hồng ở vào địa hạt huyện Đông Anh, tỉnh Hưng Yên), mới biết rằng đạo 
tiền quân chủ lực - do Thoát Hoan tông chỉ huy - đã bại trận rút về phía bắc sông 
Hồng, liền cho lui quân đến Tây Kết. 


Ngày 24 tháng 6, vua Nhân Tông dẫn đại quân tới đánh, đoàn quân của Toa Đô và Ô 
Mã Nhi thua bỏ chạy đến sau một dãy núi thì bị đoàn quân của Hưng Đạo Đại Vương 
phục sẵn, ùa ra đánh tan quân địch, chém đầu Toa Đô tại trận, bắt sống hơn ba vạn 
quân và tịch thu rất nhiều chiến thuyên, khí giới của địch. Ô Mã Nhi sợ hãi, mang bộ 
mặt tên tướng bại trận, lủi thủi xuống thuyền nhỏ, bơi vội ra bề, trốn thoát được. 
Thoát Hoan nhận được tin nguyên sói Toa Đô tử trận Ô Mã Nhi trốn về Tàu, vội vàng 
thu quân về nước; đến sông Cầu thì giặc cánh quân của Trần Quốc Toản đón đánh, 
chúng rút lui, theo ngả sông Thương; đến Vạn Kiếp, chưa kịp qua sông, đã bị cánh 
quân của Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão mai phục trong rừng nứa, kéo ra đánh, tướng 
nhà Nguyên là Lý Hằng trúng tên độc bắn chết. Quân địch bị chết và bị bắt quá nửa. 
Bọn Thoát hoan, Phàn Tiếp, A Bát Xích, Lý Quán có đốc thúc tàn quân, liều mạng 
mở một đường máu tháo chạy, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng mới thoát chết. 
Trên đường về châu Tư Minh, đến Vĩnh Bình (Lạng Sơn), chúng lại gặp phải cánh 
quân của Hưng vũ vương Nghiễn và Hưng hiểu vương Úy - con trai của Hưng Đạo 
Đại Vương - đuổi đánh. Lý Quán bị bắn chết. Thoát Hoan, A Bát Xích, Phàn Tiếp 
chạy thoát về nước. 


Cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhà Trần lần thứ hai, kéo dài 6 tháng trời (từ 
tháng I đên tháng 6 năm 1285) quân ta mới đánh đuôi được 50 vạn quân Nguyên ra 
khỏi bờ cõi. 

Khi đã giải phóng thủ đô Thăng Long, cảnh thái bình trở lại toàn dân, triều đình mở 
hội ăn mừng, thượng tướng Trân Quan Khải đã phản ảnh trong bài thơ, nói lên cái 
tâm trạng và khí thê kiêu hùng bât khuât của dân tộc Việt trong cuộc kháng chiên gian 
khổ, nhưng cũng rất tụ tin, biết vận dụng sáng tạo, dồn địch vào thế thụ động... pahi 
hàng, và cuối cùng là đem chiến thắng vinh quang hiến dâng Tổ quốc mến yêu: 

Bến Chương Dương đuổi giặc, 

Cửa Hàm Tử bắt thù. 


Thái bình nên găng sức, 


Đất nước vững ngàn thu. 


174 


(Đoạt sáo Chương Dương độ, 
Cầm Hồ Hàm Tử quan. 

Thái bình tu nổ lực, 

Vạn cô thử gian sơn). [31] 


- Lần Thứ Ba - Chỉ cách hai tháng sau ngày bại trận về nước, tháng 8 năm 1285, cơ 
mật viện của triều đình nhà Nguyên đã thảo xong kế hoạch điều động quân sĩ trở lại 
đánh nước Đại Việt, hòng rửa cái nhục đã hai lần đánh nước ta -vào những năm 1258 
- 1285 - mà cả hai lần (chúng) đều bị bại trận. Hốt Tất Liệt ra lệnh bãi bỏ cuộc viễn 
chinh xâm lược Nhật Bản, để tập trung lực lượng vào cuộc Nam chinh. Kế hoạch 
chuẩn bị đánh nước Đại Việt của nhà Nguyên lần này được sửa soạn thật chu đáo, 
không riêng về mặt quân sự không thôi, mà vê mặt chính trị cũng đặc biệt quan tâm 
tỚI. 


Ø Về Quân Sự, ngoài bộ binh và ky binh, nhà Nguyên còn tăng cường 
thủy binh, cho đóng thêm 300 chiến hạm..., định đến tháng 8 sẽ tiến quân theo đường 
châu Khâm, châu Liêm sang đánh báo thù nước ta. 


Øð 4 Về Chính Trị, Hốt Tất Liệt cho phép bọn Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, 
Trân Văn Lộng, Lại Ích Khung... thành lập chính phủ lưu vong, chờ khi quân Nguyên 
kéo sang thì bọn chúng sẽ đi theo về nước làm tay sai cho giặc. 


Vua Nhân Tông được mật tin nhà Nguyên sắp sửa đẫn đại quân qua đánh nước Đại 
Việt liền cho vời Hưng Đạo Đạo Đại Vương tới bàn việc: "Thoát Hoan bại trận trở về, 
hắn căm tức, chuyên này định sang đánh bào thù, quân thế hắn to hơn trước, ta nên 
dùng kế gì mà chống lại được?" 


Với lòng tự tin tài năng chỉ huy chiến đầu của mình và sự từng trải qua hai cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm, vị tướng thiên tài, không những giỏi về quân sự mà 
còn giỏi về chính trị, đã quả quyết tâu: "Nước ta xưa kia, quân dân hưởng thái bình đã 
lâu, không quen việc chiên trận, cho nên năm trước quân Nguyên vào cướp, còn có kẻ 
trốn tránh theo hàng giặc. May nhờ có oal linh Tổ tông, và thần vũ của bệ hạ, đi đến 
đâu đánh được đến đây, nên mới quét sạch được giặc ra khỏi bờ cõi. Còn như bây giờ, 
quân ta quen việc chính chiến, mà quân địch thì đi xa mỏi mệt. Vả lại, thấy Toa Đô, 
Lý Hằng, Lý Quán tử trận, tất cũng chột dạ, quân sĩ đã nghi ngờ, hắn không dám liều 
mạng đề đánh. Cứ như ý thần, thì lần này dù quân Nguyên kéo sang, ta cũng đễ hơn 
lần trước, xin bệ hạ đừng lo" - VNSL, trợ 152 - 


Vua mừng rỡ, sắc Hưng Đạo Đại Vương "đôc suât các vương hâu, mộ thêm quân sĩ, 
sửa sang khí giới"đê phòng khi quân Nguyên kéo tới. 


.. Giữa lúc nhà Nguyên gặp phải nhiều sự khó khăn: tình cảnh nghèo đói, dân chúng 
oán than, vì không chịu nồi sự cai trị tàn bạo của Hốt Tắt Liệt, nên ngay trong nước 
chúng đã xảy ra những cuộc chống đối, hoặc ngắm ngầm, hoặc công khai... làm trở 
ngại cho việc thu lương thực và tâp trung quân sĩ. Sự kiện này được minh chứng qua 
tờ sớ của viên quan coi tỉnh Hồ Nam gửi triều đình nhà Nguyên: "Quân ta bại trận 


175 


mới về, kẻ dâu vêt chưa lành, người đau yêu chưa khỏi, xin hãy cho quân sĩ nghỉ ngơi 
dưỡng sức ít lâu, rôi sẽ định kê xuât binh" 


Tháng 7 năm 1286, Hốt Tất Liệt đành phải ra lệnh tạm hoãn cuộc Nam chinh. 


Nhưng đầu năm 1287, nhà Nguyên gấp rút điều động quân sĩ, theo Đại Việt Sử Ký 
Toàn Thư thì: "cuộc xâm lược lần này, nhà Nguyên điêu động 50 vạn quân và riêng 
đạo quân đánh vào Vạn Kiếp đã đến 30 vạn, và 500 chiến hạm cho thủy quân". Thoát 
Hoan lại một lần nữa được vua Nguyên tin cậy trao chức tổng chỉ huy toàn bộ quân 
đội Nam chinh - đề hắn có địp lập công chuộc tội vì đã hai lần thua trận ở Vạn Kiếp 
cuối tháng 6 năm 1285. Cuộc Nam chinh lần này, các tướng thuộc dưới quyền hắn 
đều là những tướng đã quen với chiến trận, bọn Áo Lỗ Xích, A Bát Xích, Trình Bằng 
Phi, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp... 


Ngày 25-12-1278, quân nhà nguyên chia làm ba đạo theo đường bộ và thủy tiến vào 
lãnh thô Đại Việt (hai đạo đi đường bộ): đạo quân chủ lực đo Thoát Hoan chỉ huy 
cùng với Trình Bằng Phi từ Quảng Tây tiến sang; đạo quân thứ hai do Áo Lỗ Xích chỉ 
huy từ Vân nam kéo tới. Còn thủy quân do Ô Mã Nhi, Phản Tiếp thống lĩnh dẫn 
những chiến hạm cùng với đoàn thuyền chở lương thực, khí giới, quân nhu do Trương 
Văn Hồ phụ trách thì từ châu Khâm (Quảng Đông) vượt biên tiến vào hải phận nước 
ta. 


x 


về phái ta, Hưng Đạo Đại Vương đã dàn một trận đồ gồm ba mặt: đạo quân do Trần 
Nhật Duật và Nguyễn Khoái giữ vũng Lạng Sơn; đạo quân do Trần Quốc Toản, Lê 
Phụ Trần giữ vững nghệ An. Còn chính Hưng Đạo Đại Vương trực tiếp dẫn đại quân 
trần giữ vùng Quảng Yên, Đóng quân tại Phù Sơn, đồng thời cho một toán quân giữ 
phía châu Tư Minh. Mặt khác, sai tiền quân giữ cửa sông Đại Than (tỉnh Hải Dương). 
Tuy mặt trận dàn như thế, nhưng quân Nguyên quá lớn, và trước sức tiến công vũ bão 
của địch, quân ta "theo kế hoạch của Hưng Đạo Đại Vương vừa chặn đánh để kiềm 
chế và tiêu hao sinh lực địch, vừa tô chức rút lui để bảo toàn lực lượng". 


x 


Khi thủy quân địch kéo đến cửa bê An Bang (Quảng Yên), gặp đoàn thủy quân của 
Trần Khánh Dư đón đánh, nhưng bị thua phải rút chạy. Ô Mã Nhi tiếp tục đẫn những 
chiến Hạm vượt theo sông Bạch Đằng đến Vạn Kiếp để kịp hội quân với Thoát Hoan. 
Còn đoàn thuyền chở lương thực nặng nề, ì ạch tiễn vào sau, vừa đến Vân Đồn (Cầm 
Phả) bị đoàn quân của Trần Khánh Dư mai phục xông ra đánh và cướp lấy những 
thuyền chở lương thực, khí giới, quân nhu, và bắt trọn đoàn quân hộ tống của địch. 
Trương Văn Hồ sợ hãi, lén xuống một chiếc thuyền nhỏ trốn về Quảng Châu. 


Được tin thắng trận ở Vân Đồn, Thượng hoàn Thánh Tông mừng rỡ bảo với Hưng 
Đạo Đại Vương: "Quân Nguyên trông cậy có lương thực, khí gới, nay đã bị ta lấy hết 
cả, thì thế nó không trường cứu được nữa. Nhưng nó chưa biệt, tất còn đắc chí, vậy ta 
nên tha những quân bị bắt cho về báo tin với Thoát Hoan, thì quân sĩ của nó rất ngã 
lòng, bấy giờ phá mới dễ" (VNSL, trợ 155)/ 


176 


Chiến thắng Vân Đồn của thủy quân ta đã làm cho địch phải lúng túng không có cách 
nào, giải quyêt nôi vân đê lương thực, kéo theo đây sự thât bại về quân sự và như vậy, 
(chăc chăn) chúng không thực hiện được những ý đô đã hoạch định. 


Ngày 2-1-1288, quân Nguyên đánh chiếm Vạn Kiếp. Thoát Hoan cho lập trại, đóng 
quân, lây đó làm căn cứ quân sự. Và chỉ cách sau đó một tháng, ngày 2 tháng 2, quân 
Nguyên từ Vạn Kiêp vượt sông Hồng đánh vào Thăng Long. 


Triều đình ta tạm thời di tản khỏi kinh thành, xuống thuyền ra biển để vào Thanh Hóa. 


Thoát Hoan ra lệnh cho A Bát Xích dẫn bộ binh đánh vào các căn cứ quân sự của ta 
đóng dọc hai bên bờ sông Hồng, đồng thời sai Ô Mã Nhi dẫn thủy quân đuổi theo vua 
Nhân Tông để trả thù cái nhục thua trận lần trước. Nhưng quân địch đã không làm sao 
bắt được vua, bọn hắn tức giận, hung hăng kéo quân đến phá lăng tâm nhà Trần ở 
Chiêu Lăng (Thái Bình), chúng đi đến đâu cướp bóc, đốt phá, tàn sát nhân dân ta đến 
đó. 


Không bắt được vua Nhân Tông, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long la củng cố 
vùng chiếm đóng. Rồi sai Ô Mã Nhi dẫn chiến hạm ra biên đón thuyền lương do 
Trương Văn Hỗ phụ trách. Ra đến cửa biển An Bang Ô Mã Nhi mới biết rằng những 
thuyền lương kia đã bị thủy quân ta tiêu diệt. Thất vọng hoàn toản. Hắn đành cho 
chiến hạm quay trở lại theo sông Bạch Đăng đề về Vạn Kiếp. 


Sau khi quân Nguyên thua trận ở Vân Đồn, những thuyền chở lương thực, một phần 
tự động đồ xuống biển, còn lại bao nhiêu đều bị quân ta tịch thu hết cả, khiến cho dịch 
phải lúng túng, không biết giải quyết bằng dường lối nào để có lương thực nuôi hàng 
chục vạn quân. Thời tiết lại bắt đầu chuyên dần sang mùa hè nóng bức, rất bất lợi cho 
phía địch: quân sĩ thì hoang mang, mệt mỏim buồn bực, chán nản và tuyệt vọng... chỉ 
mong sớm được về Táu, họa may mới thoát khỏi chết. 


Trước tình thế bi thảm ấy, ngày 5-3-1288, Thoát Hoan ra lệnh đốt phá kinh thành 
Thăng Long, rồi cho lui quân về đóng ở Vạn Kiếp. A Bát Xích được chỉ định đi tiên 
phong đánh dẹp các cửa ải và để bắt cầu... Trên dường về Vạn Kiếp, bọn chúng kéo 
đến các làng xóm cướp giật thóc gạo để bù vào chỗ thiếu hụt lương thực. Quân 
Nguyên đang bị dồn và thế thụ động hoàn toàn. Thoát Hoan lo sợ trước nguy cơ bị 
bao vây không chỉ về mặt thiếu lương thực mà còn bị đe dọa cả về quân sự nữa. Phải 
xoay sở cách nào để thoát ra khỏi vũng lầy cuộc xâm lược phi nghĩa? Tiếp tục ở lại 
chiến đấu? điều đó không thực hiện được, vì thiếu lương thực, quân sĩ rã rời, nhốn 
nháo, và mất hết tin tưởng, không còn danh dự củ một nước "thiên triều"? hàng chục 
câu hỏi được đặt ra đều không có câu trả lời. Bọn chúng ngơ ngác như những bày thú 
đi lạc vào một bãi cát hoang vu, không tìm được phương hướng để ra! Bề tắc khắp 
mặt. Các tướng lĩnh đưới quyền hắn đề nghị: "Quân ta đóng ở đây (Vạn Kiếp, thành 
trì không có, kho tàn lại cạn cả; và bây giờ là lúc hết xuân sang hạ, khí trời nông nực, 
mà những chỗ hiểm yếu đều mất cả. Chi bằng hãy rút quân về, rồi sau sẽ liệu kế 
khác". 


Đề tránh khỏi bị tiêu diệt, Thoát Hoan quyết định rút quân, và chia làm hai đạo, theo 
hai ngả bộ và thủy về nước. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy đạo thủy binhdẫn nhưng 
chiến hạm theo sông Bạch Đằng ra biên. Thoát Hoan chỉ huy đạo bộ binh theo đường 
qua Lạng Sơn. Cuộc rút quân của địch đúng như hưng Đạo Đại Vương đã tiên liệu: 


177 


"... Lần này, dù quân Nguyên kéo sang, ta phá cũng dễ thôi". Và một trận đồ đã được 
bố trí như nhưng mạng lưới giăng sẵn đề tiêu diệt địch, quyết không cho chúng trốn 
thoát. Hưng Đạo Đại Vương, một mặt, sai Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn 
một đạo quân lên trấn thủ ải Nội Bàng (Lạng Sơn). Mặt khác, sai Nguyễn Khoái chặn 
địch trên sông Bạch Đằng. 


Ngày 30-3-1288, đạo thủy quân của địch bắt đầu rút, trên bộ có ky binh đi hộ tống, 
nhưng bị trở ngại vì có nhiều đoạn cầu đường đã do quân ta phá hủy, Trình Bằng Phi 
đành phải lui quân quay trở về Vạn Kiếp. Còn những chiến hạm của Ô Mã Nhi vẫn 
tiếp tục di chuyên một cách chậm chạp, mãi đến ngày 9 tháng 4 mới tới sông Bạch 
Đẳng. Đoàn chiến thuyền của ta, do Nguyễn Khoái chỉ huy, tiễn ra khiêu chiến, rồi 
giả vờ thua, quay thuyền chạy. Ô Mã Nhi cho chiến hạm đuổi theo, gặp lúc thủy triều 
xuống, chiến hạm của địch lao nhanh theo dòng nước trôi nên va phải những hàng rào 
chông, một số bị vỡ và bị đấm chìm. [32] 


Đang lúc quân địch bối rối, thì đại quân của ta, gồm bộ binh và thủy binh, do vua 
Nhân Tông và Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy, kéo tới giao chiến. Cuộc chiến đấu diễn 
ra rất ác liệt. Quân ta đại thắng. Đạo thủy binh của địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Xác của 
những quân địch chết trôi lềnh bềnh trên mặt nước đến nỗi máu loang đỏ ngầu cả một 
khúc sông. Các tướng giặc: Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lê Cơ... đều bị bắt sống. 
Quân đội ta tịch thu 400 chiến hạm của địch và rất nhiều chiến lợi phẩm khác. 


Thoát Hoan được tin đạo thủy binh đã bị tiêu diệt, hắn hoảng sợ, vỗi vã cùng các 
tướng trình bằng phi, A Bát Xích, Áo Lỗ Xích... dẫn bộ binh rút chạy theo đường 
Lạng Sơn về nước, đến ải Nội Bàng thì gặp đạo quân của Phạn Ngũ Lão từ các hẽếm 
đồ ra vây đánh tới tấp vào địch quân, chúng bị thua, chạy tán loạn. Thoát Hoan thúc 
giục các tướng và đám tàn binh liều mạng cửa đánh vừa tháo chạy. Quân ta càn ráo 
riết đuôi đánh, A Bát Xích bị tử trận, quân địch chết như rạ, xác nằm xông xoài, ngỗồn 
ngang suốt đọc đường từ Nội Bàng về đến Tư Minh. Cuối cùng Thoát Hoan phải mở 
con đường máu mới chạy thoát được về nước. 


Cuộc xâm lược lần thứ ba của quân Nguyên đã bị đẹp tan. 

Khi đã toàn thắng, Hưng Đạo Đại Vương dẫn quân rước xa giá Thượng hoàng và vua 
hôi kinh, vê đên phủ Long Hưng, vua sai đem bọn tướng Nguyên bị bắt là Ó Mã Nhị, 
Phàn Tiệp, Tích Lê Cơ... vào làm lễ yêt kiên ở trước Chiên Lăng. Nhân thây cảnh 
giang sơn lại vân được như cũ, Thượng hoàng Thánh Tông đã làm hai câu thơ: 

"Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 

Sơn hà thiên cổ diện kim âu" 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sôngmuôn thuở vững âu vàng) [33] 

- Trần Trọng Kim dịch - 

Ngày 28-4-1288, vua và triều đình về đến kinh đô Thăng Long, thiết tiệc khao thưởng 


tướng sĩ, cho dân mở hội ba ngày, gọi là Thái Bình Diên Yến. 


178 


.. Một hôm, gặp tiết xuân sang, khí trời dịu mát, vua Nhân Tông cùng các quan trong 
triêu đi viêng Chiêu Lăng là Lăng Vua Trân Thái Tông, đê tỏ lòng tôn kính nhớ ơn 
đôi với địa vị đã có công khai sáng nhà Trân: 

"Non kia ai đắp mà cao 
"Sông kia aI bới ai đào mà sâu? 


Trên đường đi, vua có khởi hứng đọc bài ngũ ngôn tuyệt cú "Xuân Nhật Yến Chi 
Lăng": 


Trượng vệ thiên môn túc 

Y quan thất phẩm thông 

Bạch đầu quân sĩ tại 

Vãng vãng thuyết Nguyên Phong 

- Trần Nhân Tông - 

dịch: 

Ngày Xuân Viếng Chiêu Lăng: 

Nghi vệ bày nghiêm túc 

Quần thần mủ áo đông 

Lính già đầu nhuốm bạc 

Thường kẻ chuyện Nguyên Phong. 

(Câu chuyện Nguyên Phong nhắc nhở cho ta nhớ lại Thời Đại Trần Thái Tông vào 
năm 1258 đã chiên thăng quân Mông Cô khét tiêng là đạo quân hung bạo nhât thời 
bây giờ. Đoàn ky binh của chúng ta đã từng giày xéo trên khắp lục địa Á Âu, thê ma 
khi qua nước Đại Việt nhỏ bé, chúng đã bị thảm bại. 

Trong tiết mùa xuân, vua Nhân Tông đến viếng lăng ông nội ở Chiêu Lăng, lòng hoài 
niệm đên những chiên sĩ vô danh đã hy sinh cho Tô Quôc, trong sô những người lính 
còn sống đến nay tuy đầu đã bạc, nhưng nhìn họ như tỏ ra hào khí của những người 
chiến sĩ đã dự vào cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ vẫn vui vẻ nói cười bên 
nhau "kế chuyện Nguyên Phong”, đã gây xúc động sâu xa trong tâm tư mọi người, có 
lẽ do đây mà vua cảm tác nên bài thơ "Xuân Nhật Yên Chiêu Lăng" này). 

- Ba lần đất nước ta bị quân Mông Nguyên hung bạo glày xéo... nhưng, đến nay thì 
giặc đã bị tiêu diệt, quang cảnh "Thái Bình Hưng Quốc" đã được vãn hồi, thể hiện rõ 


nét nơi Cảnh và Người "trăng im ả bóng, người thánh thơi lòng = Nguyệt vô sự, 
chiếu nhân vô sự". Rồi, nhân một ngày rảnh rồi, Thượng hoàng Thái Tông về thăm 


179 


quê hương ở Thiên Trường (Nam Định), đối cảnh sinh tình, vua đã cảm hứng làm bài 
thơ tuyệt bút "Hành Thiên Trường Hành Cung”: 


"Cảnh thanh u, vật diệc thanh u, 

Thập nhị tiên châu, thử nhất châu. 

Bách bộ sinh ca,cầm bách thiệt, 

Thiên hành nô bộc,quất thiên đầu. 
Nguyệt vô sự, chiếu nhân vô sự, 

Thủy hữu thu, hàm thiên hữu thu. 

Tứ hải dĩ thanh trần dĩ tĩnh, 

Kim niên du thắng, tích niên du. 

- Trần Thánh Tông - 

Dịch nghĩa: 

Cảnh thanh u, vật cũng thanh u, 

Mười hai châu, đây là châu thứ nhất. 
Giọng kìm rút rít như trăn tiếng sênh ca. 
Bóng quât lô nhô như ngàn hàng tôi tớ. 
Trăng êm ả bóng, người thảnh thơi lòng 
Làn nước thu lai láng dầm mảnh trời thu 
Bồn phương dày đã thanh bình, chiến trận đã sạch 
Cuộc du quang năm nay vui hơn năm xưa. 
* Cảnh vật thanh u khéo giống nhau 
Mười hai châu chọi một tiên châu 

Sáo đàn réo rất chim hòa nhịp 

Tôi tớ lô nhô quýt đứng chầu 

Lòng khách lặng tờ in bóng nguyệt 


Một doành trong vắt lộn trời thâu 


180 


Thanh bình bốn bê in tro bụi 


So việc du quan trước kém sau. 


Bản dịch của Việt Nhân Vũ Huy Chiều 
(Hoàng Việt Thi Tuyền) 
Về bài thơ này,Ngô Thời Sĩ trong Việt Sử Tiêu Án đã viết: 


"Từ năm Thiệu Bảo (1284) nổi cuộc binh đao, hai lần đánh quân Nguyên, may mà xã 
tắc lại yên, giang sơn như cũ, tuy rằng lòng trời giúp cho, nhưng nhân sự cũng rất gian 
nan. Họp vương hầu ở Bình Than, đãi phụ lão ở Diên Hồng, không hạng nào không 
đến. Khi vào Thanh Hóa, khi ra Hải Đông, lúc đi Đại Bàng, lúc về Thiên Trường, 
không đâu không bước chân tới. Nhất đán rửa sạch bụi Hồ, lại yên thế nưỚcC, về thăm 
cô hương, mắt trông cảnh đẹp, tai nghe tiếng hót, chén rượu dưới trăng, tiếng đàn bên 
sông suối, nghĩ lại khi đi Chi Lăng, Vạn Kiếp, giao chiến ở Đại Than, Bạch Đẳng, 
những lúc con thuyền lênh đênh, dùng bát cơm hâm, vua tôi, cha con vẫn một lòng lo 
sao qua cơn sóng gió. Sở đĩ vì có hoài cảm ấy mà làm bài thơ trên đây" (Sđd trang 
210) 


Và nhà nghiên cứu văn học Thạch Trung Giả (trong tác phẩm "Hồn Dân Tộc Ngàn 
Năm") (bản cáo) viết về bài thơ trên như sau: "Bài Hành Thiên Trường Hành Cung 
diễn tả không khí thái bình đến mức độ sâu xa linh động hiểm ai đạt. Tả tất cả những 
nét ghi lại đều rất thực, đều do quan sát trực tiếp và tinh vi. Những ai đã đến miền này 
(phủ Thiên Trường) đều nhận thấy là đúng, dầu đã bảy thế qua đi. Từ cảnh ngôi làng 
hình thon ở giữa một con sông nhỏthông ra sông cái đầu làng đến cảnh chim chóc, 
cam quýt đỏ ối đến bây giờ vẫn còn. 


Hai câu phá, thừa nhẹ nhàng mau lẹ, phác họa không khí và đại thể. Hai câu thực đưa 
cảnh ban ngày với âm tanh rộn rã của mọi loài chim, ví màu sắc đỏ ối của hàng ngàn 
cam quýt. Hai câu luận, cảnh về đêm với vằng trăng vằng vặc thanh tĩnh tỏa ánh sáng 
xuống cho người hình ảnh của tâm mình; đáy nước trong phản chiếu trời thu trong, 
gợi cho ta ý niệm về thái bình khắp thiên hạ, từ chiều cao xuống chiều sâu, từ bên 
ngoài vào nội tâm. Haicâu kết gói trọn ý tưởng của toàn bài đã gợi". 


Với cương vị một người lãnh đạo quốc gia, vua Nhân Tông, trải qua hai cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên, từng vào sinh ra tử, mong sao đất nước 
chóng qua cơn sóng gió..., thìnay sóng đã tan "bốn bề yên rồi, dơ bụi sạch... (tứ hải đĩ 
thanh, trần dĩ tĩnh) 


Kế từ tháng 5 niên hiệu Trùng Hưng thứ V (1289) khi đất nước sạch bóng quân thù, 
hết giặc giã, cảnh thái bình thực sự trở lại với toàn dân. Vua ở ngôi I5 năm đến nyên 
hiệu Trùng Hưng thứ IX (1293), vua truyền ngôi cho con là Anh Tông và làm thái 
thượng hoàng 6 năm. 


Niên hiệu Hưng Long thứ III (1295), thực hiện chí nguyện xuất gia ấp 
ủ từ lâu, vua từ Tiên Trường dời đên hành cung Vũ Lâm, huyện Gia Viên, tỉnh Ninh 


I8I 


Bình, nhưng chỉ ở đây một thời gian ngắn, rời trở lại Thiên trường (Nam Định), mở 
Vô Lượng Pháp Hội tại chùa Phổ Minh "bố thí tiền của, vải vóc, vật thực và trợ cấp 
cho nhưng nơi mất mùa nghèo đói...". 


Niên hiệu Hưng Long thứ VII (1299), cua cho dựng thảo am ở ngọn 
Tử Tiêu, núi Yên Tử và lấy pháp danh là Hương Vân Đại Đầu Đà, hiệu là Đại Hương 
Hải Ấn Thiền Sư. Vua là người sáng lập phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử và lập chùa 
Long Động (ở bên núi) để độ tăng và giảng dạy chính pháp. Số học chúng tới xin thụ 
giáo có hàng ngàn. 


Cũng trong năm 1299, vua Anh Tông sắc cho anó] hành cuốn "Phật Giáo Pháp Sự 
Đạo Tràng Công Văn Nghi Thức” đê phô biên trong toàn quôc gia, ghi dâu Thượng 
hoàng Nhân Tông xuât gia. 


Niên hiệu Hưng Long thứ XII (1304), vua lấy đạo hiệu là Trúc Lâm 
Đầu Đà Điều Ngự Giác Hoàng, rồi cùng với đệ tử là tôn giả Pháp Loa và mười đồ đệ 
đi khắp miền thôn quê giảng pháp, khuyên dân bỏ mê tín, hủy dâm từ,thực hành giáo 
lý Thập Thiện với mục đích xây dựng một xã hội "nhân gian tịnh độ”. 


ĐẠO PHẬT VIỆT TỪ THẺ KỶ XVII ĐẾN HẬU BÁN THẺ KỶ XX 


Đạo Phật đời nhà Trần, về phía xuất gia có đức Điều Ngự Giác Hoàng, tôn giả Pháp 
Loa, tôn giả Huyền Quang lập thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; về phía cư sĩ có 
ngài Tuệ Trung thượng sĩ, các vua: Trần Thánh Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông... đều là những Phật tử chân chính, hết lòng hoằng dương chính pháp làm cho 
đạo Phật sáng rỡ một thời. Nhưng cuối đời Trần thì đạo Phật. mắt dần thanh thế, tuy 
các vua sau này có truyền thống gia phong tin Phật, nhưng vẫn không cứu vãn nôi 
tình thế, và các quan trong triều đều là những nho sĩ vôn có óc kỳ thị (không mấy tốt 
đẹp) đối với Phật giáo. Phải nói ngay răng: chính buổi đầu chấn hưng Nho giáo quảng 
bá trong nhân gian, vì muốn cho các hệ tư tưởng, đạo giáo khác cũng được phát triển 
như đạo Phật. Chứ không như một thiêu số nhà nho nhờ có thi cử đỗ đạt, được cất 
nhắc ra làm quan, và vì bản tính hẹp hòi, quay sang bài xích Phật giáo mà điển hình 
cho giới sĩ phu thời ấy là Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quát... [34] 
nhưng cuối cuộc đời các vị này lại trở về với đạo Phật. 


* Các Chúa Dòng Họ Trịnh Đối Vối Phật Giáo - Họ Trịnh, kế từ Trịnh Tùng đến 
Trịnh Khải, gồm mười đời, trị vì 216 năm (1570 - 1786), dưới thời vua Lê Thế Tông 
(1573 - 1599), có thiền sư Thủy Nguyệt,tu ở núi Hùng Lĩnh, Việt Nam, qua Trung 
Quốc, tham học với hòa thượng Trí Giác Nhất Cú (người Trung Quốc), khi đắc pháp 
trờ về nước, sáng lập phái Tào Động. Sau ngài Thủy Nguyệt truyền cho ngài Tông 
Điện v.v... 


Khoảng đời vua Lê Hy Tông (1676 - 1705), ở Bắc Kỳ có thêm một phái Liên Tông, 
do ngài Lân Giác thành lập tại chùa Liên Phái (Bạch Mai, Hà Nội). Ngài Lân Giác là 
đệ tử của thiền sư Chính Giác, ngài Chính Giác là đệ tử của ngài Minh Lương, ngài 
Minh Lương là đệ tử của hòa thượng Chuyết Công, người trung Quốc, [35] tức là chỉ 
phái của phái Lâm Tế. Vậy ở Hà Nội hiện nay có hai phái Phật giáo: 


a. Thiền sư Thủy Nguyệt lập ra phái Tào Động. 


182 


b. Ngài Lẫn Giác Nhất Cú, một vua công thời chúa Trịnh, lập phái Liên Tông (chi 
phái Lâm Tê). 


Cả hai phái Thiền kế trên đều là chỉ phái của dòng thiền Bồ Đề Đạt Ma (hai trong 5 
chi phái: Lâm Tê, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn và Ngưỡng Sơn, ứng với câu: 
"nhât hoa hiện thụy, ngũ diệp lưu phương") 


Ngoài việc phát triển hai phái Thiền như vừa kể, dưới sự hộ pháp của chúa Trịnh: 
kiên thiệt và trùng tu tự viện, tô tượng, thỉnh Đại Tạng Kinh v.v... Cao tăng bây giờ 
cũng khá đông, như các ngài: Huệ Đông, Viên Cảnh, Viên Khoan, Hương Hải... 


Trong khi đạoph Bắc Hà Trồi dậy thì đạo Phật ở Nam Hà cũng hưng phát. 
* Nhà Nguyễn Đối Với Phật Giáo - 


Nguyễn Hoàng, vốn người nhân đức và rất sùng tín đạo Phật, nên khi vào trấn ở 
Thuận Hóa, được nhân dân ở đây thường gọi là ông Chúa Tiên. Chúa là người tiền 
khởi nguồn tín ngưỡng Phật giáo ở Trung Kỳ. Trong khoảng 13 năm trị vì (1600 - 
1613), chúa đã dựng những chùa: Thiên Mụ (1601) ở Huế; chùa Bảo Châu (1607) ở 
Trà Kiệu (Quảng Nam); chùa Kính Thiên (1609) ở Quảng Bình (đời Minh Mệnh đổi 
tên là chùa Hoằng Phúc). Chúa mất năm 1613, thọ 89 tuổi. 


Nguyễn Phúc Nguyên lên kế nghiệp (1613 - 1636), đương thời gọi là Chúa Sãi. Năm 
1629, Đào Duy Từ hiến kế lập đồn Trừng Dục (Quảng Bình) và xây lũy dài ở cửa 
Nhật Lệ (Đồng Hới) ngăn đôi nước Việt Nam. kể từ đó, Chúa Nguyễn cắt đứt việc 
cống nạp đối với Chúa Trịnh. Phật giáo Trung Kỳ từ sông Gianh trở vào nam phần 
lớn chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, do các ngài Tế Viên Giác Phong v.v... đều 
là người Trung Quốc đem Phật giáo truyền bá ở Trung Kỳ nước ta. 


Đến đời chúa thứ tư là Nguyễn Phúc Tấn (1648 - 1687) lại có vị thiền sư là ngài: 
Nguyên Thiệu, từ Trung Hoa qua Việt Nam, ban đầu trác tích ở phủ Quy Ninh (Bình 
Định), truyền bá chính pháp và sáng lập chùa Thập Tháp Di Đà, sau ra thuận hóa lập 
chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Đông (), hoằng truyền phái Lâm Tế. Phật giáo 
Trung Kỳ (và cả Nam Kỳ nữa) coi ngài là vị sơ tổ của dòng thiền Lâm TẾ. Tiếp theo 
ngàinguyên thiểu là ngài Minh Hoằng Tử Dung, khai sơn chùa Ân Tông, tứ chùa Từ 
Đàm ở Huế; ngài Minh Hải Pháp Bảo, sáng lập chùa Chúc Thánh ở Quảng Nam; Giác 
Phong Lão Tế chùa Báo Quốc và ngài Từ Lâm, Minh Vật Nhất Trí, Minh Giác Kỳ 
Phong v.v... 


Đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725), ngài Nguyên Thiều có lần cùng với sứ nhà 
Nguyễn được sự ủy nhiệm của chúa qua Trung Hoa, mời các bậc danh tăng và thỉnh 
kinh sách, pháp khí v.v... Trong số các bậc danh tăng nhận lời mời tới Việt Nam có 
hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán (thuộc phái Tào Động). Cuộc khởi hành sang Việt 
Nam ngày 15 tháng giêng năm ất hợi, niên hiệu Khang Hy thứ 34 (1695), đến Thuận 
Hóa ngày I tháng 2, Hòa thượng được chúa Nguyễn tiếp đón nồng hậu và rước về 
chùa Thiền Lâm. Ngày 1 tháng 4 năm ất hợi (1695), chúa lập đại giới đàn ở chùa 
Thiên Mụ, cầu thỉnh hòa thượng truyền thụ giới pháp cho 1.400 giới tử, gồm những 
người thụ Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát giới. Trong dịp này, chúa cũng xin thụ giới bồ tát 
tại gia và được hòa thượng Thạch Liêm đặt pháp danh là Hưng Long, hiệu là "Thiên 
Túng Đạo Nhân". 


183 


Sau đó hòa thượng về Tàu. Nhân có dịp tàu buôn qua Việt Nam, ngài có gởi chúa 


Nguyễn Phúc Chu một bức thư và một bài thơ. 
Nguyên văn: 

"Nhất giang yên lãng, đạo cách trùng vân, 
Bát đồ phong quang, tuyệt nhiên hoa mắn. 
Số nhân gian chi hạ lạp, 

ỨC thiên ngoại chi nhân duyên. 

Doa tri duy diện bồ đoàn, 

Dĩ chứng hoàng mai tiêu tức. 

Viên khiển độ giang chỉ vĩ, 

Tiểu nhân súc địa chỉ hoài. 

Dạ nguyệt thông triều, tri lai viễn tín. 

Tân thi ký tặng, quí phạp trường ngôn”. 
Thi viết: 

"Đông phong tân lãng mãn giang tần, 
tưởng kiến hồ sơn vũ lộ tân. 

Tự thị dương hòa quy thảo mộc, 


Thái bình nhân túy hải thiên xuân”. 


Trời bể muôn trùng, nước mây cách trở. 
Xuân về mấy độ làng tóc nửa sương. 
Bắm tay nghĩ chuyện nhân gian, 

Chạnh nhớ mối tình thiên ngoại. 

Tưởng chừng dưới chiếu bồ đoàn, 

Đã tỏ hoàng mai lối cũ, 


Thuyền lan tiện gió, 


184 


Thấu chỗ nhớ nhung. 

Sóng võ trăng ghềnh, mây đưa tin nhạn. 
Mấy lời quên cạn, tỏ chút y hoài". 

Thơ rằng: 

Sóng rỡn hoa tần phát gió đông, 

Đỉnh hồ tưởng thấy hạt mưa nhuằn. 

Cỏ cây vui dưới trời êm dịu. 

Người ngắm thanh bình tắm bê xuân. 
Bản dịch THÍCH MẬT THẺ, VNPGSL 


Ngoài phái thiền chính thống NGUYÊN THIÊU vào đầu thế kỷ XVII, Phật giáo 
Trung Kỳ có thêm một dòng Thiền nữa - do ngài Hòa Thượng Liễu Quán sáng lập - 
tức chỉ phái LIÊU QUÁN là một trong những dòng Thiền được truyền thừa và phát 
triển lớn mạnh tại Nam Hà. [36] 


Từ đời Nguyễn Phúc Chu, đạo Phật đã truyền vào đất Nam Kỳ. Những ngôi chùa cổ 
như: chùa Vạn An ở Phúc Tuy, kiến tạo năm 1711; chùa Tam Bảo ở Hà Tiên, do Mạc 
Cửu lập khoảng những năm 1708 - 1725; chùa Hộ Quốc ở Biên Hòa, lập năm 1733. 
Vào đời chúa Nguyễn Phúc Khoát, chùa Giác Lâm chợ lớn Sài Gòn, kiến tạo 1744. 
Khoảng những năm 1738 - 1744, chúa cho trùng tu chùa Thiên Mụ tắt là tráng lệ và 
sai sứ qua Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh hơn 1000 bộ mang về để tại chùa. 


Đạo Phật Việt thời chúa Nguyễn qua triều Tây Sơn (1788 - 1802) đến Nguyễn Ánh 
(1802 - 1862) và thời thuộc Pháp (1862 - 1930) lại càng suy vi hơn. Sự sùng bái đạo 
Phật, việc xây dựng và trùng tu các chùa cảnh, tô tượng, đúc chuông... Nhưng Phật 
giáo trong giai đoạn này vân chỉ thu hình trong Phạm vi “tín ngưỡng cô truyền".. .„ chứ 
thực chất thì Phật giáo đời Nguyễn đã giản ước lắm! Đôi khi cũng có các vị cao tăng 
như các ngài: Phố Tịnh, An Thiền, Diệu Giác v. v... khai trường thuyết pháp nhưng chỉ 
như những vì sao rời rạc lấp lánh trên bầu trời vẫn mây, không đủ sức tỏa ánh sáng 
chiếu soi xuống coi trần ø1an mù mịt tối tăm này. 


Sự suy thoái của Phật giáo có nhiều lý đo: 


lb Theo Luật Vô Thường Chuyên Biến, Phật giáo đã hưng phát dưới hai 
triều đại Lý Trần (1010 - 1389): thời kỳ Phật giáo được coi như quôc giáo, thời kỳ mà 
lịch sư ghi là một thời đại văn minh thịnh trị nhất của nước ta. Nhưng sau đó, nhân tài 
Phật giáo thưa tớt tiêu điều như cảnh lá cuối thu, nên không còn đủ khả năng và uy tín 
giữ địa vị lãnh đạo tinh thần (sư giả nhân chi mô Phạm) của mình nữa, lẽ tất nhiên, 
Phật giáo phải suy thoái. 


5: Thời Gian Nho Giáo Chiếm Địa Vị Độc Tôn, về phương diện tư 
tưởng cung như phương diện lãnh đạo quôc gia, chính cũng là lúc đât nước dân tộc 


185 


rơi vào tình trạng phân hóa, khôn cùng, sự suy đồ diễn ra ở dười đời Trần - Hồ (1400 
- 1407) qua nội thuộc nhà Minh (1414 - 1427), tiếp theo là thời kỳ Nam Bắc triều Lê - 
Mạc (1527 - 1592) và Trịnh Nguyễn phân tranh (1570 - 1788). Rồi tới thời pháp 
thuộc (1862 - 1930)... 


3. Đất Nước Việt Nam Không May Gặp Cảnh Nội Loạn, Ngoại Xâm, từ thế kỷ XV 
đến thế kỷ XX: nào nhà Hồ diệt nhà Trần, tiếp theo giặc Minh sang xâm lược nước ta, 
ròng rã 20 năm mãi đến năm 1428, Bình Định vương Lê Lợi mới đánh duôi được giặc 
Minh ra khỏi đất nước, nối lại nền tự chủ của các tiền triều. Nhà Ly lấy nho giáo làm 
kỷ cương trị nước. Còn Phật giáo và Lão giáo thì coi như bị bỏ rơi. Nhà Lê cai trị 
nước ta đúng một trăm năm thì bị nhà Mạc lật đồ. Con người sống dưới thời Lê (và cả 
sau này nữa) thi đua học "đạo thánh hiền" (Nho giáo), đa số là những con mọt sách, 
ngày đêm mài miệt với nhưng pho kinh sử văn chương hoa mỹ (nhưng vô hồn); chen 
chân nhau trên bước đường khoa cử đề có dịp tiễn thân, ra làm quan, đầu óc họ chất 
nặng những mặc cảm tự tôn, tự đại; chỉ nhận có "đạo thánh hiền" mới là chính đạo, 
ngoài ra là tà giáo cả! [37] 


4. Thực dân pháp cai trị nước ta 83 năm (1862 - 1945), trong giai đoạn này, Đạo Phật 
Việt bị gạt ra ngoài lề cuộc sinh hoạt của xã hội đương thời, dùng rằng: khắp nước, 
làng nào cũng có chùa thờ Phật (có làng có đến hai ngôi chùa), nhưng chỉ là dành 
riêng cho phái nữ, bà già... mỗi tháng, những ngày mùng một và mười rằm, tới lễ Phật 
- một đạo Phật thực tiễn, linh động với mục đích Giác Ngộ và Giải Thoát Con Người; 
bỗng dưng trở thành thứ tôn giáo tiêu cực, chán đời, "mê tín dị đoan” coi đức Phật 
như một thượng đề toàn năng.., một số tăng, tín đồ thì lần lần đi xa nguồn gốc giáo lý 
chính thống. Thật là bi thảm! 


Với nội bộ như thế, Phật giáo thật khó tránh khỏi suy vi. Còn hoàn cảnh bên ngoài thì 
chính quyền thực dân Pháp triệt để ủng hộ, nâng đỡ Thiên Chúa giáo và cố ý đìm Phật 
giáo, coi Phật giáo như một lực lượng dân tộc đối kháng với nhà nước bảo hộ, vì đạo 
Phật đã bắt rễ lâu đời trong quần chúng, nên chính quyền Pháp tìm đủ mọi cách hạn 
chế, ngăn cắm sức phát triển của Đạo Phật Việt, về cả tinh thần lẫn vật chất... 


Và, sau 83 năm Pháp cai trị nước ta, đạo Phật quốc gia Việt Nam chỉ được coi như 
một "tôn giáo bản địa", bị gạt ra ngoài mọi sinh hoạt tập thể của quốc gia này. Chính 
quyền bảo hộ của người Pháp ra mặt nâng đỡ Thiên Chúa giáo và kỳ thị, đàn áp Phật 
giáo, không cho phát triển. Như việc kiểm tra tăng chúng; việc dựng chùa phải có 
giấy phép, có được mới được xây cất; việc hạn chế nhà chùa không được tạo mãi đất 
đai hay nhận của cải thập phương hỷ cúng. Với chính sách hủ hóa dân ta, thực dân 
Pháp đã rất rộng rãi với những gì là mê tín dị đoan, hạn chế giáo dục, cốt làm cho dân 
ta ngu dốt để chúng bảo sao tin vậy; đạo Phật cũng bị đồng hóa với những tà thuyết 
ngoại đạo... Rồi, từ chỗ xa lìa chính pháp, đạo Phật nghiễm nhiên trở thành như một 
thần đạo không hơn không kém. Mục đích của thực dân, như đã thấy, là sự thống trị 
đất nước này và không muốn cho dân tộc ta trở mình đề lớn mạnh... 


Nhưng, sau gần thế kỷ bị trị, và sau trận thế chiến thứ hai chấm dứt, dân tộc Việt cùng 
với dân tộc nhược tiêu khác trên thế giới đã bừng tỉnh thức dậy, giải phóng ách nô lệ 
cho con người và giành quyền độc lập tự chủ cho quốc gia, chấm dứt một chế độ lạc 
hậu, lỗi thời. 


186 


Đạo Phật Việt, qua XX thế kỷ, tuy có lúc thịnh, lúc suy cho mãi tới năm 30 giới tăng 
sĩ và trí thức trong nước mới có cơ hội đứng ra hô hào chân hưng Phật giáo. 


- Năm 1931, ở Nam Kỳ thành lập Hội Nghiên Cứu Phật Học và năm 1933, Hội 
Lưỡng Xuyên Phật Học ra đời; 


- Năm 1932, tại Trung Kỳ thành lập Hội An Nam Phật Học; 
- Năm 1934, Bắc Kỳ thành lập Hội Việt Nam Phật Giáo. 


Các hội có mở các trường Tiểu, Trung, Đại Học cho các tăng sinh từ các nơi về tham 
học, và lập các thư viện, xuất bản kinh sách báo chí. Ở Nam, có tạp chí TỪ BI ÂM, 
DUY TÂM; ở Trung có nguyệt san VIÊN ÂM; và Ở Bắc thì xuất bản tạp chí ĐUỐC 
TUỆ. Ngoài các cơ quan trên, sau này còn có mấy thứ pháp âm, như: TIENG 
CHUÔNG SỚM, GIÁC NGỘ, GIẢI THOÁT, DIỆU ÂM, PHƯƠNG TIỆN, TỪ 
QUANG, VIỆT NAM PHẬT GIÁO, VAN HẠNH, HẢI TRIÊU ÂM, GIỮ THƠM 
QUÊ MẸ, TƯ TƯỞNG, BÁT NHÃ, HÓA GIẢI v.v... 


Suốt 20 năm từ 1930 - 1950, nền thống nhất Phật giáo nưỚc nhà thật sự bừng sáng, và 
đã được thê hiện dưới danh nghĩa TONG HỌI PHẠT GIAO VIẸT NAM, gôm 6 tập 
đoàn sáng lập viên: 

- Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt. 

- Giáo Hội Tăng Già Trung Việt. 

- Giáo Hội Tăng Già Nam Việt. 

- Hội Việt Nam Phật Giáo (BV) 

- Hội Việt Nam Phật Học (TV) 

- Hội Phật Học Nam Việt (VN) 


Dưới đây là bản Tuyên Ngôn thống nhất Đạo Phật Việt đã được công bố nhân ngày lễ 
Phật Đản ngày 8 tháng tư năm Tân Mão (1951). 


Nguyên văn: 


"bánh xe Phật pháp xoay vần trên khắp quốc độ Việt Nam đến nay đã gần hai mươi 
thế kỷ, nhân tâm, phong hóa, chính trị trong nước đều đã chịu ảnh hưởng sâu xa tỉnh 
thần Phật giáo, tăng đồ và tín đồ từ Bắc chí Nam một lòng quy ngưỡng đức Điều ngự 
Thích Ca Mâu Ni, sống trong từ bi hỷ xả và luôn luôn xây dựng hòa bình. Nhưng sự 
đời không hòa nhịp với lòng mong mỏi, hoàn cảnh trước đây đã chịu ranh giới ba kỳ, 
nên Phật sự cũng phải tùy duyên, mặc dầu Phật pháp bất biến. 


Nay cơ duyên thuận tiện, Phật giáo Việt Nam phải thống nhất. Hơn nữa, họa chiến 
tranh gieo rắc khắp nơi, nhân loại đang lâm vào hoàn cảnh lầm than... Chính là lúc 
đạo Từ Bi vô thượng phải đem nước cam lộ "tưới tắt lửa sân sỉ", để xây dựng hòa 
bình cho nhân loại. 


187 


"Theo lời hiệu triệu của các bậc Trưởng lão hòa thượng, một hội nghị Phật giáo gồm 
51 đại biêu, đã long trọng khai mạc ngày I tháng 4 Phật lịch 2495, tức ngày 6 tháng Š 
dương lịch 1951, tại ngôi chùa lịch sử Từ Đàm (Thuận Hóa). 


"Sau bốn ngày thảo luận, toàn thê hội nghị đã quyết định thống nhất Phật giáo toàn 
quốc Việt Nam, lấy ngày Phật đản làm ngày kỷ niệm thành lập Tổng Hội Phật Giáo 
Việt Nam, và bầu một ban Quản trị Trung Ương, đặt trụ sở tại Thuận Hóa (Huế) để 
thực hiện chương trình thống nhất mà hội nghị đã biểu quyết. 


Hõi toàn thể Phật tử Việt Nam! 


"Chúng ta hãy san phẳng những hình thức sai biệt, cùng chung sức chung lòng làm 
tròn sứ mệnh kiến tạo hòa bình, gây mầm an lạc, và nêu cao ngọn đuốc trí tuệ của đức 
Thế Tôn". 


Và năm 1952, ba giáo hội ba kỳ Nam Trung Bắc hội tụ về chùa Quán Sứ, Hà Nội, 
thành lập Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc, đên năm 1959, đôi là GIÁO HỘI TĂNG 
GIÁ VIỆT NAM. 


Năm 1963, ngày trăng tròn tháng tư, năm Quí Mão, Phật lịch 2507, trước đó một 
ngày, 8-5-1963, tổng thống Ngô Đình Diệm ra thông điệp "cắm treo cờ Phật giáo". 

Tối hôm đó một cuộc biểu tình của hàng nghìn tăng mi và Phật tử diễn hành qua đài 
phát thanh Hué, thì khoảng 20 giờ chính quyền sở tại mở cuộc đàn áp làm § Phật Tử 
hy sinh. Chiều 9-5, văn phòng Giáo Hội Tăng Già Việt Nam nhận được tờ trình và 
một cuộn băng ghi âm việc xảy ra tại Huế do một sĩ quan không quân mang tới. Tổng 
Trị Sự giáo hội trung ương liều triệu tập cuộc họp khẩn vào lúc 19 giờ cùng ngày (9- 
5), quyết định 3 việc: 


1. Gửi kháng thư cho tổng thống VNCH. 

2. Tổ chức lễ cầu siêu cho 8 Phật tử hy sinh vì đạo. 

3. Chư tăng, ni rước vong từ chùa Ấn Quang tới chùa Xá Lợi (trụ sở THPGVN). 
Ngày 25-5, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam triệu tập cuộc họp mười một giáo phái, hội 
đoàn, Bắc tông, Nam tông (gôm cả Phật giáo Hoa - Miên) thành lập Ủy Ban Liên Phái 
Bảo Vệ Phật Giáo, Đại diện toàn thê tăng, tín đô Phật giáo miên Nam, phát khởi cuộc 
vận động đòi "bình đăng, tự do tôn giáo", công khai yêu câu chính phủ: 


1. Bãi bỏ lệnh câm treo cờ tôn giáo. 


2. Thừ nhận đạo Phật và các tín đồ Phật giáo có cùng địa vị như đạo Thiên Chúa và 
những người Thiên Chúa giáo. 


3. Cho phép các tín đồ Phật giáo được tự do truyền giáo. 


4. Phải bồi thường cho các nạn nhân và gia đình của họ trong quộc biểu tình ngày 8 
tháng Š. 


5. Trừng trị những quan chức chịu trách nhiệm về sự xảy ra ngày 8 tháng 5. 


188 


Ngày 10 tháng 6, Hòa thượng Thích Quang Đức tự thiêu. Tiếp theo sau đó là 6 vị 
Tăng, Ni tự thiêu. 


Ngày I tháng 11, Hội Đồng Quân Nhân làm cuộc cách mạng lật đồ bạo quyền nhà 
Ngô mang đặc tính "kỳ thị tôn giáo". Đạo Dụ số 10 bất công vốn là sản phẩm của chế 
độ thực dân cáo chúng. 


Tháng giêng năm 1964, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỒNG NHẤT ra đời. 


Cách vài năm sau thì nền thống nhất Phật giáo phải chịu sự thống khổ chia rẽ hàng 
ngũ nội bộ Phật giáo và tiêp theo là những khủng hoảng !!! Mà bât cứ một cuộc 
khủng hoảng... nào rôi cũng sẽ qua đi. 


Chúng tôi tin tưởng là ĐẠO PHẬT VIỆT trong tương lai sẽ lại sáng rỡ hơn bao giờ 
hết. 


LỜI KÉT 


.. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật ”"J3®j 
VHC 


Suốt dọc dài lịch sử cách nay hai tiên niên kỷ, ĐẠO PHẬT VIỆT đã chứng minh sự 
có mặt của mình trong cuộc Sinh Hoạt Toàn Diện của dân tộc, với mục đích thực hiện 
chân hóa, thiện hóa, mỹ hóa nếp sông Việt Nam. nhìn lại quá trình hơn một nghìn 
năm xã hội Việt Nam đắm chìm dưới sự thống trị của người phương Bắc thì, quả là 
mỗi duyên kỳ ngộ, đạo Phật truyền vào nước ta, mở ra cho người Việt một lối thoát 
bằng ánh sáng của đạo lý Giác Ngộ, Giải Thoát và Tự Chủ; đề từ đó tạo điều kiện 
nhân duyên cùng với lối sống của người Việt hình thành một nền văn hóa dân tộc Việt 
sáng, đẹp. Mà bản chất của nền văn hóa Phật Việt ấy được thê hiện rõ nét nhất qua hai 
triều đại văn minh Lý - Trần. (Quả tình) đạo Phật đã có những cống hiến thực tế to 
lớn đối với tổ quốc Việt Nam, trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước: đánh giặc 
phương Bắc, đẹp loạn phương Nam, bảo toàn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia Đại 
Việt ở thế kỷ XI - XIV cũng như đã và đang là sứ mệnh "giải cứu sinh dân" đối với 
những quốc gia Phật giáo và toàn thê giới nhân loại. Đạo Phật vào Việt Nam bằng cửa 
ngõ hòa bình như vào nhà mình, không giống các đạo và ý hệ khác đến Việt Nam 
băng cách phô trương ầm ï, sắt thép... đạo Phật (sở đĩ) được toàn đân Việt nồng nhiệt 
đoán nhận là vì tính chỉ giáo lý đạo Phật có công năng đưa sinh linh thoát khỏi cảnh 
tối tăm, đau khổ, đem vui tươi, hạnh phúc đến với con người và muôn loài vạn vật... 
không những không trái với nên sống tình cảm, suy tư..., những cốt tính của người 
Việt, mà còn làm cho nó thêm phong phú, sáng, mạnh. 


Đạo Phật đã gây được "dân phong quốc tục ĐẸP mà, từ thuở xa xưa, tổ tiên chúng ta 
đã SÓNG... và truyền đến con cháu ngày nay - dù lớp con cháu có hiểu hay không 
hiểu gì về nguồn giáo lý cao đẹp đạo Phật; nhưng trong tiềm thức họ (không nhiều thì 
ít) đều có mang trong mình dòng máu "tín ngưỡng Phật giáo" - nên mọi ý tưởng, ngôn 
từ, hành động họ như đã sống thực và thê hiện đúng tinh thần của "đạo" họ tin theo. 
Hay nói cách khác, Đạo Phật Việt Nam cũng chính là quần chúng nhân dân Việt Nam. 


189 


Đạo Phật là ánh sáng của TRÍ TUỆ và là suối nguồn TỪ BI làm tươi mát hồn người 
và tạo sự an vui cho cuộc đời. 


ĐẠO PHẬT VIỆT quả đã đồng nhất với dân tộc trong dòng sống tích lũy của lịch sử: 
đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt tin thờ đức Phật đã có chiều sâu và bề dầy 
lịch sử hai mươi thế kỷ trường tại và còn nối tiếp mãi mãi... 


HỎN DÂN TỘC SÓNG TRONG ĐẠO PHẬT ? 


[1] Sách Hậu Hán Thư (chương 33 tờ 8a), nói về sự phân chia châu Giao với châu 
Quảng như sau: “Trị sở Giao Châu là huyện Luy Lâu. Niên hiệu Nguyên Phong thứ V 
(106 tr TL), trụ sở ây được dời đên huyện Quảng Tín, đât Thương Ngô" 


Lời sớ của CM (q2 tờ 7a, hg 7) xác định rằng: "Luy Lâu là một huyện thuộc đất Giao 
Chỉ, tại làng Lũng Khê, huyện Siêu Loại, tỉnh Băc Ninh" (PGVN, từ khởi nguyên đên 
thê kỷ XVII, trang 66, dòng 18 - 26) 


[2] Xem thêm chú thích trang 219 - 221 


[3] Lê Mạnh Thát, Nghiên Cứu Về Mâu Tử, tập I trg I và 2, Tu Thư Vạn Hạnh xuất 
bản, 1982. 


[4] Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của hai chị em Bà Trưng chống lại quân Đông Hán vào 
năm 40 của thế kỷ đầu tây lịch là do các quan lại Trung Quốc đã không biết tôn trọng 
quyên tự rị của dân tộc Việt, mà chỉ khai thác vào việc khai thác kinh tế, làm giàu cá 
nhân. Và, cuộc khởi nghĩa thứ hai của Bà Triệu, năm 248 Tây lịch, chống đông Ngô, 
cũng vì Trung Quốc không muốn về dân tộc Việt tự trị, hòng đồng hóa và tiêu điệt 
người Việt mau hơn. Vì sự tồn tại của giống nòi, người Việt đã phản tỉnh kịp thời, tìm 
phương đối phó lại với người phương Bắc (Trung Quốc). 


Hai cuộc khơi nghĩa mag màu sắc quí tộc Lạc hầu, Lạc tướng (đời trưng) hay màu sắc 
bình dân hứng khởi tình cảm (Bà Triệu, tức Triệu Thị Trinh) cũng đã gây được cho 
lớp người hậu tiến niềm phấn khởi tự tin: Giải phóng quốc gia khỏi gông cùm phương 
Bắc. 


Nhưng từ khi vương triều Bà Trưng bị đồ chế đệ quí tộc Lạc hầu, Lạc tướng cũng đồ 
theo. Còn cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu mang tính cách quân chúng tự phát vì các nhà 
quí tộc có uy tín đã bị tru diệt cả rôi. 


Như đã biết: Nước Trung Quốc phần nhiều ít chú trọng tới phương Nam bằng phương 
Bắc, và hễ bao giờ ở chính quôc có rối loạn thì sự cai trị ở Giao Châu lại càng lỏng 
lẻo hơn và nhiều khi là không cần thiết. Chỉ bao giờ chính quốc ôn định rồi thì người 
Trung Quốc mới lại dồn lực quay về phương Nam đề thắt chặt thêm vòng xích đô hộ. 
Các quộc khởi nghĩa của Việt Nam đêu phải ăn nhip biến động tại chính quốc. 


190 


Do đó, có thể phân chia ý thức quốc gia Việt Nam, hay nói khác đi, sự đối khánh, sự 
bảo tôn hay bành trướng văn hóa của Việt Nam đôi với văn hóa Trung Quôc qua năm 


thời kỳ: 


1. Thời kỳ đối kháng, tức thời kỳ bắt đầu từ đời Hồng Bàng lập quốc, từ thời 
Hùng Vương đên thời hai Bà Trưng. 


2... Thời kỳ thỏa hiệp, tức là thời kỳ bắt đầu từ Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ 
Nhiệp. Lúc này nước Việt Nam có lác đác vài nhà trí thức như Lý Câm, Lý Tiên v.v... 
sang Trung Quôc du học, đã đồ đạt và làm quan. 


3, Thời kỳ quật khởi, Nhà tiền Lý (541 -602) và họ Khúc (906 -923) đã mở màn 
cho thời kỳ chế độ tự chủ. 


4. Thời kỳ phản tỉnh, Nhà Ngô (939 -965) có công phế bỏ thứ văn hóa nô dịch 
của phương Bãc. Tuy nhiên giai đoạn này mới chỉ là "phản tỉnh" mà thôi; cho nên 
trong nước mới phát sinh nạn cát cứ tự chủ không mây tôt đẹp. 


¬Ã Thời kỳ sáng tạo, độc lập, nhà Định (960 -980), Tiền lê 981 -1009) đã mở 
màn cho giao đoạn "quôc gia độc lập”đê sau này hai triêu đại Lý - Trân phát triên văn 
hóa quôc gia hùng mạnh. 


Nếp sống vĩ đại của Phật giáo, vốn đã sinh hoạt mạnh mẽ ở Việt Nam, qua từng thời 
kỳ và rất tế nhị, uyên chuyền đề tùy duyên tế độ sinh dân. Sang tới triều đại Lý - Trần 
là thời kỳ Sáng Tạo Văn Hóa Độc Lập của quốc gia dân tộc thì Phật giáo công khai 
đấn thân hoạt động một cách đắc lực hơn bao giờ hết. (Tại Việt Nam, thời thượng cô, 
vào giai đoạn thỏa hiệp văn hóa bắt đầu từ Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp, đã có 
một phong trào chịu ảnh hưởng văn hóa phương Bắc, chủ thuyết thần phục Trung 
Quốc cùng tranh tồn với phong trào cự tuyệt văn hóa "thiên triều", chủ trương độc lập 
quốc gia do các nhà văn hóa Án độ du nhập Việt Nam, dưới thời họ Lý, họ Khúc) 


Thời quật khởi kéo dài già nữa thế kỷ ( 541 - 602) cũng qua đi để nhường cho thời kỳ 
phản tỉnh sáng tạo. Nhìn tổng quát ta thấy tư tưởng phương Bắc với ý định tiêu diệt 
các cơ sở tỉnh thần Việt Nam. Cho nên, sau khi nhà Đông Ngô sụp đồ thì nước ta bị 
đặt dưới ách đô hộ của nhà Tấn. Nhà Tống tan rã thì Tống , Tề, Lương thay nhau tuần 
tự cai trị đất nước ta: Nhà Tống vừa bị đồ (479 TL) thì nhà Tẻ kế vị, và 22 năm sau, 
nhà Lương hạ nhà Tè, rồi. năm độc quyên thống trị nước Việt. Kế từ khi nhà Tống mắt 
ngôi, nước Trung Quốc rồi loạn rất nhiêu. Lúc này, vị quan cai trị Giao Châu là thứ sử 
Tiêu Tư, lợi dụng tình hề rối ren tại chính quốc liên tung hoành hà hiếp vơ vét của cải 
người dân thuộc quốc. Đây là cơ hội để người Việt có dịp quật khởi và cuộc khởi 
nghĩa của Lý Bí đã diễn ra vào mùa xuân năm 542 (xem mục "Công Cuộc Dựng 
Nước Thời Tiền Lý" trang 392 - 400). 


[5] Theo PHẠM VIỆT, một văn sĩ kiêm sứ giả chính khách Trung Quốc đời Tống, 
thời đại Nam Bắc triều thế kỷ thứ V TL, tác giả sách HẬU HÁN THƯ đẫn chứng ở q. 
24, Mục Mã Việt Liệt Truyện và trong Trung Việt Pháp Luật Tỷ Giáo. Sách HẬU 
HÁN THƯ của Phạm Việt do Thuong Hải Trung Hoa Thư Cục, q. 54, tờ 8b ghi: 
"Viện tương lâu thuyền đai tiểu nhị thiên dư sưu, chiến sĩ nhị vạn dư nhân, kích Cửu 
Chấn tặc Trưng Trắc dư đảng Đô Dương đảng, tự Võ Thiết chí Cự Phong, trảm hoạch 
ngũ thiên dư nhân; Kiều Nam tắt bình. Viện tâu ngôn: Tây Vu huyện, hộ hữu tam vạn 


191 


nhị thiên, viễn giới khứ Đình thiên dư lý, thỉnh phân Vi Phong Khê, Vọng Hải nhị 
huyện. Hứa chi. Viện sở vi chiếp vi quận, huyện, chi thành quách, xuyên cừu quán 
khái, dĩ lợi kỳ dân, điều tấu Việt luật Dư Hán Luật Hiện Thập Dư Sự; đữ Việt nhân 
thân minh cự chế đĩ ước thúc chỉ; tự hậu. Lạc việt phụng hành Mã tướng quân cô sự". 


Nghĩa là : 


Viện đem lâu thuyền (thuyền cao hai tầng), lớn nhỏ hai vạn binh sĩ đánh quận Cửu 
Chân dư đảng của bà Trưng Trắc là bọn Đô Dương, từ đất Võ Thiết đến đất Cự 
Phong, vừa chém vừa bắt được hơn năm ngàn người cõi Kiều Nam (tức Lĩnh Nam) 
đều bình định,. Viện tâu lên vua rằng: huyện Tây Vu (thuộc quận Giao Chỉ) có ba vạn 
hai ngàn nhà, biên giới xa nhất, cánh Trung Quốc (Đình huyện) hơn ngàn dặm. Vậy 
xin chia làm hai huyện Phong Khê và Vong Hải. Vua Hán y cho lời tâu. Viện đi qua 
xứ nào, liền đặt ra quận huyện, xây thành quách, đào ngòi tát nước, để làm lợi cho 
dân. Có diều trần tau luật của người Việt, so sánh với luật Hán có hơn mười điều. Rồi 
ban bố rõ phép cứ cho người Việt biết để ó thúc dân Việt. Từ đó về sau, dân tộc Lạc 
Việt phải tuân theo phép cũ của Mã Viên 


[6] Lê Thị Ý Lan, tên thực và năm sinh đều không rõ, xuất thân từ một gia đình nông 
dân, người hương Thổ Lỗi, lộ Bắc Giang. Nhân một chuyến tuần du đến Thổ Lỗi 
(hương Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh), vua Lý Thái Tông (1054 - 1072) bắt gặp bà đang 
hái dâu. Trong lúc mọi người đi xem xa giá của vua thì bà vẫn đứng dựa vào cây lan 
mà hát: 


"Tay cẦm bán nguyệt xênh xang 
Một trăm bó cỏ lai hàng ta đây" 


Vua lấy làm lạ, cho VỜI tới hỏi, sau đó đó vào cung lập làm phu nhân, đặt hiệu Ý Lan 
(dựa gôc cây Lan), rôi lại phong làm Linh Nhân. 


Với cương vị Nguyên Phi, bà đã thay vua Lý Thái Tông lo việc nội trị trong thời gian 
vua đi đánh Chiêm Thành (1069). Bà còn bỏ tiền trong nội phủ ra chuộc những người 
qua gái nhà nghèo đi ở đợ rồi gả cho những người chưa vợ. Việc làm đó được nhân 
dân ghi nhớ, gọi tên là "Quan Âm". Bà là người mộ đạo Phật, từng đi du ngọn nhiều 
nơi đề tìm cảnh đẹp rồi cho xây chùa, dựng tháp. Vào những năm cuối đời mình, bà 
vẫn không quên chú ý ý đến đời sống của dân chúng. Trước khi mắt ba tháng, bà còn 
khuyên vua ra lệnh câm tệ giết trâu bò bừa bãi để dân đủ trâu cày, thoát khỏi tình 
trạng mấy nhà cày chung một con trâu (Thơ Văn Lý Trần, tập I, trang 352). 


"Linh Nhân Thái Hậu không pahi là người lạ, tên bà đã nhắc nhở đến nhiều lần trong 
Cương Mục. Đó là mẹ vua Nhân Tông nhà Lý (1072 - 1127). Bà được con truy tặng 
là PHU THANH CAM LINH NHAN vào năm Thái Ninh (1073)” - CM - 


Bà, một Phật tử nhiệt thành, từng có công lớn đối với ĐẠO PHẬT VIỆT, ngoài 
những việc như xây trên 100 ngôi chùa và tháp tại nhiều nơi, trong nước, về mặt 
truyền bá chính pháp, đã có lần, bà cho mở hội đề thỉnh các vị cao tăng thạc đức từ 
khắp nơi trong nước về chùa Phổ Ninh thuyết lễ cũng dường và xin được nghe pháp. 
Bà đã đặt câu hỏi về NGUÔN GÓC ĐẠO PHẬT VIỆT. 


192 


[7] Hồ Thích Văn Tôn - tập IV mục "Lăng Già Tông Khảo", tác giả dẫn sách Tục Cao 
Tăng Truyện, q. 212, kê sự tích thiền sư ĐÀM THIÊN, đời Tùy, có thành lập một Đạo 
Tràng thiên định ở Tây Kinh. Nhà học giả kiêm triết gia Hồ Thích viết về thiền sư 
thích Đàm Thiên như sau: 


"Thiền sư Thích Đàm Thiên, quê ở Thái Nguyên, chuyên nghiên cứu các kinh Hoa 
Nghiêm, Thập Địa, Duy Ma, Lăng G"à... khi gặp nạn nhà Bắc Chu hủy diệt chính 
pháp, thiền sư dời đến phương Nam học thêm về Duy Thức, Nhiếp Đại Thừa Luận 
(trong sách không thấy nói là thiền sư đã tham học với vị nào...) và ngài rất tâm đắc 
"ý chí" của hai bộ luận này. Sau, trở về Bắc, rồi ở hắn đây mở trường dạy về Nhiếp 
Đại Thừa Luận, Khởi Tín Luận và kinh Lăng Già...; không bao lâu, thiền sư trở thành 
một vị đại sư nôi tiếng đương thời. Thiền sư hợp tác cùng vua Văn Đề nhà Tùy, khởi 
sự chấn hưng Phật giáo, xây chùa, dựng tháp ở khắp nơi trong nước.. 


Thiên sư tịch năm Đại Nghiệp thứ III (607). Tác phẩm của thiền sư có: 
Nhiếp luận sớ 10 quyên, 
Lăng già và Khởi Tín Sớ... truyền lại cho đời. 


Qua đoạn văn trên: chứng minh lời ngài Thông Biện dẫn chứng sự tích đại sư 
Đàm Thiên, đời Tùy, là chính xác. Chứ không phải đời Tê như tác giả sách VIỆT 
NAM PHẬT GIÁO, từ khởi nguyên đến thế kỷ XVIII đã khẳng định: "Đàm Thiên 
tịch vào khoảng giữa 479 và 483, cuối triều đại nhà Tẻ" và "...là một lời biện của 
Thông Biện?" 


* Nguyên văn chữ Hán trong sách Đại Nam Thuyền Uyên Truyền Đăng Tập Lục: 


"...Án Đàm Thiên pháp sư truyện. Tùy Cao Tổ vị chỉ pháp dã, Hậu viết: Trầm niệm 
điều Ngự từ bị chỉ giáo, báo đức vô do. VỊ thiềm nhàn ương, hoằng hộ tam bảo, đĩ 
biến tha di thể xá lợi, nhưng ư quốc nội, lập thụ bảo tháp, pahm tứ thập cửu sở, biêu 
thế tân lương. Dư nhất bách ngũ thập tự tháp. Ngoại các Giao Châu chư xứ kiến lập. 
Ký tư phúc nhuận, dĩ cập đại thiên. Nhiên bỉ tuy nội thuộc, do hệ cơ mi, nghĩ tuyền 
danh đức sa môn vãng bỉ chư xứ hóa độ, linh nhất thiết câu đắc Bồ Đề. 


Pháp sư viết: "Giao Châu nhất phương đạo thông Thiên Trúc, Phật pháp sơ lai Giang 
Đông vị bỉ; nhi Luy Lâu hựu trùng sáng hưng bảo sát nhị thập dư sở, độ tăng ngũ 
bách dư nhân, đàm kinh nhất thập ngũ quyền, dĩ kỳ tiên nhi cỗ dã. Vu thời tắc đĩ hựu 
tỳ khưu danh: MA HA KỲ VỰC, KHANG TĂNG HỘI, CHI CƯƠNG LƯƠNG, 
MẪU BÁC chỉ thuộc tại yêu. 


.. Dữ Trung Quốc vô dị. Bệ hạ, thị phố thiên Từ Phụ, dục bình đảng khí, khả độc 
khiển sứ tương, dật bỉ hữu nhân yên, bất tu vãng hóa" (Sđđ) 


[8] Theo Maurice DURAN nhận xét thì "Lý Phật Tử có nghĩa là đồ đệ của đức Phật 
họ Lý tên của vị anh hùng này chứng tỏ sức bành trướng của Phật giáo thê kỷ thứ sáu 
thứ bảy. Phật Tử ở ngôi mà năm 580 Vinitaruci (Tỳ Ni Đa Lưu Chi) sang truyền bá 
Phật giáo” - trong phân phụ lục sách Việt Điện U Linh - 


193 


[9] Chú thích của dịch giả: 


Trên con đường về, mưa làm thấm, dập chiếc á áo vải thô và gió làm phai lạc mùi 
hương của chiếc ấn ngài mang theo - áo và ấn là tùy thân của tăng sĩ đắc truyền. 


[10] Biên vắng không thuyền bè đi lại, làm sao tôi nhận được tin tức của ngài sau này. 


[11] Khi sứ nhà Tống là Lý Giác sang nước Việt, trong nước không có ai là nho chọ 
lỗi lạc, nên vua phải nhờ hai vị Pháp Thuận và Khuông Việt ra tiếp sứ, hai vị cùng 
Tống sứ làm thơ xướng họa, Tống sứ cũng phải phục tài. Vậy thì dù chữ hán truyền 
vào Việt Nam đã từ lâu, nhưng trong mười thế kỷ Bắc thuộc cho đến ba triều độc lập 
Ngô - Đinh - Tiền Lê Nho học chưa đào tạo được một nhân tài bác học nào; người 
giỏi lại xuất hiện ở Thiền môn..." - Trích Việt Nam Văn học Sử Trích yếu của 
Nghiêm Toản - 


[12] Đề nhớ ơn vị Thiền sư đã có công lớn gây dựng cho nội tô mình là Lý Thái Tổ 
(Lý Công Uân) khai sáng triêu đại nhà Lý văn minh, vua Lý Nhân Tông (1072 - 
1127) đã làm bài thơ truy tán ngài Vạn Hạnh: 
"Vạn Hạnh dung tam tế 
Chân phù cô sắm thi 
Hương quan danh Cổ Pháp 
Trụ tích trấn vương kỳ" 
Thiền sư học rộng bao la 
Giữ mình hợp phép sâm ra ngoài lời 
Quê hương cô pháp danh ngời 
Tháp bia đứng vững muôn đời đề đô 
- THÍCH MẬT THẺ dịch - 
Nhà văn Lê Văn Siêu, tác giả sách VĂN MINH VIỆT NAM, đã viết về ngài Vạn 
Hạnh: " - Người â ấy thì phải có công nghiệp, mà công nghiệp này nhất định có người 
ấy mới làm nôi. Bỡi người thức cảm hơn ai hệt, sự áp bức của nên văn hóa ngoại lai 
còn nguy hiểm gấp bội sự áp bức về chính trị, nên người đã nêu cao ngọn cờ độc lập 
văn hóa". 

... Trận đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền ở Bạch Đăng Giang chì là một chiến 
công, gieo ảnh hưởng trong một thời gian ngăn để sau này phải có những trận đánh 
tiếp của Trần Quốc Tuấn, của Lê Lợi, của Nguyễn Huệ. Nhưng trận đánh về văn hóa 


của sư Vạn Hạnh đã là trận đại thắng ø1eo ảnh hưởng muôn đời về sau cho con cháu 
Rông Tiên." 


194 


"... Sư Vạn Hạnh đã dàn một mặt trận văn hóa bao la trong cả không gian lẫn thời 
gian mà không một tư trào văn hóa ngoại lai nào có thê khiên dân tộc Việt Nam quên 
đê quay theo”. 


(sách dẫn thượng,, trang 87 -§§) 


[13] Lý Công Uẫn người làng Cổ Pháp, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sinh ngày 12 
tháng 2 năm Giáp Tuất (tức ngày 8 -- 3 - 974)., niên hiệu Thái Bình thứ V nhà Đinh. 
về gốc tích người ta không rõ lãm, chỉ biết bà mẹ là Phạm Thái Hậu lúc lên 3 tuổi 
ông được nhà sư Lý Khánh Văn, trụ trì chùa Tiêu Sơn,nhận làm con nuôi, sau theo 
học với ngài Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ. "Ông là người thông minh nhân đức, có độ 
lượng của bậc đề vương" (ĐVSKTT). Theo Công Dư Tiệp Ký thì lúc nhỏ Lý Công 
Uấn hay nghịch, một hôm bị thầy phạt, trói bắt nằm dưới đất. Đêm khuya muỗi đốt 
không ngủ được, chú liền tức cảnh ngâm bài thơ: 


"Thiên vi khâm chẩm, địa vi chiêm 

Nhật nguyệt đồng song đối ngã miên. 

Dạ thâm bắt cảm trường thân túc, 

Chỉ khủng sơn hà xã tắc điên" 

(Trời làm chăn gối đất làm đệm 

Nhật nguyệt nhìn ta ngủ trước thêm 

Đêm khuya không dám dang chân duỗi 

Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng) 

Bài thơ trên trích trong "Thơ Văn Lý Trần", tập 1. Dưới thời Tiền Lê, ông làm đến 
chức tả thân vệ điện tiên chỉ huy sứ. Năm 1009, Long Đỉnh mật, ông được trieù đình 
tôn lên gôi vua, tức Lý Thái Tô, lây tê¡n hiệu là Thuận Thiên, mở đâu một kỷ nguyên 
mớ của nước Đại Việt hùng mạnh, kéo dài trên hai thê kỷ (1010 -1225) 


[14] Bản dịch chúng tôi dựa theo bản dịch của Ngô Tất Tố (VHĐL) và bản dịch của 
Nguyễn Tú Châu (THLT, tập l1) 


[I5] “Lúc Lý Công Uâẫn mới lên ngôi vua, đã cho độ hàng 1000 người làm tăng. Chùa 
Kiến Sơ có trên một trăm học tăng theo học tại đây. Chùa Quảng Báo, thiền sư 
Nguyện Học nuôi trên một trăm học tăng. Chùa Trùng Minh ở núi Tiên Du (Bắc 
Ninh) học tăn theo học thiền sư Thiền Lão lên đến hơn 1.000 người biến chùa thành 
một Tùng lâm sằm uất" (dẫn theo sách Lịch Sử Việt Nam, thế kỷ X - 1472, ql, t2) 


[16] Theo sách Lý Thường Kiệt : Các chính sách y đề ra, đối với đương thời, có tính 
cách đại cách mạng. Cho bây giờ gọi các pháp ây là Tân Pháp. 


[7] "Bắc thủy nước Tống lúc ấy đang lầm vào cảnh khốn đồn. Không những Thổ 
Phôn quấy nhiễu, mà thế lực nước Liêu càng tăng, ép Tống phải nhiều lần nhượng bộ. 


195 


Bấy giờ Liêu lại sai sứ sang yêu cầu Tống nhượng thêm đất ở vùng phần Thủy Lĩnh" 
(LTK). 


[18] Lý Đào - Tục Tư Trị Giám Trường Biên - dẫn theo sách LSVN, tập 1. 


[19] Việc phòng thủ phía nam, vua Tống xuống chiều cho các quan cai trị phải cần 
mặt đề phòng: "trong việc Nam chinh, Ung Châu rất quan hệ. Đó là căn bản. Tiền 
lương, quân nhu đều đề đó. Nếu giặc cùng kế, mà từ hải khẩu (có lẽ chỉ cửa Bạch 
Đẳng) theo đường châu Vĩnh An lấy Khâm, Liêm, rồi từ đó tới Ung Châu, thì chỉ mất 
một vài ngày. Tuy thành Ung vững chắc, nó không lấy được, nhưng ta há lại không lo 
đường vận lương bị đứt hay sao? Bị đứt thì lòng dân bị lay động. Mà bấy giờ, dẫu 
muốn trở về Ung Châu, trước sau đều có giặc! Phải nói ty chiêu thảo nên lo liệu thế 
nào, rồi mặt tàu về" (LTK) 


[20] Lý Đào - Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên - dẫn theo sách Lý Thường Kiệt 
của Hoàng Xuân Hán. 


[21] Người đời sau kế rằng: "Dân Tống thấy lời tuyên cáo, đều vui mừng, đemtrâu 
rượu khao quân ta. Từ đó, mỗi lúc dân Tống thấy hiệu cờ Thường Kiệt dàn ra, chỉ nói 
đó là quân của cha họ Lý người nước Nam;rôi cùng nhau bày hương án bái phục bên 
đường. Nhờ đó mà uy danh quả) ta lan khắp. Bỡi vậy, cuộc tiễn công vào nội địa 
Tống càng thêm đễ dàng (LTK)" 


[22] Lúc quân ta đã lọt vào thành Ung, Tô Giàm còn đốc thúc lính bị thương, ruồi 
ngựa đánh rất hăng. Nhưng khi sức đã kiệt, Giàm nói với bộ hạ rằng: "Ta quyết không 
chịu chết về tay giặc". Giàm bèn trở về dinh, tự tay giết 36 người nhà, kê cả hai con 
và hai cháu. Rôi tự thiêu mà chết. Quân dân thấy Giàm nghĩa khí như vậy, không ai 
chịu hàng. Khi biết Giàm đã chết, quân Lý tức giận, vì phải chiến đấu nhiều ngày, nên 
đã giết sạch dân thành. Cả thảy hơn năm vạn người. Bên ta, quân và voi chết rất 
nhiều. Quân mất một vạn rưởi (LTK) 


[23] Sứ thần bàn rằng: "Nước ta đánh nhau với nước Trung Hoa nhiều lần, từ vua 
Nam Đề trở về trước, việc đã lâu rồi, sau này Ngô Tiên chúa đánh Bạch Đẳng, vua Lê 
Đại Hành đánh trận Lạng Sơn, vua Trần Nhân Tông đánh đuổi được Toa Đô, Thoát 
Hoan, những trận vẻ vang đó là câu chuyện hãnh diện của nước ta, nhưng đều đó là 
giặc đến đất nước, bất đắc dĩ mà phải ứng chiến. Còn đường đường chính chính đem 
quân vào nước người, khi đánh không ai địch nỗi, khi kéo quân về không ai đám đuôi 
theo. Như trận đánh Ung - Liêm này thật là đệ nhất võ công, từ đấy người nước Tàu 
không dám coi thường chúng ta nữa... 


Đến như thư từ của nước ta đưa cho Trung Hoa chỉ dùng có hai tắm ván sơn đen, liệt 
tên vài vị đại thân dùng ân tín Trong thư môn hạ mà đóng vào, thê thì triêu Lý được 
trịch với Tông nhiêu lăm" -Việt Sử Tiêu Án - 


[24] LĂNG GIÀ (Lankavatara) nguyên là một hòn núi rất bí mật ở đảo Tích Lan 
(Caylan), chung quanh có bể, nơi ở của quỷ Dạ Xoa. Một hôm đức Phật đi thuyết 
pháp ở Hải Long cung, lúc về ghé qua núi đó, quỷ vương xin với Phật nói pháp cho 
nghe. Nhân đấy mà đặt tên là Kinh Lăng Già. 


196 


Mục đích của kinh lăng già là trực chỉ Nhất Tâm Chân Như, nhằm làm sáng tỏ nghĩa 
Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức. Kinh Lăng Già lấy Nhất Tâm làm tông, lấy 
Tự Giác Thánh trí làm cứu cánh. Phương pháp tu là thực hành bốn phép thiên: 


1. Ngu phu sở hành thiền, tức là thiền quán của hàng Thanh Văn, dg và 
ngoại đạo, như quán sát cái tính nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng vô thường, khô, 
bât tịnh, gọi là quán sinh không. 


2. Quán sát nghĩa thiền, tức phương tiện tu hành của Bồ Tát, quán nhân 
vô ngã (tự hay tha đều là vô tính), pháp vô ngã, gọi là quán nhân không. 


3. Phan duyên như thiền, quán sát hai thứ vô ngã tướng, tức nhân và 
pháp đến chỗ như thật, không sinh vọng tưởng. (ba thứ thiền trên là hành tướng của 
tam thừa). 


Như Lai thiền, vào địa vị của Như Lai, được Tự Giác Thánh Trí, có đủ ba đức tròn 
đây (pháp thân, bát nhã, giải thoát) giải quyêt dchêt mọi sự việc của chúng sinh, cũng 
gọi là tôi thượng thừa thiên. 


[25]Ở đây, không đề cập các ngài Định Không, Thiện Hội, La Qui An, Pháp Thuận, 
Ngô Chân Lưu... vì các ngài thuộc hai triều Đinh - Tiền Lê 

[26] Chúng ta cần biết thêm tâm sự của vua ghi trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ 
Nam: "...Từ khi Trẫm lên ngôi báu, một mình đang độ trẻ thơ, trầm những sớm chiều 
lo sợ, không có lúc nào rỗi. Trẫm thường tự nhủ: ở trên không còn cha mẹ để nương 
nhờ, thì ở dưới không đủ đề khiến cho dân đen thỏa lòng mong mỏi. Làm thế nào? 
Rồi trẫm lại nghĩ: âu là vui về núi rừng, rộng tìm Phật giáo, đề biết rõ về sự sống chết 
và để báo đáp công đức cùủ lao, như vậy há chắng hay ư?" 


[27] Vua Dụ Tông (1341 - 1369) có làm bài thơ so sánh vua Trần Thái Tông nước Đại 
Việt với vua Đường Thái Tông nước Trung Hoa: 


Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông 

Bì xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong 
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại 

Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng 

Tạm dịch: 

Đường - Việt hai vua: hiệu Thái Tông 
Người xưng Trinh Quán, kẻ Nguyên Phong 


Kiến Thành bức tử, An Sinh sống 


197 


Miếu hiuệ tuy đồng đức chăng đồng. 


[28] Qua hội nghị này, chúng tôi nghĩ: với tính thần từ bi trí huệ bình đăng giải thoát 
và tự chủ đo vua Trần Nhân Tông, nhà lãnh đạo nước Đại Việt - sau trở thành vị Tổ 
khai sáng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử - đã lãnh hội giáo lý Phật một cách quán 
triệt, đem áp dụng (thực hành) trong việc Bảo Quốc An Dân, luôn luôn "lấy ý dân làm 
trọng"... là một đêu hiếm thấy ở thế kỷ XII. 


Ta nên nhớ rằng: giữa lúc cả thế giới đang chìm ngập trong tư trào của thời đại quân 
chủ: vua là trên hết cả, vua thay trời để trị dân... mà, riêng ở góc trời Nam, đã có một 
vị vua đề xướng thuyết "đĩ thiên hạ chỉ dục vi dục..." (lấy ý muốn của thiên hạ làm ý 
muốn của mình...) 


Chỉ có những người thắm nhuằn giáo lý đạo Phật như vua Trần Nhân Tông mới có thể 
thê hiện ra băng ý nghĩ, lời nói và hành động thực tiên: đó là việc đê cao tinh thân tự 
chủ của con người một cách toàn triệt. 


[29] Lịch Sử Việt Nam, tập I, nhận định: 


"Trần Quốc Tuấn đã tô chức một cộng hành quân đầy mưu trí để đánh lạc hướng kẻ 
thù, thoát khỏi thế bị bao vây. Từ Thiên Trường, một bộ phận ta rút về các lộ vùng 
đông bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh) đề nhử địch đuôi theo, rồi chờ khi đạo quân Toa 
Đô đã vượt qua Thanh Hóa tiến ra Trường Yên, thì quay vào chiếm lấy Thanh Hóa 
làm căn cứ. Toa Đô vừa vắt vả tiễn ra Trường Yên. Lại được lịnh đánh vào Thanh 
Hóa. Đến đây, âm mưu của địch bao vây tiêu diệt quân chủ lực và bộ máy đầu não 
kháng chiến của ta, bị thất bại về cơ bản" (Sđd trang 203). 


[30] Tác giả Việt Nam Sử Lược viết: "Bấy giờ quân Nguyên to thế lắm, đóng khắp 
nơi từ vùng Bắc Ninh, Thăng Long, Thiên Trường, chỗ nào cũng có quân của chúng 
đóng. Ở vùng Nghệ An lại có Toa Đô, Đường Ngột Ngải, Ô Mã Nhi đánh ra. Nhân 
Tông kinh hãi, Thương Hoàn đêm ngày lo sợ. Nhà nước ngất ngưởng như trứng 
chồng. Bọn hoàng tộc Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên đều ra hàng Thoát Hoan cả. Chỉ có 
Hưng Đạo Đại Vương phụng xa giá đi, trèo non vượt bể, trải gió gầm mưa, thế lực tuy 
cùng, nhưng vẫn một lòng tìm kế đánh giặc, lo liệu việc nước không rối sợ lúc nào. 
Thật là một người có tài đại tướng, có thê cứu dân giúp nước, tiếng để muôn đời" 

(Sđd, trợ 145). 


[31] Có sách, câu 3 và 4: 
Thái bình nghi trí lực 


Vạn cô cựu giang sơn 


198 


[32] Thám Hoa Vũ Phạn Hàm có đôi liễn trước đền thờ Hưng Đạo Đại Vương ở Kiếp 
Bạc: 


"Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí 

Lục đầu vô thủy bất thu thanh 

[33] Ghi chú: Nhà Trần đã ba lần chống quân ngoai xâm vào những năm: 

- 1258, dưới thời vua Thái Tông (đánh quân Mông Cô). 

- 1285 và 1288, dưới thời vua Nhân Tông (dánh dẹp quân Nguyên). 

Hai câu thơ trên do thượng hoàng Thái Tông làm là chỉ cho thời đại Nhân Tông đã hai 
lân đánh dẹp giặc. Cả hai lân quân Nguyên đều thua. Lân thứ nhât thua ở Vạn Kiệp; 
lân thứ hai, ở Bạch Đăng Giang. 

Trong bài phú Bạch Đẳng Giang, Trương Hán Siêu, một đại nho, đời Trần Anh Tông, 
đã cảm tác những vân thơ trác tuyệt, nói lên niêm tự hào của dân tộc. Bài phú quá dài 
nên ở đây tôi chỉ trích ra ít câu khi nhặc tới sông lịch sử này. 

.. Bát ngát sóng kình muôn dặm, 

Thước tha đuôi trĩ một màu. 

Nước trời: một sắc; phong cảnh: ba thu, 

Bờ lau san sát, bến lách đìu hiu. 

Sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, 

Buôn vì cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu. 

Thương nỗi anh hùng đây vắng tá, 

Tiếc thay dấu vết luống còn lưu. 

Đây là chiến địa buổi Trùng Hưng 

Nhị thánh bắt Ô mã 

Cũng là bãi đất xưa, thuở trước 

Ngô chúa phá Hoàng Thao 

Kìa trận Bạch Đẳng mà đại thắng, 

Bỡi đại vương coi thế giặc nhàn. 


Tiêng thơm còn mãi, 


199 


Bia miệng không mòn. 

Khách chơi sông chừ ủ mặt, 

Người hoài cổ chừ lệ chau. 

Rồi vừa đi, vừa ca rằng: 

Sông Đẳng một giãi dài ghê, 

Sóng Hồng cuồn cuộn troi về bề Đông. 
Những người bất nghĩa tiêu vong, 


Nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh". 


(Bản dịch Bùi Văn Nguyên, trích trong Hợp Tuyển Thơ Văn Việt Nam, thế kỷ X - 
XVII). 


[34] Chúng tôi không có ý khơi lại đống tro tàn. Vậy, ở đây có đề cập đến vấn đề là 
cốt nhằm "cảnh giác" - chứ tuyệt đối không mang một chút mặc cảm nào hết - để từ 
đó chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm đắc giá do tiền nhân đã mắcphải mà đừng bao 
giờ đi theo vết xe cũ nữa - chú thích của người viết - 


[35] Về lai lịch và chân thân Tổ Chuyết Công: 


Hồi Hậu Lê trung hưng, đời vua Thần Tông, niên hiệu Dương Hòa thứ tư (1639), có 
hòa thượng Chuyêt Công, người Quảng Đông (Trung Quôc) sang hành đạo ở Việt 
Nam. 


Vì muốn làm tròn mối duyên tiền kiếp, Lý Thiên Tộ, tên tục hòa thượng Chuyết 
Công, có lần chở đầy hơn ba vạn quyên kinh Tam Tạng sang Việt Nam. khi tới Thăng 
Long, Hòa thượng tạm trú tạm Khánh Sơn, gần kinh thành, mở trường khai đạo. 
Tăng, Ni khắp nơi tìm đến cầu học. Các hoàng hậu, thân vương, đại quan cũng đến 
thụ giáo xin làm đệ tử. 


Hai năm sau, thấy phôn tạp quá, Hòa thượng đời đến chùa Phùng Ân, phường Quảng 
Bá; ở đây được một năm. Sau đó, Hòa thượng thuê xe (bò) chở cả Tam Tạng kinh lên 
chùa Vạn Phúc, núi Tiên Du, trụ trì hăn tại đây. 

Hòa thượng tự nhận mình là hậu thân vua Lý Anh Tông, cũng tên là Lý Thiên Tộ. 
Trong thời kỳ ở Vạn Phúc, Hòa thượng thu nạp một thiền sư (nổi tiếng thời bấy g1Ò) 


làm đệ tử là ngài Minh Hành, trụ trì chùa Minh Phúc, thuộc xã Nhạn Tháp, tục gọi là 
chùa Bút Tháp. 


200 


Mùa hè năm Giáp Thân, niên hiệu Phúc Thái, đời vua Chân Tông,trước khi thị tịch, 
Hòa thượng cho gọi đệ tử Minh Hành tới, trao truyền tâm ấn cho, và dặn rằng: "nhục 
thê của ta, sau khi ta tịch, sẽ thành kim cương bất hoại... vậy nên cứ để nguyên thê, 
không cần nhập thổ hay hỏa táng". 


Sau quả như lời, nhục thể Tổ không hề hôi nát. Bà hoàng thái hậu Minh Thục là đệ tử 
của Hòa thượng, thấy vậy nên cong bộ làm một long kim kham sơn son thiếp vàng để 
thờ chân thân Tổ tại chùa Phật Tích (chùa củ tên là Vạn Phúc) ở núi Tiên Du. Núi này 
sau đổi là Phật Tích để ghi dấu nơi Tổ tu đắc đạo. 


[36] Sở đĩ có tên Nam, Bắc Hà là do sự tranh chấp giữa hai họ Trịnh - Nguyễn. Từ 
sông Gianh trở vào thuộc Phật giáo Nam Hà; từ sông Gianh trở ra thuộc Phật giáo 
Bắc Hà. 


[37] Phạm Đình Hồ, trong Vũ Trung Tùy Bút, đã phải thốt ra nhưng lời lẽ chua cay về 
lối học nệ vào "từ chương" của người Minh: "... Những kẻ chuộng công danh lúc bấy 
giờ chỉ theo đòi bóng gió, nhặt lấy bã mía của tiên nho, tập làm cái lối văn chương 
hoa hòe... Tệ hại ngày càng quen đi, những kẻ cử tú chỉ đem những bài chính văn 
trong kinh truyện cắt đứt ra từng đoạn, từng câu, chuyên học thuộc lòng những bài 
tiểu chú đề làm văn. Học tập như thế mà mong làm những việc kinh bang tế thế thì 
sao được" (Sđd, trg...) 


Tác giả sách Cơ Sở Ngữ Văn Hán Nôm, tập I, ông Đức Siêu đã có những nhận xét 
tinh tường về lối học theo từ chương: "... Nhiềun đã khổ số cả một đời vì lẽo đẽo cái 
thứ văn thơ ấy để cầu lấy chút công danh. Và cũng có nhiều người, tuy không thể 
không làm quen với cái loại "văn thơ" ấy, nhưng ghét cay ghét đắng nó. Nguyễn Công 
Trứ chế giêu nó một cách sâu sắc rằng câu văn tuy trầm bỗng nhịp nhàng..., nhưng 
ngắn ngâm vô nghĩa sau đây: 


"Sôn Nhị Hà ba mươi thước nước, chim ăn chim béo, cá ăn khôn được cá bay vô 
Ỳ 
đậu núi Hoành Sơn! 


Tưởng dương sơ thang võ chỉ hưng, ông loèn, ông loẻn, ông loen, tổng bất ngoại bò 
vàng chỉ liêm lá!" 


Thật là mỉa mail 


Chăng hạn, một nhà nho uyên bác đã nói: Đạo chỉ có một, ngoài đạo tu thân, tễ 1a, frỊ 
quốc, binh thiên hạ, không còn có gì gọi là đạo cả". Nhưng, sang dầu thế kỷ XX, giới 
sĩ phu - một số rất ít- trong nước, chợt bừng tỉnh nhận Ta răng: Lối học nhồi sọ ("Tử 
Viết: Đức thánh dạy rằng") mà Anh nay, người mình vẫn học thuộc lòng, có khác nào 
đứa trẻ bập bẹ "học tiếng người"...; một nền học thuật chỉ biết .húng vê đường thi phú, 
gọt giũa và đánh bóng câu văn sao no thật tinh xảo, nhất là dẫn chứng điển tích 
"Tàu"... để tỏ ra mình có học, và để lòe đời, chứ thực chất chăng đem lại lợi ích gì cho 
chính bản thân và cho tổ quốc cả, vì chỉ biết: 


"... Ngóng hơi thở của quan trường để làm văn sách; 


201 


"Nhặt cặn bã của Trung Quốc, để làm phú từ... 

"Nhọc lòng trong cảnh bút cùn, đèn lụn; 

"Đắm mình trong chỗ sống say chết mê. 

"Hỡi ơi, đau thay! Dây dưa để đến có hồ nhục ngày nay. 

"Ai bày trò gây nên độc hại ấy?" 

(Phú: Lương Ngọc Danh Sơn, 1904) 

- Trích gia1 thoại làng nho của Lãng Nhân - 

Trước cảnh huống bi đát như thế, chí sĩ Phan Chu Trinh vì quá uất ức, không thể nín 
nhịn được nữa, nên người đã thôt ra những lời thơ thông thiệt, qua bài "Chí Thành 
Thông Thánh" nhăm đánh thức bọn quan trường và các sĩ tử trong nước đang còn mơ 
mộng với cái học vong quôc, mà không biệt nhục. (Xin dân 4 câu): 

"... Vạn dân nô lệ cường quyên hạ, 

Bát cố văn chương tủy mộng trung 

Trường thử bách niên cam thóa mạ 

Bắt tri hà nhật xuất lao lung.. 

Tạm dịch: 

Muôn dân nộ lệ vòng cường tỏa 

Tám về văn chương giấc ngủ nồng...(!) 

Há chịu trăm năm người chửi mắng! 

Thả trôi ngày tháng kiếp cùm giông? 

Năm 1906, cụ Phan Bội Châu, nhà cách mạng lớn của Việt Nam, vì việc nước mà 
phải bôn ba nơi hải ngoại; trong lúc nghĩ đến sự đau khổ cùng cực của đồng bào ngót 
năm chục năm (1862-1906) bị đè nén, quẳn quại, rên xiết đưới gông cùm của bọn 
thực dân da trăng cũng như đau xót cho thân phận của kẻ "bô đào" (cụ tự nhận mình 
là kẻ tội nhân trôn tránh, bị lưu đày...) trong tập Hải Ngoại Huyêệt Thư đã ký thác tâm 
sự mình băng giây trăng mực đen, trong những lời văn bị al, thông thiệt là: 

"Bốn ngàn năm trước của tô tiên, về chưa hồn hỡi? 

"Mấy vạn đặm bô đào đất khách, giấc mộng buồn thay! 


(Tứ thiên niên phụ mẫu chỉ ban, hồn hè qui tá? 


202 


Số vạn lý bô đào chi khách, mộng lý thê nhiên). 


Cụ Huỳnh Thúc Kháng kê lại cuộc đối thoại giữa chí sĩ Phan Chu Trinh với thống 
soái Sài Gòn trong "Thi Tù Tùng Thoại”: 


Hỏi: Có quen biết Phan Bội Châu không? 
Đáp: Chính anh em bạn 
Vậy thì anh cũng là đảng bài Pháp chứ gì? 


Phan Bội Châu hiệu Sào Nam là một hào kiệt ái quốc của nước Nam trong nước 
không ai không biết tiêng... 


Trong bải văn tế khóc nhà cách mạng Phan Bội Châu, cụ Huỳnh viết: 

..."Chốn kinh thành về đã mấy năm, 

Lều bến Ngự nằm co một xó. 

Khi ghế chích ba câu kệ Phật, đá cúi đầu nghe; 

Lúc thuyền côi mấy chén rượu tiên, núi nghiêng mình đồ. 

Hồn ái quốc về chăng hay chớ, ào ào gió thôi, tứ mùa đỉnh núi sóng thông reo; 


Gương vĩ nhân sáng mãi chăng lòa, văng vặc nước trong, ngàn thuở lòng sông vâng 
nguyệt tỏ”. 


(Dẫn theo sách Văn Học Sử Thời Kháng Pháp (1858-1945) của Lê Văn Siêu). 

Cụ Phan Bội Châu khi bị giam lỏng tại có đô Huế, một mình một bóng "mình nói 
mình nghe, khóc lại cười" Và, đê tìm sự an định trong câu kinh tiêng kệ, vui với cảnh 
Thiên: 

"Năm canh chuông mõ nghe đâu Phật 

"Bốn mặt non sông vắng ngắt người!" 

(đêm ngồi một mình, 1933) 

Một chí sĩ đạt cao, nhưng không vì chút đỉnh chung đến phải uốn mình thần phục kẻ 
ngoại nhân là thực dân Pháp đang hành hạ đông bào mình.. cho dù phải sông trong 
cảnh nghèo nàn mà Cụ vẫn ung dung tự tại. 

... Ba gian nhà dột trời soi bóng, 


Mấy tắm rèm thưa gió chọc đầu 


Sớm tưới cành hoa mây tới phủ 


203 


Đêm đêm kinh Phật nguyệt vào hầu" 
- Báo Tiếng Dân, 1933 - 


Và thi sĩ Trần Tế Xương, có lần, đã mắng thắng vào mặt bọn "trí thức nửa mùa" vốn 
tự cậy có bằng cấp cao, nhưng bản chất lại rất tầm thường, tỉ tiện... chỉ biết làm sao 
sống được "no cơm, ấm cật" yêu phận, thế thôi. 


"Sĩ khí rụt rè, gà phải (thấy) cáo 


"Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi..." . ' 
[38] Bài thơ Bánh Xe Diệu Pháp trích trong tập thơ BUT NƠ HOA ĐÀM - VAN 
HẠNH - 1967 


Những ý kiến của học giá và nhà văn trong nước 
đã có những nhận định về cuôn PHẬT HỌC TINH 
HOA, Một Tông Hợp Đạo Lý. 


Người đọc 
THẠCH TRUNG GIÁ 


Những sách khảo về Phật Giáo của ta trong khoảng thời gian nửa thế kỷ trở lại 
đây có thê chia làm hai loại. 


Một là do những học giả như Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Phan Văn Hùm. 


, Hai là do những nhà tu hành như Mật Thẻ, Giải Ngạn, Minh Châu, Trí Quang, 
Nhât Hạnh, Thiện Hoa, Tuệ Sỹ. 


Mấy quyên của học giả Trần Trọng Kim tuy không sâu xa nhưng cũng có ích 
phần nào, còn quyền của Phan Văn Hùm nhan đề Phật Giáo Triết Học đã làm cho 
những thức giả bắt bình vì ông đã không nghiên cứu thắng vào kinh điển nên mô 
phỏng nặng nê về bộ Đại Cương Triết Học Phật giáo của học giả Trung Hoa Tưởng 
Duy Kiều. Bộ này cũng được Thích Đạo Quang dịch ra tiếng Việt từ hơn mười năm 
nay nhưng trước khi bản dịch ra đời thì đã có người, hình như Thượng tọa Mật Thể, 
vạch ra sự mô phỏng kia trên một tờ báo Phật học hồi đó. 


Đem đối chiếu, người ta thấy Phan Văn Hùm đã vay mượn từ đầu đến cuối bộ 
sách của Tưởng Duy Kiêu nhưng ở họ Tưởng rõ ràng bao nhiêu thì sang họ Phan lại 
tôi nghĩa bây nhiêu vì rút bớt nhiêu đoạn giải thích khúc chiết. 

Nếu không làm đến mức Phan Văn Hùm thì nhiều người cũng chắp nối đầu ngô 


mình sở những công trình nghiên cứu của học giả đông tây vê những vân đê cao siêu 
tê nhị mà lại đê lòi đuôi dôt nát về Phật học sơ đăng, chăng khác nào những phu nhân 


204 


chưa có căn bản toán học đã đám bàn đến lý thuyết của Einstein trong những cuộc đấu 
hót ở sa lông, như nhà văn hào MauroIs đã ghi nhận. 


Đạo Phật là vô ngã mà khảo về đạo Phật với tỉnh thần thấp kém và tối đen nhất 
vì đối người đối mình thì quả là một sự nguy hiểm. Tôi bái phục những vị sư cô lỗ già 
nua cả đời chỉ đọc tụng một quyên kinh, không biết đi phi cơ phản lực siêu thanh qua 
rừng tam tạng kinh điển, nhưng tôi ghê sợ loại học giả kê trên. 


Bỡi thế nên đến bây giờ, tôi vẫn tín nhiệm nhiều ở công trình nhữg bậc tu hành, 
hoặc cao sâu hoặc phổ thông nhưng bao giờ cũng rút ra từ sự nghiên cứu đứng đắn. 
Nói thế tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có những tác phâm giá trị ở giới học giả, nhưngđó là 
ở thì vị laI. 


Bây giờ lại một bộ sách thuộc loại đáng tin cậy mới ra đời. 
Đó là cuốn Phật Học Tinh Hoa của Thượng tọa Đức Nhuận. 


Cách bố cục của bộ sách thực linh động vì vượt ra khỏi hình thức bình thường 
mà tuân theo luật diễn tiến, đưa người đọc dần dần vào chỗ chuyên môn vi tế của vấn 
đề, tức từ dễ đến khó, nên rất hấp dẫn đối với nhiều trình độ. 


Bộ sách gồm có ba phần chính thêm phần mở đầu và phần phụ lục. 


Phần mở đầu trình bảy tổng quan về đạo Phật là định nghĩa Phật Giáo rồi đưa ra 
những nét chính: Mở rộng cõi lòng; Đưa sinh linh tới ánh sáng chân lý; Xây dựng một 
Xã hội người văn minh giác ngộ và giải thoát về phương điện luân lý, về khả năng trí 
thức, về giá trị thực hành. Tóm lại, tác giả muốn nêu cao hai yếu tố thiện, chân hay Ö¡, 
írí của Phật giáo vậy. 


Phần thứ nhất, sau phần mở đầu, là Lịch Sử Khái Luận gồm có ba chương nói 
về Nguyên lý sáng lập đạo Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu NI, Lịch sử truyền bá đạo 
Phật. Với một sự kiên nhẫn phi thường, tác giả đã sưu tầm những tài liệu về hình thể 
địa dư nước Ân Độ, về hoàn cảnh xã hội với mấy mặt nhân chủng, kinh tế, chính trị, 
văn hóa và tư tưởng siêu nhiên tức đại cương về Những tư trào Ấn Độ trước khi Đức 
Phật ra đời. 


Nhưng ta hơi tiếc rằng những tài liệu về nhân chủng thì công phu mà chưa làm 
nỗi bật được những yếu tổ nảy sinh do sự tương lao giữa hai nên văn minh của dân 
tộc Aryen và dân tộc Dravidien. Chính những yêu tố này đã tạo nên hay đã làm duyên 
cho đạo Phật. Nhưng ta hy vọng rằng tác phẩm này còn tái bản và được bồi bổ. 


Chương II ngót hai chục trang gồm cả đời đức Phật, Chương III gì năm chục 
trang bao quát cả lịch sử truyền bá đạo Phật mây nghìn năm với những tài liệu chính 
xác. 


Phân thứ hai được coi là trọng tâm của tác phâm vì đi vào chỗ thâm mật của vẫn 


đề với số trang dồi dào nhất so với mọi phần kia. Chương thứ nhất đặt vấn đề: Đạo 
Phật không hăn là triệt học? — Lời giải gôm ba điêu: 1/ Đạo Phật không hăng là một 


205 


tôn giáo. 2/ Nhưng đạo Phật không chỉ là triết học. 3. hãy trả lại chân tinh thần đạo 
Phật. 


“Đức Phật thường đả phá những gì là hình thức. Mà tôn giáo lại hay sinh ra 
hình thức. Đức Phật cũng không muôn đạo Ngài là một triết học. Bỡi triết học chỉ 
quanh quần trong những phương diện tìm hiểu, lý giải hơn thực hành, thực nghiệm”. 


Đó là lời Thượng tọa tổng kết khi đã thuyết minh tường tận. 


Đến đây chúng tôi cũng muốn bàn thêm đôi điều. Là việc phân biệt tôn giáo với 
triết học đưa tới vấn đề đạo nọ hay đạo kia, là một tôn giáo hay triết học chỉ nảy ra với 
người Tây phương và những học giả chịu ảnh hưởng Tây phương. Bên Tây phương 
tôn giáo là tín ngưỡng của trái tim, triết học là quan niệm lý trí bỡi thế cho nên cuộc 
hôn phối ép uỗng giữa tín lý Cơ đốc với triết học Hy Lạp thành nền thần học Trung 
Cổ đã tan vỡ với những chấn động khắp Âu Châu mà chứng tích bi thương nhất là bộ 
Tư Tưởng Lục của Pascal gào thét lên như cuồng nộ sự tối thượng của trái tim đối với 
lý trí. Nhưng bên Đông phương không có hiện tượng này. Đạo Phật, đạo Lão vừa là 
tôn giáo vừa là triết học tức là những nền đạo học mà tín ngưỡng không ngược với 
triết lý, là tín ngưỡng được soi sáng bỡi trí tuệ và là lẽ sông để thực hành. Nhà thần 
học Cơ đốc Saint Anselme nói răng: “Ta tin để mà hiểu” (Je erois pour comprendre) 
nhưng Đức Phật lại dạy rằng: 


“Đừng tin điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị 
cho ta. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các ngươi đã từng trải, kinh nghiệm và 
nhận là đúng...” (P.H.T.H, trang3 1) 


Vậy ta có thể diễn lại lời Đức Phật bằng cách đảo ngược lời Saint Anselme như 
sau: “Ta hiêu đê mà tin”. 


Và Thượng tọa Đức Nhuận đã chí lý khi gọi những kẻ xét phiến diện về đạo 
Phật là những anh mù rờ voi. 


Chương II của phần thứ hai là Vũ Trụ Quan, đối chiếu các tôn giáo như Cơ - 
Đốc, Bà - La - môn giáo, các nền Đạo học như Không, Lão, các nên triết "học, khoa 
học với đạo Phật. Có thể coi chương này đi vào chỗ thâm mật và gồm mấy chương ở 
bên trong vì từ Nhận Thức Luận đến Vũ Trụ Luận, Nhân Sinh Quan gồm nhiều mục ở 
bên trong. 


Những vấn đề lởm chởm gai góc nhất là lẽ Sắc, Không và Duy Tâm đã được 
bàn đến với những luận cứ tế nhị uyên chuyền mà chúng tôi không dám tóm tắt đề 
làm sai lạc ý tác giả mà độc giả chúng ta mỗi người nên trực tiếp với cuốn Phật Học 
Tinh Hoa đề thưởng thức. 


Chương III của phần thứ ba nhân đề: Những đóng góp của đạo Phật cho dân tộc 
và nhân loại gồm bốn tiêu đề mục: Đạo Phật với vấn đề chính trị; đạo Phật với vấn đề 
văn hóa; đạo Phật với vấn đề dân tộc; đạo Phật với thực tại thế giới. Ta được thấy 
những lời quan trọng phản ảnh cho quan niệm của Phật giáo Việt Nam chứ không 
phải riêng cá nhân Thượng tọa. 


206 


“Một tôn giáo đúng nghĩa, có giáo chủ, có giáo lý, có giáo hội, đương nhiên đã 
can thiệp vào cuộc sông xã hội, thì dù muốn dù không cũng đã trở thành một thực thê 
chính trị rồi. Chỉ khác một điều tôn giáo đó đã can thiệp vào Sinh Hoạt xã hội qua thế 
chính trị nào? Thế cai trị, thế cách mạng hay thế văn hóa”. 


Những lời nói cách trang sau giải đáp và chứng minh bằng sự thực hiển nhiên: 


“Tuy được lợi thế, được độc tôn trong các triểu đại Asoka (Ấn Độ), Đường 
(Trung Hoa), Lý-Trần (Việt Nam) nhưng đạo Phật không lợi dụng ưu thế để nắm 
quyên thống trị, cũng như không dựa vào thế lực chính trị để truyền đạo, và nhất là 
không để biến thành công cụ phe thống trị mở mang đề quốc. 


Đạo Phật do đó, đối với các nước Á Đông là đạo chung của mọi lớp người trong 
xã hội, là đạo của mọi dân tộc, không phân biệt đề quốc hay thuộc quốc. Riêng ở Việt 
Nam, đạo Phật đã hòa với bản chất dân tộc như một thực thê bất khả phân. Dân tộc 
thịnh, đạo Phật thịnh. Dân tộc suy, đạo Phật suy. 


Chính vì vậy, mà đạo Phật đã trở thành một thế lực cách mạng của dân tộc suốt 
nghìn năm lệ thuộc Trung Hoa, đã hội tụ được lòng người, mở mùa tử Chủ và thông 
nhât cho xứ sở, vào các đời Định - Lê - Lý - Trân”. 


Ngoài ra, tác giả còn tiên tri vê tương lai Phật giáo đôi với thê giới: 


“Trong khi truyền bá, đạo Phật tuyệt nhiên không dùng phương pháp bạo hành, 
mua chuộc hay ỷ thế của chính trị để truyền đạo, mà chỉ dùng phương pháp thắm 
nhuần kiên nhẫn của văn hóa mà thôi. Chính điều này đã làm cho đạo Phật trở thành 
một tôn giáo chung của nhân loại”. 


Chúng tôi xin góp lời với Thượng tọa, Chúa Giê Su đã dạy rằng: 


“Mọi kẻ cầm kiếm ắt chết vì kiếm” — Vậy thì một tôn giáo sử dụng phương 
pháp bạo hạnh sẽ phải tiêu diệt vì chính phương pháp của mình, và một tôn giáo gieo 
rắc trong tình thương mới tồn tại và phát, triển lâu dài. Một tôn giáo dùng phương 
pháp bạo hành mà chưa tiêu diệt thì sự sông của nó cũng chỉ là sự sông của con quỷ 
nhập tràng. 


KÉT LUẬN 
Là công trình của một nhà tu hành? Hay một học giả? Hay một thi nhân? 


Bộ Phật Học Tĩnh Hoa này quả là của cả ba vì Thượng toa Đức Nhuận đã viết 
với sự thâm nhập của người sông đạo, với óc hệ thống của nhà nghiên cứu và cũng 
với niềm rung cảm dạt dào. 


Tác giả đã cho ta theo dõi cuộc sinh thành và phát triển của đạo Phật qua lịch 
sử, vừa chiêm ngưỡng những đường nét chính của toàn kiến trúc hùng vĩ, lại đưa vào 
mấy chốn thâm cung nghi ngút hương thiêng. Sau đó lại đưa ta lên tháp cao bao quát 
viễn đồ bao la của Phật giáo đối với thế giới: là một tổng hợp đạo lý, nó bao dung tất 
cả, vượt lên trên gào thét của hận thù. 


207 


Bộ Phật Học Tình Hoa đi vào những vấn đề sâu xa tế nhị mà không khô khan 
rắc rối, lời văn vừa chính xác vừa nhẹ nhàng hợp với mọi lứa tuổi, từ những nhà 
nghiên cứu khắc khổ đến những bạn trẻ muốn được có trong tay một cuốn chỉ nam 
chắc chắn và duyên dáng về Phật học. L] 


Tập san NGÔN NGỮ 
Trang I10-I17. 1973 


.. Mặc dầu tiếp nhận sự vật theo vô thường vô ngã, đạo Phật không phải là một 
đạo bi quan yếm thế. Cùng lúc với sự để cao con người, Phật giáo đã đề cao một giá 
trị bình đăng ứng dụng cho tất cả mọi người Ở khắp mọi nơi. Đó có lẽ là tính hoa cao 
quý của Phật học mà người viết đã có ý muốn nhắn mạnh và kín đáo dùng làm chủ đề 
cho tác phẩm này. 


... Chúng tôi không ngắn ngại bằầu cho Phật Học Tỉnh Hoa là cuốn sách biên 
khảo về Phật giáo có giá trị nhất trong năm 1961 (...) Trong giai đoạn khó khăn hiện 
tại, chúng ta rất cần tới sự góp mặt của những tác phẩm cùng loại. LÏ 


PHONG GIAO 


Tin sách, năm thứ hai, bộ II, tháng 10-11 và 12.1961 


TIỂU SỬ 
HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN 





THÂN THÉ: 


Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN pháp danh Trí Tạng, thế danh Đồng Văn Kha, sinh 
ngày 14 tháng chạp năm Quý Hợi( thứ 7 ngày 19 tháng giêng năm 1924). 


208 


Chánh quán: làng Lạc Chánh, xã Duyên Bình, huyện Trực Ninh, phủ Xuân Trường, 
tỉnh Nam Định. 


Thân phụ là Đồng Văn Xuân và thân mẫu là bà chính thất Hà Thị Thìn hiệu Trinh 
Thục(cả hai vị đêu đã mãn phân). 


Ngài là con thứ tư trong một gia đình thanh bằn- dòng quý tộc. Ngài có 2 anh, 1 chị 
và 3 người em dì bào( 2 trai, Igái). 


XUẤT GIA: 


Ngài xuất gia năm 1937, Y chỉ sư là Hoà thượng thượng TÂM hạTHƯỞNG, trụ trì 
chùa làng LIEU HAI, phủ Nghĩa Hưng, thuộc sơn môn Phú Ninh( Nam Định) 


Năm 1941 thụ Sa di giới tại chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. 

Năm 1942 thụ Đại giới Tỳ Khưu tại giới đàn Tổ đình Phú Ninh. 

Đã học tại các Tùng Lâm: 

Tổ đình Phú Ninh 

Phật học viện chùa Côn( Nam Định) 

Tổ đình Tế Xuyên ( Hà Nam) 

Phật học viện Báo Quốc( Huế) 

Phật học đường Ấn Quang ( Sài Gòn) 

ĐẠO NGHIỆP: 

Năm 1949, chính thức hoạt động phật sự với chức vụ phó chủ tịch Hội Phật Giáo 
Nam Định ( Miễn Xuân Trường Hải Hậu), chủ tịch là Hoà Thượng THỊCH TRUNG 
QUÁN, trụ trì chùa làng Quần Thượng ( Hải Hậu) và cuỗi năm 1950, xin từ chức trở 
VỆ sông nếp sống của một tăng sĩ, tiếp tục sự nghiệp học vẫn và nghiên cứu Phật học. 


Đầu năm 1954 vào Nam sống cuộc đời tĩnh tu. 


Năm 1956-1957, được sự tín nhiệm của chư tăng cử giữ chức chủ tịch ( trị sự trưởng) 
Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miễn Nam (GHTGVN). 


Năm 1959-61, giữ chức uỷ viên văn hoá Tổng hội Phật giáo Việt Nam. 
Năm 1962-63, đảm nhận chức tổng thư ký Giáo hội Tăng Già Việt Nam. 
Năm 1963, khởi động phong trào đầu tiên chống chế độ độc tài nhà Ngô (tại Sài Gòn) 


trong vụ triệt hạ cờ Phật giáo và đàn áp phật tử tại Huế, nhân mùa Phật đản PL 
2507(1963). 


209 


Năm 1964-65, giữ chức vụ trưởng vụ kiểm duyệt GHPGVNTN. 

Năm 1965-66, chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Vạn Hạnh, tạp chí nghiên cứu, 
phát huy Văn hóa Phật giáo và văn hoá dân tộc, với sự cộng tác của một sô học giả, 
giáo sư đại học, văn nghệ sĩ tại thủ đô Sài Gòn (tạp chí xuât bản được tròn 2 năm, 24 
sô) 


Năm 1969-73, Ciáo sư phân khoa Phật học và triết học Đông Phương Viện Đại học 
Vạn Hạnh( sau niên khoá đó, vì bận công tác nên đã xin nghỉ dạy). 


Năm 1967-73, giữ chức chánh thư ký Viện Tăng Thống, do đức tăng thống THÍCH 
TỊNH KHIET lãnh đạo và là hội viên Hội đông giá phâm trung ương GHPGVNTN. 


Năm 1969-71, trùng tu tổ đình Giác Minh. Nguyên trụ sở Giáo hội Tăng Già Bắc Việt 
tại Miễn Nam. 


Năm 1971-72, chủ bút nguyệt san Hoá Đạo, cơ quan truyền bá chánh phátp của Tổng 
Vụ Hoăng Pháp GHPGVNTN. 


Năm 1975-87, đảm trách trụ trì tổ đình Giác Minh. 


Năm 1985-93, bị nhà nước Việt Nam bắt giam với tội danh “tổ chức chống cách 
mạng”. 


Năm 1993 đến nay (1996), tĩnh tu chùa Giác Minh, Sài Gòn. 


Hoà thượng vẫn tiếp tục đọc, viết và ưu tư về đường hướng phát triển của Phật giáo 
Việt Nam. 


Năm 1998 Hoà Thượng đã được chính thức suy tôn lên ngôi vị Cố Vấn Ban Chỉ Đạo 
Viện Hoá Đạo GHPGVNTN. 


Ngài đã viết cho các Nhật báo: Thời Luận, Tin Sáng, Dân chủ, Gió Nam, và các tạp 
chí: Phật giáo Việt Nam, Văn Hoá Á Châu, Liên Hoa, Văn, Vân Đê, Tư Tưởng..... 


Đã diễn thuyết về đề tài Phật giáo và Văn Hoá Dân tộc tại các trường Đại học: 
Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn (1959) 
Trường Quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn(1963). 


Viện Phật Học Vạn Hạnh (1970) và đã đề tựa cùng giới thiệu những tác giả và tác 
phâm có giá trị về mặt tôn giáo và văn học. 


TÁC PHẨM ĐÃ IN: 
GIÓ THIÊNG (thơ) Vạn Hạnh, 1959 


PHẬT HỌC TINH HOA- Một Tổng Hợp Đạo Lý (đã tái bản 4 lần) Vạn Hạnh 1960 


210 


CHUYÊN HIỆN ĐẠO PHẬT VÀO THỜI ĐẠI, Vạn Hạnh 1967 


TRAO CHO THỜI ĐẠI MỘT NỘI DUNG PHẬT CHẤT (sách đã dịch ra Anh ngữ, 
Vạn Hạnh 1969) 


SỨ MỆNH NGƯỜI PHẬT TỬ ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẠO PHÁP 
KIẾỀN THIẾT VĂN MINH PHẬT GIÁO 
ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT 


( ba tác phẩm này do Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, 
USA ân hành 1995-1996) và tái bản tại Sài Gòn năm 1997. 


THƠ: Sáng một niềm tin ( dịch và sáng tác từ năm 1975 đến nay), viện Triết Lý Việt 
Nam và Triệt Học Thê Giới tại California, U.S.A ân hành 1999, 


HƯỚNG ĐI CỦA THỜI ĐẠI, Viện Triết Lý và Triết Học Thể giới tại California, 
U.S.A ấn hành 2001. 


DỊCH KINH: 
- NHỮNG ĐIÊU PHẬT DẠY- Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương. 


-LỜI DẠY CUỒI CỪNG CỦA ĐỨC PHẠT- Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo 
Giới Kinh. 


(cả hai tác phẩm trên nguyên văn chữ Hán trích trong “Thánh Điển Yếu Tập” chùa 
Giác Minh ân tông 1980-1995, ký tên: Thái Không). 


KHÁI NIỆM TRIẾT LÝ KINH HOA NGHIÊM, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết 
học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành 1999, 


Vào những năm cuối cuộc đời, chư Tăng và tín đồ chúng theo học hỏi trực tiếp với 
ngài rất đông. Vào ngày mồng § tháng chạp năm Tân Ty (2001), Hoà Thượng cảm 
thấy pháp thể khiếm an, mặc dù được các hàng đệ tử, các bác sĩ tại Bệnh Viện Đại 
Học Y Dược tận tình chăm sóc chữa trị, nhưng vì tuổi cao sứuu yêu, Ngài không qua 
khỏi và đã an tường xả thân vào lúc 16 giờ 53 phút chiều ngày thứ hai, 21 tháng giêng 
năm 2002 ( nhằm ngày mùng 9 tháng chạp năm Tân Ty) hưởng thọ 79 tuổi, 59 hạ lạp. 


Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Hoà Thượng đã nỗ lực 
không ngừng trong việc xiên dương đạo Pháp. Cuôc đời Ngài là một tắm gương sáng 
ngời vê đao hạnh và sự nghiệp hoằng hoá cho Tăng mi va Phật tử noi theo. Mặc dù sắc 
thân của Ngài sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tăng Ni Phật tử Việt Nam ở 
mai sau. 


htfp://www.quangduc.com 
http://www.phatgiaoucchau.com 


211 


